http://tuhoctoan.net 


HOÀNG NGỌC DIỆP (Chủ biên) 

ĐÀM THU HƯONG — LÊ THỊ HOA — LÊ THUỶ NGA — NGUYỄN THỊ thịnh 


THIET KE BAI GIANG 

TOÁN 

TRUNG HỌC Cơ sở 


8 


TẬP MỘT 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 2004 


3 


http://tuhoctoan.net 


LỜI NÓI ĐẦU 

Để hỗ trợ cho việc dạy, học môn Toán 8 theo chương trình sách 
giáo khoa mói ban hành năm học 2004 - 2005, chúng tôi viết cuốn 
Thiết kế bài giảng Toán 8 - tập 1. Sách giới thiệu một cách thiết kế 
bài giảng Toán 8 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, nhằm 
phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh. 

Vê nội dung : Sách bám sát nội dung sách giáo khoa Toán 8, bài tập 
Toán 8 - tập 1 theo chương trình Trung học cơ sỏ mới gồm 
12 tiết, ở mỗi tiết đều chỉ rõ mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, các 
công việc cần chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các phương tiện trợ 
giảng cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng từng bài, từng tiết lên lớp. 
Ngoài ra sách có mở rộng, bổ sung thêm một số: bài tập có liên quan đến 
nội dung bài học nhằm cung cấp thêm tư liệu để các thầy, cô giáo tham 
khảo vận dụng tuỳ theo đối tượng học sinh từng địa phương. 

vể phương pháp dạy học : Sách được triển khai theo hướng tích 
cực hoá hoạt động của học sinh, lấy cơ sỏ của mỗi hoạt động là những 
việc làm của học sinh dưới sự hướng dẫn, gợi mỏ của thầy, cô giáo. 
Sách cũng đưa ra nhiều hình thức hoạt động, phù hợp vói đặc trưng 
môn học như: thảo luận nhóm, tổ chức trò chơi "Thi làm toán nhanh",... 
nhằm phát huy tính độc lập, tự giác của học sinh. Trong mỗi bài học, 
sách chỉ rõ từng hoạt động cụ thể của giáo viên và học sinh trong tiến 
trình Dạy - Học, coi đây là hai hoạt động cùng nhau mà cả học sinh và 
giáo viên đều là chủ thể. 

Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, 
góp phần hỗ trợ các thầy, cô giáo đang giảng dạy môn Toán 8 trong 
việc nâng cao hiệu quả bài giảng của mình. Chúng tôi rất mong nhận 
được những ỷ kiến đóng góp của các thầy, cô giáo và bạn đọc gần xa 
để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. 


CÁC TÁC GIẢ 


4 


http://tuhoctoan.net 


- PHAN ĐẠI - 

SỐ 

Chương!:PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC 


Tiết 1 

A-MỤC TIÊU 


§1 NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC 


• HS nắm được qui tắc nhân đơn thức với đa thức. 


• HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Đèn chiếu, giấy trong (hoặc bảng phụ), phấn màu, bút 
dạ. 

• HS: — Ôn tập qui tắc nhân một sô" với một tổng, nhân 2 đơn 
thức. 

- Giấy trong, bút dạ (hoặc bảng nhóm). 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

(5 phút) 


— GV giới thiệu chương trình 
Đại sô" lớp 8 (4 chương). 

- GV nêu yêu cầu về sách, vỏ 
dụng cụ học tập, ý thức và phương 
pháp học tập bộ môn toán. 

GV : Giới thiệu chương I 


HS mở Mục lục trl34 SGK để 
theo dõi. 

HS ghi lại các yêu cầu của GV 
để thực hiện. 


5 









http://tuhoctoan.net 


Trong chương I, chúng ta tiếp 
tục học về phép nhân và phép 
chia các đa thức, các hằng 
đẳng thức đáng nhớ, các 
phương pháp phân tích đa 
thức thành nhân tử. 

Nội dung hôm nay là : “Nhân 
đơn thức với đa thức” 


— HS nghe GV giới thiệu nội 
dung kiến thức sẽ học trong 
chương. 


Hoạt động 2 


1. QUI TẮC (10 phút) 


GV nêu yêu cầu : 

Cho đơn thức 5x. 

— Hãy viết một đa thức bậc 2 
bất kì gồm ba hạng tử. 

— Nhân 5x với từng hạng tử 
của đa thức vừa viết. 

— Cộng các tích tìm được. 

GV : Chữa bài và giảng chậm 
rãi cách làm từng bước cho HS. 


HS cả lớp tự làm ỏ nháp. Một 
HS lên bảng làm. 

VD : 5x (Sx^ - 4x + 1) 

= 5x . 3x^ - 5x . 4x + 5x . 1 
= 15x^ - 20x2 + 5x. 

HS lớp nhận xét bài làm của 
ban. 


GV : Yêu cầu HS làm 



Một HS lên bảng trình bày. 


GV cho hai HS từng bàn kiểm 
tra bài làm của nhau. 


GV kiểm tra và chữa bài của 
một vài HS trên đèn chiếu. 


GV giới thiệu : Hai ví dụ vừa 
làm là ta đã nhân một đơn 
thức với một đa thức. Vậy 
muốn nhân một đơn thức với 
một đa thức ta làm như thê 
nào ? 


GV nhắc lại qui tắc và nêu 
dạng tổng quát. 

A(B + C) = A.B + A.C 


HS phát biểu qui tắc tr4 SGK. 


6 






http://tuhoctoan.net 


(A, B, c là các đơn thức) 


Hoạt động 3 

2. ÁP DỤNG (12 phút) 
GV hướng dẫn HS làm ví dụ 
trong SGK. 

Làm tính nhân. 


(- 2x3) (x2 + 5x - 1 ) 


GV yêu cầu HS làm M tr5 
SGK. 

Làm tính nhân. 

a) (3x>y - h" + hy) . 6xy» 

2 0 

bổ sung thêm : 

b) (- 4x3 + |y _ ly 2 ) , (-Ixy) 


Một HS đứng tại chỗ trả lòi 
miệng 

(- 2x3) (x2 + 5x - 1) 

= -2x3 _ x2 + (-2x3) _ 5x+ (-2x3) . (- 

í 

= - 2x3 - ;L0 x 4 + x3 

HS làm bài. Hai HS lên bảng trình 
bày. 

HSl : 

a) (3x»y - + hy) . 6xy» 

2 5 


= 3x3y . 6xy3 + (- hx2) . 6xy3 + 


1 


ịxy . 6xy3 

0 


6 


= 18xY - 3x3y" + ^x"y^ 

5 

HS2 : 

b) (- 4x3 + |y _ ly 2 ) , (-Ixy) 
= (-4x3).(-lxy)+|y.(- 
^xy) + (- ^yz) . (-^xy) 

= 2x y - — xy + — xy z 

3 8 


7 






http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét bài làm của HS . 
GV : Khi đã nắm vững qui tắc 
rồi các em có thể bỏ bớt bước 
trung gian. 


GV yêu cầu HS làm SGK. 


- Hãy nêu công thức tính diện 
tích hình thang. 

— Viết biểu thức tính diện tích 
mảnh vườn theo X và y. 


HS lớp nhận xét bài làm của 
bạn. 


HS nêu : 

_ (đáy lớn + đáy nhỏ). chiều cao 

'^thang ~ Q 



(5x + 3) + (3x + y)] . 2y 
2 


= (8x + 3 + y) . y 
= 8xy + 3y + y2. 
với x = 3m;y = 2m 
8 = 8.3.2 + 3.2 + 22 


GV đưa đề bài lên màn hình. 

Bài giải sau Đ (đúng) hay 8 (sai) 

1) X (2x + 1) = 2x2 + 1 

2) (y2x-2xy)(-3x2y) = 3xy + 

6xy 

3) 3x2 (x - 4) = 3x=5 - 12x2 

4) - |x(4x-8) = -3x2 + 6x 

5) 6xy (2x2 _ gy) ^ ;L2x2y + 
18xy2 

6) - ^x (2x2 + 2) = - x=5 + X 


= 48 + 6 + 4 
= 58 (m2) 

HS đứng tại chỗ trả lòi và giải 
thích. 


s 

s 


Đ 

Đ 


s 


s 


8 















http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP (16 phút) 


GV yêu cầu HS làm Bài tập 1 
tr5 SGK. 

(Đưa đề bài lên màn hình) 
bô sung thêm phần d 

d) ịxV(2x'^-|xy2-l) 

2 5 

GV gọi 2 HS lên bảng chữa bài. 


GV chữa bài và cho điểm. 

Bài 2 tr5 SGK - GV yêu cầu 
HS hoạt động theo nhóm (Đề 
bài đưa lên màn hình hoặc in 
vào giấy trong cho các nhóm). 


HSl chữa câu a, d. 

a) x^ (5x^ - X - ^) 

= 5x® - x^ - 4x^ 

2 

d) = x®y - -ịxV^ - :gxV 
5 2 

HS 2 chữa câu b và c. 

b) (3xy-x‘= + y). |xV 

= 2x“y^ - ễxV + ịyiV 

3 3 

c) (4x^ - 5xy + 2x) (- ^xy) 


= - 2xV + 2 ~ 

HS lớp nhận xét bài của bạn. 
HS hoạt động theo nhóm. 

a) X ( X - y) + y (x + y) tại X = - 

6 ; 

y = 8 

= x^ — xy + xy + y^ 

= x^ + y2 

Thay X = - 6 ; y = 8 vào biểu 
thức 

(- 6)2 + 82 = 36 + 64 = 100. 

b) x(x2-y)-x2(x + y) + y(x2- 

x) tại X = ^ ; y = - 100 

= x^ — xy — x^ — x2y + x2y — xy 
= -2xy 


9 




http://tuhoctoan.net 


GV kiểm tra bài làm của một 
vài nhóm. 

Bài tập 3 tr5 SGK (Đưa đề bài 
lên màn hình). 

Tìm X biết. 

a) 3x . (12x — 4) — 9x (4x — 3) = 

30 

b) X (5 - 2x) + 2x (x - 1) = 15 

GV hỏi: Muốn tìm X trong 
đắng thức trên, trước hết ta cần 
làm gì ? 

GV yêu cầu HS cả lớp làm bài. 

Thay X = ^ ; y = - 100 vào 
biểu thức. 

-2.(+^).(-100) = +100 

Đại diện một nhóm trình bày bài giải. 
HS lớp nhận xét, góp ý. 

HS : Muốn tìm X trong đẳng thức 
trên, trước hết ta cần thu gọn vế 
trái. 

HS làm bài, hai HS lên bảng làm. 
HSl : 

a) 3x . (12x — 4) — 9x (4x — 3) = 

30 

36x2 _ _ 30^2 + 27x = 30 

15x = 30 
x = 30 : 
15 

x = 2 

HS2 : 

b) X (5 - 2x) + 2x (x - 1) = 15 
5x-2x2 + 2x2-2x= 15 

3x= 15 

x= 15 : 3 

x = 5 

GV đưa đề bài lên màn hình. 
Cho biểu thức. 



10 



http://tuhoctoan.net 


M = 3x (2x — 5y) + (3x — y) (— 
2x) - ^ (2 - 26xy) 

Chứng minh giá trị của biểu 
thức M không phụ thuộc vào 
giá trị của X và y. 

GV : Muôn chứng tỏ giá trị 
của biểu thức M không phụ 
thuộc vào giá trị của X và y ta 
làm như thế nào ? 


GV : Biểu thức M luôn có giá 
trị là — 1, giá trị này không 
phụ thuộc vào giá trị của X và 

y- 


Một HS đọc to đề bài. 


HS : Ta thực hiện phép tính của 
biểu thức M, rút gọn và kết quả 
phải là một hằng số. 

Một HS trình bày miệng, GV ghi lại. 

M = 3x (2x — 5y) + (3x — y) (— 

2x) - ^ (2 - 26xy) 

= 6x^ — 15xy — 6x^ + 2xy — 1 + 
13xy 
= - 1 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

- Học thuộc qui tắc nhân đOn thức với đa thức, có kĩ năng nhân 
thành thạo, trình bày theo hướng dẫn. 

- Làm các bài tập : 4 ; 5 ; 6 tr5, 6 SGK. 

Bài tập 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 tr3 SBT. 

- Đọc trước bài Nhân đa thức với đa thức. 


Tiết 2 


§2. NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC 


A-MỤC TIÊU 


11 





http://tuhoctoan.net 


• HS nắm vững qui tắc nhân đa thức với đa thức. 

• HS biết trình bày phép nhân đa thức theo các cách khác 
nhau. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi bài tập, phấn 
màu, bút dạ. 

• HS : — Bảng nhóm, bút dạ, giấy trong. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA (7 phút) 

GV : Nêu yêu cầu kiểm tra. 

Hai HS lên bảng kiểm tra. 

HSl : Phát biểu qui tắc nhân 

HSl : — Phát biểu và viết dạng 

đơn thức với đa thức. Viết 

tổng quát qui tắc nhân đOn 

dạng tổng quát. 

thức với đa thức. 

- Chữa bài tập 5 tr6 SGK. 

— Chữa bài 5tr 6 SGK. 

a) X (x - y) + y (x - y) 

= x^ - xy + xy - y2 
= x^ — y^ 

b) x“-1 (x + y) - y (x“-^ + y'^^ 

= x4x-4-x'-V-y' 

= x“ - y“ 

HS2 : Chữa bài tập 5 tr3 SBT. 

HS 2 : Chữa bài tập 5 SBT 

Tìm X, biết: 

2x (x — 5) — X (3 + 2x) = 26 

2x^ - lOx - 3x - 2x2 ^ 26 
- 13x = 26 

X = 26 : (- 13) 
x = -2 

GV nhận xét và cho điểm HS. 

HS nhận xét bài làm của bạn. 


12 







http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 

1. QUI TẮC (18 phút) 


GV : Tiết trước chúng ta đã học 
nhân đơn thức với đa thức. 

Tiết này ta sẽ học tiếp : nhân 
đa thức với đa thức. 

VD : (x - 2) . (6x" - 5x + 1) 
các em hãy tự đọc SGK để hiểu 
cách làm. 


GV nêu lai các bước làm và nói 


HS cả lớp nghiên cứu Ví dụ 
trang 6 SGK và làm bài vào vỏ. 
Một HS lên bảng trình bày lại. 
(x - 2) . (6x2 _ 5x + 1) 

= X. (6x2 _ 5x + 1) _ 2 . (6x2 _ + 

1 ) ' 

= 6x3 _ 5x2 + X - + lOx - 2 

= 6x3-17x2+ llx-2 


Muốn nhân đa thức (x — 2) với 
đa thức 6x2 _ 5 x + ta nhân 
mỗi hạng tử của đa thức X — 2 
với từng hạng tử của đa thức 
6x2 _ 5x + 1 rồi cộng các tích 
lại với nhau. 

Ta nói đa thức 6x3 _ ^Yx^ + llx 
- 2 là tích của đa thức X - 2 và 
đa thức 6x2 _ 5x + 1, 

Vậy muốn nhân đa thức với đa 
thức ta làm như thê nào ? 

GV đưa qui tắc lên màn hình 
(hoặc bảng phụ) để nhấn mạnh 
cho HS nhớ! 

Tổng quát. 

(A +B). (C + D) = AC + AD + BC + 
BD 

GV : Yêu cầu HS đọc Nhận xét 
tr7 SGK. 


GV hướng dẫn HS làm M V tr7 


HS nêu qui tắc trong SGK tr7. 


HS đọc Nhận xét tr7 SGK. 


13 





http://tuhoctoan.net 


SGK. 

(|xy-l).(x3-2x-6) 

= ^xy. (x^-2x-6)-l. (x^-2x- 

6 ) 

1 A 9 

= ^xV - xV - 3xy - x^ + 2x + 

6 

GV cho HS làm tiếp bài tập : 
(2x - 3) . (x^ - 2x +1) 


GV cho HS nhận xét bài làm. 

GV : Khi nhân các đa thức một 
biến ỏ ví dụ trên, ta còn có thể 
trình bày theo cách sau : 

Cách 2 : Nhân đa thức sắp xếp. 

6x"-5x + 1 

X 

x-2 

-12x'+10x-2 

+ 

6x^ - 5x^ + X 
6x' -17x" +11X-2 

GV làm chậm từng dòng theo 
các bước như phần in nghiêng 
tr7 SGK. 

GV nhấn mạnh : Các đơn thức 
đồng dạng phải sắp xếp cùng 


HS làm bài vào vỏ dưới sự 
hướng dẫn của GV. 


HS làm vào vở, một HS lên bảng 
làm. 

HS : (2x - 3) . (x2 - 2x +1) 

= 2x (x^ - 2x +1) - 3 (x^ - 2x 

+ 1 ) 

= 2x3 _ 4^2 + 2x - 3x3 + 6x - 3 
= 2x3 _ 7x2 + 8x - 3 

HS cả lớp nhận xét bài của 
bạn. 

HS nghe giảng và ghi bài. 


HS đọc lại cách làm trên màn 
hình. 


14 





http://tuhoctoan.net 


một cột để dễ thu gọn. 

Sau đó, GV yêu cầu HS thực 
hiện phép nhân : 

- 2x +1 

X 

2x-3 

HS làm bài vào vở, một HS lên 
bảng làm. 

x^ -2x + 1 

X 

2x-3 


-3x^ +6x-3 

+ 

2x3 4^2 ^2x 

GV nhận xét bài làm của HS. 

2x' -7x" +8X-3 

Hoạt động 3 

2. ÁP DỤNG (8 phút) 

GV yêu cầu HS làm 2 

Ba HS lên bảng trình bày. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

HSl : 

Câu a GV yêu cầu HS làm theo 

a) (x + 3) . (x^ + 3x — 5) 

hai cách. 

= X (x^ + 3x- 5) + 3 (x2 + 3x- 

- Cách 1 : nhân theo hàng 

5) 

ngang. 

= x=^ + 3x^ - 5x + 3x2 + 9x _ 

- Cách 2 : nhân đa thức sắp 

15 

xếp. 

= x3 + 6x2 + 4x- 15 

GV lưu ý : cách 2 chỉ nên dùng 

HS2 : 

trong trưòng hỢp hai đa thức 

x2 +3x-5 

cùng chỉ chứa một biến và đã 

x + 3 

được sắp xếp. 

3x2+9x-15 

+ 

x^ +3x2 

x^ +6x2 +4X_15 

HS3 : 

b) (xy - 1) (xy + 5) 

= xy (xy + 5) - 1 (xy + 5) 

= x2y2 + 5xy — xy — 5 


15 











http://tuhoctoan.net 



= x2y2 + 4xy - 5 

GV nhận xét bài làm của HS. 

HS lớp nhận xét và góp ý. 

GV yêu cầu HS làm 3 

1 HS đứng lại chỗ trả lòi. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

3 P)iên tích hình chữ nhât là 
s = (2x + y) (2x - y) 

= 2x (2x - y) + y (2x - y) 

= 4x2 _ y2 

với X = 2,5 m và y = 1 m 

^ s = 4 . 2,52 - 12 

= 4.6,25 - 1 
= 24m2 


Hoạt động 4 

3. LUYỆN TẬP (10 phút) 


Bài 7 trS SGK (Đề bài đưa lên 
màn hình hoặc in vào giấy 
trong cho các nhóm). 

HS hoạt động theo nhóm. 

Nửa lớp làm phần a. 

Nửa lớp làm phần b. 

(mỗi bài đều làm hai cách) 


HS hoạt động theo nhóm 

a) Cách 1 : 

(x^ - 2x + 1) . (x - 1) 

= x^ (x - 1) - 2x (x - 1) + 1 (x 
1 ) 

= x^ - x^ - 2x^ + 2x + X - 1 
= x=^ - 3x2 + 3x - 1 
Cách 2 : 

-2x + 1 
X x-1 

- x^ + 2x -1 

^ x^-2x^+ X 

x^ -3x2 +3x-1 

b) Cách 1 


16 









http://tuhoctoan.net 


GV lưu ý khi trình bày cách 2, 
cả hai đa thức phải sắp xếp 
theo cùng một thứ tự. 


(x^ - 2x2 + X - 1) ( 5 - 
= x3(5-x)-2x2(5-x) + x(5- 
x) - 1 ( 5 - x) 

= 5x3 _ ^4 _ + 2x3 + 5x _ 

x2 - 5 + X 

= -x^+7x3-11x2 + 6x-5 


Cách 2 : 

x3 -2x2 

X 


+ X-1 
-x + 5 


+ 


5x3-10x2+5x-5 

-x'^+2x3- x2 + X 


GV kiểm tra bài làm của một 
vài nhóm và nhận xét. 


Trò chơi "Thi tính nhanh" (Bài 
9 tr8 SGK) 

Tổ chức : Hai đội chơi, mỗi đội 
có 5 HS. Mỗi đội điền kết quả 
trên một bảng. 

Luật chơi: Mỗi HS được điền 
kết quả một lần, HS sau có thể 
sửa bài của bạn liền trước. Đội 
nào làm đúng và nhanh hơn là 
đội thắng. 


-x"+7x3-11x2+6x-5 

Đại diện 2 nhóm lên bảng 
trình bày, mỗi nhóm làm một 
phần. 

HS lớp nhận xét, góp ý. 


Hai đội HS tham gia cuộc thi. 


17 





http://tuhoctoan.net 


BẢNG PHỤ "THI TÍNH NHANH" 

Cho biểu thức : (x — y) . (x^ + xy + y^) 

HSl a) Thực hiện phép tính = + x^y + xy^ - x^y - xy^ - = 

x^ - 

b) Tính giá trị biểu thức : 



Giá trị của xvày 

Giá trị của biểu thức 

HS2 

x = -10 ;y = 2 

- 1008 

HS3 

o 

11 

• 

1—1 

1 

II 

-1 

HS4 

x=2 ;y=-l 

9 

HS4 

X = - 0,5 ; y = 1,25 

133 


64 


GV và lớp xác định đội thắng, thua. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

— Học thuộc qui tắc nhân đa thức với đa thức. 

— Nắm vững cách trình bày phép nhân hai đa thức cách 2. 

— Làm bài tập 8 tr8 SGK. 

bài tập 6, 7, 8 trề SBT. 


Tiết 3 


LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 

• HS được củng cố kiến thức về các qui tắc nhân đơn thức với đa 
thức, nhân đa thức với đa thức. 

• HS thực hiện thành thạo phép nhân đơn thức, đa thức. 


18 











http://tuhoctoan.net 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Bảng phụ (máy chiếu, giấy trong). 

• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA - CHỮA BÀI TẬP (10 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HSl : — Phát biểu qui tắc nhân 
đa thức với đa thức. 

- Chữa bài tập sô" 8 Tr 8 SGK 


HS 2 : Chữa bài 6(a, b) trề SBT. 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 

HSl: Phát biểu qui tắc tr7 
SGK. 

- Chữa bài tập sô" 8 SGK : Làm 
tính nhân. 

a) (xY - ^xy + 2y) (x - 2y) 

= (x - 2y) - ixy (x - 2y) 

+ 2y (x - 2y) 

= x^^ - 2x^y® - ^xV + xy^ + 

2xy 

-4y^ 

b) (x2-xy + y^)(x + y) 

= x^ (x + y) - xy (x + y) + y2 (x + 

y) 

= X® + x^y - x^y - xy^ + xy^ + y® 

_ ^3 ^ y3 

HS2 : Chữa bài 6 tr4 SBT (a, b). 
a) (5x - 2y) (x^ - xy + 1) 

= 5x (x^ - xy + 1) - 2y(x^ - xy + 

1) 


19 






http://tuhoctoan.net 


= 5x^ - 5xV + 5x - 2x^y + 2xy2 - 


2y 

= 5x^ - 7xV + 2xy2 + 5x - 2y 
b) (x - 1) (x + 1) (x + 2) 

= (x^ + X - X - 1) (x + 2) 

= (x2 - 1) (x + 2) 

= x^ + 2x^ - X - 2 


GV nhận xét và cho điểm HS. 


HS lớp nhận xét bài làm của 
bạn. Hai HS trong một bàn đổi 
vở để kiểm tra bài cho nhau. 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (34 phút) 


Bài tập 10 trS SGK. 

(GV đưa đề bài lên màn hình). 
Yêu cầu câu a trình bày theo 2 
cách. 


HS cả lớp làm bài vào vở. 

Ba HS lên bảng làm bài, mỗi 
HS làm một bài. 

HSl : 

a) (x2-2x + 3) (^x-5) 

= ịx^ - 5x2 _ ^2 + + ậx - 

2 2 

15 

= ịx^-6x2+ ^x-15 
2 2 

HS2 : Trình bày cách 2 câu a. 


20 






http://tuhoctoan.net 


x' -2x+ 3 

X ịx- 5 
2 

-5x' + 10X-15 


Bài tập 11 tr8 SGK. 

(Đưa đề bài lên màn hình). 
Bổ sung. 


+ 


ịx^ - x^ + ậx 
2 2 

ịx' -6x" +^x-15 
2 2 


HS3 : 

b)(x2-2xy + y2)(x-y) 

= x^ - x^y - 2x^y + 2xy^ + xy^ - 

= x^ - Sx^y + 3xy^ - y^ 


(3x- 5) (2x + 11) - (2x + 3) (3x + 7) 

GV : Muốn chứng minh giá trị của 
biểu thức không phụ thuộc vào giá 
trị của biến ta làm như thế nào ? 


HS : Ta rút gọn biểu thức , sau 
khi rút gọn, biểu thức không còn 
chứa biến ta nói rằng : giá trị 
của biểu thức không phụ thuộc 
vào giá trị của biến. 

HS cả lớp làm bài vào vở. 

Hai HS lên bảng làm bài. 


HSl : 


a) (x - 5) (2x + 3) - 2x (x - 3) + X + 
7 

= 2x'' + 3x - lOx - 15 - 2x^ + 6x 
+ X+ 7 


= -8 

Vậy giá trị của biểu thức không 


21 






http://tuhoctoan.net 


Bài tập 12 tr8 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV yêu cầu HS trình bày miệng 
quá trình rút gọn biểu thức. 

GV ghi lại: 

(x^ - 5) (x + 3) + (x + 4) (x - x^) 

= x^ + 3x2 _ 5x _ 15 + x2 - + 

4x - 4x2 
= -x-15 

Sau đó HS lần lượt lên bảng 
điền giá trị của biểu thức. 

Hoạt động nhóm. 

Bài tập 13 tr9 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình). 

GV đi kiểm tra các nhóm và nhắc 
nhở việc làm bài. 


phụ thuộc vào giá trị của biến. 
HS2 : 

b) (3x — 5) (2x +11) 

- (2x + 3) (3x + 7) 

= (6x2 + 33^ _ _ 55) 

- (6x2 + + 9x + 

21 ) 

= 6x2 ^ 33^ _ _ 55 _ 0^2 

- 14x-9x-21 

= -76 

Vậy giá trị của biểu thức không 
phụ thuộc vào giá trị của biến. 


Giá trị 
của X 

Giá trị của biểu 
thức 

(x2-5)(x + 3) + (x + 

4) (x - x2) 

= - X - 15 

x = 0 

-15 

x = - 15 

0 

x= 15 

-30 

x = 0,15 

-15,15 


HS cả lớp nhận xét. 

HS hoạt động theo nhóm. 

Bài làm. 

a) (12x - 5) (4x - 1) + (3x - 7) (1 
- 16x) = 81 

48x2 - 12x - 20x + 5 + 3x - 48x2 
-7 + 112x = 81 


22 






http://tuhoctoan.net 


GV kiểm tra bài làm của vài ba 
nhóm. 

83x - 2 = 81 

83x = 83 

X = 83 : 83 

x= 1 

HS cả lớp nhận xét và chữa bài. 

Bài tập 14 tr9 SGK. 

(Đưa đề bài lên màn hình) 


— GV yêu cầu HS đọc đầu bài. 

Một HS đứng tại chỗ đọc đề bài. 

- GV : Hãy viết công thức của 3 
sô" tự nhiên chẵn liên tiếp. 

Một HS lên bảng viết 3 sô" tự 
nhiên chẵn liên tiếp. 

2n ; 2n + 2 ; 2n + 4 (n e N) 

GV : Hãy biểu diễn tích hai số sau 
lớn hơn tích của hai số đầu là 192. 

HS : 

(2n + 2) (2n + 4) - 2n (2n + 2) = 

Gọi HS lên bảng trình bày bài 
làm. 

192 

HS lên bảng trình bày. 

Gọi ba sô" tự nhiên chẵn liên 
tiếp là 2n ; 2n + 2 ; 2n + 4 (n e 

N) 

Theo đầu bài ta có : 

(2n + 2) (2n + 4) - 2n (2n + 2) = 

192 

4n^ + 8n + 4n + 8 - 4n^ - 4n = 

192 

8n + 8 = 

192 

8 (n + 1) = 192 

n + 1 = 192 : 


23 



http://tuhoctoan.net 



8 

n + 1 = 24 

n = 23 

Vậy ba sô" đó là 46 ; 48 ; 50. 

Bài 9 tr4 SBT. 


(GV đưa đề bài lên màn hình). 

HS đứng tại chỗ trả lòi. 

GV : Hãy viết công thức tổng 

a = 3q + 1 (q e N) 

quát sô" tự nhiên a chia cho 3 dư 

b = 3p + 2 (p e N) 

1, sô" tự nhiên b chia cho 3 dư 2. 


- GV yêu cầu HS làm bài. Sau 

Một HS lên bảng chữa bài. 

đó gọi một HS lên bảng chữa 

Gọi sô" tự nhiên a chia cho 3 dư 

bài. 

1 là a = 3q + 1. 

Sô" tự nhiên b chia cho 3 dư 2 
là b = 3p + 2 (p, q e N) 

Ta có. 

a . b = (3q + 1) (3p + 2) 

a . b = 9pq + 6q + 3p + 2 

a . b = 3 (3qp + 2q + p) + 2 

Vậy a . b chia cho 3 dư 2. 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 phút) 

— Làm bài tập 15 tr9 SGK. 

8 ; 10 trề SBT. 

- Đọc trước bài : Hằng đẳng thức đáng nhớ. 


24 




http://tuhoctoan.net 


Tiết 4 


§3. NHỮNG HẰNG ĐẲNG thức đáng nhớ 


A-MỤC TIÊU 

• HS nắm được các hằng đẳng thức : Bình phương của một 
tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương. 

• Biết áp dụng các hằng đẳng thức trên để tính nhẩm, tính hỢp 
lí. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• 

• GV: - Vẽ sẵn hình 1 tr9 SGK trên giấy hoặc bảng phụ, các phát 
biểu hằng đẳng thức bằng lời và bài tập ghi sẵn trên giấy trong (nếu 
dùng đèn chiếu) hoặc bảng phụ. 

— Thước kẻ, phấn màu, bút dạ. 

• HS: - Ôn quy tắc nhân đa thức với đa thức. 

- Bảng nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. KIỂM TRA (5 phút) 


GV yêu cầu kiểm tra. 

- Phát biểu quy tắc nhân đa 
thức với đa thức. 

- Chữa bài tập 15 tr 9 SGK 


Một HS lên bảng kiểm tra. 

— Phát biểu quy tắc nhân đa 
thức tr7 SGK 

- Chữa bài tập 15 

a) 




^1 ^ 

Trx + y 

• 




12 j 


1 „ 1 1 

“ . + ^xy + ^xy + y^ 

4 2^2 


25 











http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, cho điểm HS. 


_ 1 .2 , , 

- — X + xy + y 


b) 


( 1 ì 


^ 1 ^ 


• 

x-;ry 

9 

V ^ J 


9 

^ ^ J 


_ ..2 1 1 , 1 .2 
- X — —xy — —xy + — y 

2 2 4 

= x2-xy + ^y2 

HS nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 

1. BÌNH PHƯƠNG CỦA MỘT TổNG (15 phút) 
GV đặt vấn đề : Trong bài toán 


trên để tính 


í 


1 . 

—x + y 

2 


"^1.' 

ịx+y 


V 


bạn phải thực hiện phép nhân 
đa thức với đa thức. 

Để có kết quả nhanh chóng cho 
phép nhân một sô" dạng đa thức 
thường gặp và ngược lại biến đôỉ 
đa thức thành tích, người ta đã 
lập các hằng đẳng thức đáng 
nhớ. Trong chương trình Toán 
lớp 8, chúng ta sẽ lần lượt học 
bảy hằng đẳng thức. Các hằng 
đẳng thức này có nhiều ứng 
dụng để việc biến đổi biểu thức, 
tính giá trị biểu thức được 
nhanh hơn. 


GV yêu cầu HS làm "I 


Với a, b là hai sô" bất kì, hãy 
tính : (a + b)^ 


26 














http://tuhoctoan.net 


GV gỢi ý HS viết lũy thừa dưới 
dạng tích rồi tính. 


Một HS lên bảng thực hiện, 
(a + b)^ = (a + b).(a + b) 

= a^ + ab + ab + b^ 

= a^ + 2ab + b^ 


Với a > 0 ; b > 0, công thức này 
được minh họa bởi diện tích các 
hình vuông và hình chữ nhật 
trong hình 1. 

GV đưa hìnhl tr9 đã vẽ sẵn 
trên bảng phụ để giải thích : 
Diện tích hình vuông lớn là (a + 
b)^ bằng tổng diện tích của hai 
hình vuông nhỏ (a^ và b^) và hai 
hình chữ nhật (2.ab). 

Với A, B là các biểu thức tùy ý, 
ta cũng có : 

(A + B)2 = A^ + 2AB + B^ 


?2 


GV yêu cầu HS thực hiện 
với A là biểu thức thứ nhất, B là 


biểu thức thứ hai. 

Vê trái là bình phương của một 
tổng hai biểu thức 


GV chỉ vào hằng đẳng thức và 
phát biểu lại chính xác. 

Áp dụng : 
a) Tính (a + ly 

Hãy chỉ rõ biểu thức thứ nhất, 
biểu thức thứ hai ? 


HS phát biểu : 

Bình phương của một tổng hai 
biểu thức bằng bình phương 
biểu thức thứ nhất cộng hai lần 
tích biểu thức thứ nhất với biểu 
thức thứ hai cộng bình phương 
biểu thức thứ hai. 


HS : biểu thức thứ nhất là a, 
biểu thức thứ hai là 1. 


27 




http://tuhoctoan.net 


GV hướng dẫn HS áp dụng cụ 
thể (vừa đọc, vừa viết) 

(a + 1)2 = a^ + 2 . a . 1 + 

= a2 + 2a + 1 


GV yêu cầu HS tính 


f 

—X + 

l2 



- Hãy so sánh với kết quả làm 
lúc trước (khi kiểm tra bài) 

b) Viết biểu thức + 4x + 4 
dưới dạng bình phương của một 
tổng. 

GV gỢi ý : x2 là bình phương biểu 
thức thứ nhất, 4 = 2^ là bình 
phương biểu thức thứ hai, phân 
tích 4x thành hai lần tích biểu 
thức thứ nhất với biểu thức thứ 
hai. 

- Tương tự hãy viết các đa thức 
sau dưới dạng bình phương của 
một tổng (bài 16(a, b)) 

a. x2 + 2x + 1 

b. 9x2 + y2 + 0xy 


c) Tính nhanh : 512 ; 3012 
GV gỢi ý tách 51 = 50 + 1 


HS làm vào nháp, một HS lên 
bảng làm : 

" ^ 1 7 

+ 2 -—x-y + y 
2 

1 





—x + y 

— 

—X 

9 

J 


12 J 


- — X + xy + y' 


- Bằng nhau 


Một HS lên bảng làm. 
x 2 + 4 x + 4 = x 2 + 2 . X . 2 + 22 
= (x + 2)2 


HS cả lớp làm vào nháp. 
Hai HS lên bảng làm. 

HSl : x2 + 2x + 1 
= x2 + 2.X.1 + 12 
= (x + 1)2 

HS2 : 9x2 + y2 + 0xy 
= (3x)2 + 2.3x.y + y2 
= (3x + y)2 

Hai HS khác lên bảng làm. 
512 ^ (5Q + 


28 









http://tuhoctoan.net 


301 = 300 + 1 

rồi áp dụng hằng đẳng thức. 


= 50'^ + 2 . 50.1 + 1^ 

= 2500 + 100 + 1 
= 2601. 

301" = (300 + ly 
= 300^ + 2 . 300.1 + 1" 
= 90000 + 600 + 1 
= 90601 


Hoạt động 3 

2. BÌNH PHƯƠNG CỦA MỘT HIỆU (10 phút) 


GV yêu cầu HS tính 
(a - b)^ theo hai cách. 

Cách 1 : (a - b)^ = (a - b).(a - b). 
Cách 2 : (a - b)2 = [a + (-b)]" 
Nửa lớp làm cách 1 
Nửa lớp làm cách 2 


GV : Ta có kết quả 
(a - hy = a' - 2ab + 

Tương tự: 

(A - sy = A^ - 2AB + B^ 

Hãy phát biểu hằng đẳng thức 
bình phương một hiệu hai biểu 
thức bằng lòi. 


GV : So sánh biểu thức khai 
triển của bình phương một tổng 


HS làm bài tại chỗ, sau đó hai 

HS lên trình bày. 

Cách 1 : (a - b)^ = (a - b).(a - b) 
= a^ — ab — ab + b^ 

= a^ - 2ab + 

Cách 2 : (a - b)^ = [a + (-b)]^ 

= a^ + 2 . a (-b) + (-b)2 
= a^ - 2ab + b^ 


HS phát biểu : Bình phương một 
hiệu hai biểu thức bằng bình 
phương biểu thức thứ nhất trừ 
đi hai lần tích biểu thức thứ 
nhất với biểu thức thứ hai cộng 
với bình phương biểu thức thứ 
hai. 

HS : Hai hằng đẳng thức đó khi 
khai triển có hạng tử đầu và CUỐI 


29 





http://tuhoctoan.net 


và bình phương một hiệu. 


Áp dụng tính a) 


f 

X - 

V 



giốhg nhau, hai hạng tử giữa đổì 
nhau. 

HS nói, GV ghi lại: 


( 0 

2 o ^ 



X - — 

= X - 2 . X . - 

+ 


l 2j 

2 


I2j 


__.2 , 1 
= - X + 

4 


Sau đó GV cho HS hoạt động 
nhóm tính : 

b) ( 2 x - 3yr 

c) Tính nhanh 99^ 


HS hoạt động theo nhóm. 

b) ( 2 x - 3yr 

= (2x)2 - 2.2x . 3y + (3y)'' 

= 4x^ - 12xy + 9y^ 

c) 99^ 

= ( 100 - 1 )'' 

= 1002 - 2 . 100.1 + 12 
= 10000 -200 + 1 
= 9801 

Đại diện một nhóm trình bày 
bài giải. HS lớp nhận xét. 


GV yêu cầu HS thực hiện 

GV : Từ kết quả trên ta có 
a^ - b^ = (a + b) ( a - b) 
tổng quát 

A2 - B2 = (A + B) ( A - B) 

GV : Phát biểu thành lòi hằng 
đẳng thức đó. 


Một HS lên bảng làm 

(a + b) ( a - b) = a^ - ab + ab - b^ 

= a2 - b2 


HS : Hiệu hai bình phương của 
hai biểu thức bằng tích của tổng 
hai biểu thức với hiệu của 


Hoạt động 4 

3. HIỂU HAI BÌNH PHƯƠNG (10 phút) 


?5 


30 












http://tuhoctoan.net 


chúng. 


GV lưu ý HS phân biệt bình 
phương một hiệu (A — B)^ với 
hiệu hai bình phương - B^, 
tránh nhầm lẫn. 


Áp dụng tính : 
a) (x + 1) (x - 1) 

Ta có tích của tổng hai biểu 
thức với hiệu của chúng sẽ bằng 
gì ? 


b) Tính (x - 2y) (x + 2y) 

c) Tính nhanh 56.64 


GV yêu cầu HS làm 



HS : Tích của tổng hai biểu thức 
với hiệu của chúng bằng hiệu 
hai bình phương của hai biểu 
thức. 

(x + 1) (x - 1) = x^ - 
= x2-l 

HS làm bài, hai HS lên bảng 
làm. 

b) (x - 2y) (x + 2y) = x^ - (2y)2 
= x^- 4y^ 

c) 56.64 = (60 - 4) (60 + 4) 

= 60 " - 42 

=3600 - 16 = 3584 

HS trả lòi miệng 

Đức và Thọ đều viết đúng vì 

x^ - lOx + 25 = 25 - lOx + x^ 

^ (x - 5f = (5 - xf 
Sơn đã rút ra được hằng đẳng thức 


GV nhấn mạnh : Bình phương 
của hai đa thức đối nhau thì bằng 


(A - B)2 = (B - Ay 


31 




http://tuhoctoan.net 


nhau. 


Hoạt động 5 

CỦNG CỐ (3 phút) 


GV yêu cầu HS viết ba hằng 

HS viết ra nháp, một HS lên 

đẳng thức vừa học. 

bảng viết. 

- Các phép biến đổi sau đúng 
hay sai ? 

(A + + 2AB + 

(A - B)2 = A" - 2AB + B^ 

A^ - B^ = (A + B) (A - B) 

HS trả lòi 

a)(x-y)2 = x^-y2 

a) Sai 

b)(x + y)2 = x2 + y2 

b) Sai 

c) (a - 2b)^ = - (2b - a)^ 

c) Sai 

d) (2a + 3b) (3b - 2a) = 9b^ - 4a^ 

d) Đúng 


Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Học thuộc và phát biểu được thành lòi ba hằng đẳng thức đã học, 
viết theo hai chiều (tích tổng) 

Bài tập về nhà sô" 16, 17, 18, 19, 20 trl2 SGK 

số 11, 12, 13 trề SBT 



LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 

• Củng cố kiến thức về các hằng đẳng thức : bình phương của 
một tổng, bình phương của một hiệu, hiệu hai bình phương. 

• HS vận dụng thành thạo hằng đẳng thức trên vào giải toán. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 


32 









http://tuhoctoan.net 


• GV: - Đèn chiếu, giấy trong hoặc bảng phụ ghi một số bài tập. 

— Hai bảng phụ để tổ chức trò chơi toán học. 

— Phấn màu, bút dạ. 

• HS: - Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. KIỂM TRA (8 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HSl : — Viết và phát biểu thành 
lòi hai hằng đẳng thức (A + B)^ 
và (A - B)2. 

— Chữa bài tập 11 tr4 SBT 


HS2 : — Viết và phát biểu thành 
lòi hằng đắng thức hiệu hai 
bình phương 

— Chữa bài tập 18 trll SGK 
(cho thêm câu c) 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 

HSl :-Viết 

(A + BY = A^ + 2AB + B' 

(A - Bf = A^ - 2AB + B^ 
và phát biểu thành lòi các hằng 
đẳng thức đó. 

- Chữa bài tập 11 SBT 

(x + 2y)2 = + 2 . X . 2y + (2y)2 

= x^ + 4xy + 4y^ 

(x - 3y) (x + 3y) = x^ - (3y)^ 

= x^- 9y^ 

(5 - x)2 = 5" - 2.5 . X + x^ 

= 25 - lOx + x^ 

HS2 : - Viết 

= (A + B) (A - B) 
và phát biểu thành lòi. 

- Chữa bài tập 18 SGK 

a) x" + 6xy + 9y^ = (x + Syf 

b) - lOxy + 25y'' = (x - 5y)2 


33 






http://tuhoctoan.net 


c) (2x - 3y) = 4x2-9y'' 

(2x - 3y) ( 2x + 3y ) = 4x2 _ 9y2 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (28 phút) 

Bài 20 trl2 SGK 


Nhận xét sự đúng, sai của kết 
quả sau : 

(x2 + 2xy + 4y2) = (x + 2y)2 

HS trả lòi. 

Kết quả trên sai vì hai vê không 
bằng nhau. 

Vế phải : (x + 2y)2 
= x2 + 4xy + 4y2 

Khác với vế trái. 

Bài 21 tr 12 SGK 

Viết các đa thức sau dưới dạng 
bình phương của một tổng hoặc 
một hiệu : 

a) 9x2 _ 0X + 

GV cần phát hiện bình phương 
biểu thức thứ nhất, bình 
phương biểu thức thứ hai, rồi 
lập tiếp hai lần tích biểu thức 
thứ nhất và biểu tức thứ hai. 

HS làm bài vào vở, một HS lên 
bảng làm. 

9x2 _ ex + 1 
= (3x)2 - 2.3x . 1 + 12 
= (3x - 1)2 

b) (2x + 3y)2 + 2 . (2x + 3y) + 1 

b) = [(2x + 3y) + 1]2 
= (2x + 3y + 1)2 

Yêu cầu HS nêu đề bài tương tự. 

HS có thể nêu : 
x2 - 2x + 1 = (x - 1)2 

4x2 + 4x +1 = (2x + 1)2 
(x + y)2-2.(x + y) + l = (x + y- 
1)2 


34 





http://tuhoctoan.net 


Bài 17 trll SGK 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

Hãy chứng minh : 

(lOa + 5)2 = lOOa (a + 1) + 25 

GV : (lOa + 5)2 với a e N chính là 
bình phương của một sô" có tận 
cùng là 5, với a là sô" chục của nó. 
Ví dụ : 252 = (2 . 10 + 5)2 
Vậy qua kết quả biến đổi hãy nêu 
cách tính nhẩm bình phương của 
một sô" tự nhiên có tận cùng bằng 
5. 

(Nếii HS không nêu được thì GV 
hướng dẫn). 

Áp dụng tính 252 ta làm như sau : 

+ Lấy a (là 2) nhân a + 1 (là 3) 
được 6. 

+ Viết 25 vào sau sô" 6, ta được kết 
quả là 625. 

Sau đó yêu cầu HS làm tiếp 

Bài 22 trl2 SGK. Tính nhanh. 

a) 1012 

b) 1992 


Một HS chứng minh miệng : 
(lOa + 5)2 = (10a)2 + 2.10a.5 + 52 
= 100a2 + lOOa + 25 
= lOOa (a + 1) + 25 


HS : Muôn tính nhẩm bình 
phương của một sô" tự nhiên có 
tận cùng bằng 5 ta lấy sô" chục 
nhân với sô" liền sau nó rồi viết 
tiếp 25 vào cuô"i. 


HS tính : 352 = 1225 
652 = 4225 
752 = 5625 

HS hoạt động theo nhóm. 

a) 1012 = (100 + 1)2 

= 1002 + 2 . 100 + 1 
= 10000 + 200 + 1 
= 10201 

b) 1992 = (200 - 1)2 

= 2002 - 2.200 + 1 
= 40000 -400 + 1 


35 



http://tuhoctoan.net 


c) 47.53 

= 39601 

c) 47.53 = (50 - 3) . (50 + 30) 

= 50' - 3' 

= 2500 - 9 

= 2491 

Đại diện một nhóm trình bày 
bài. 

Các HS khác nhận xét, chữa 
bài. 

Bài 23 trl2 SGK. 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình) 

GV hỏi : Để chứng minh một 
đẳng thức ta làm thê nào ? 

HS : Để chứng minh một đẳng 
thức ta biến đổi một vê bằng vê 
còn lại. 

GV gọi hai HS lên bảng làm, 
các HS khác làm vào vở. 

HS làm bài: 

a) Chứng minh: (a + b)^ = (a -b)^ + 
4ab 

BĐVP : (a - hy + 4ab 

- a.^ — 2ab + b^ + 4ab 

= a" + 2ab + b^ 

= (a + b)2 = VT 

b) Chứng minh: (a—b)^ = (a + b)^ — 
4ab 

BĐVP : (a + b)2 -4ab 

- + 2ab + b^ — 4ab 

- a.^ — 2ab + b^ 

= (a - hy = VT 

GV cho biết: Các công thức này 
nói về mối liên hệ giữa bình 
phương của một tổng và bình 



36 



http://tuhoctoan.net 


phương của một hiệu, cần ghi 
nhớ để áp dụng trong các bài 
tập sau. Ví dụ. 

Áp dụng a) Tính (a — b)^ biết 
a+b = 7vàa.b = 12 

Có (a - b)^ = (a + b)^ - 4ab 
= 72 _ 4,12 

= 49-48 

= 1 

Sau đó GV yêu cầu HS làm phần 

b. 

HS làm . 

a) Tính (a + b)^ biết a — b = 20 
và a . b = 3 

Có (a + b)^ = (a - b)^ + 4ab 
= 20 " + 4.3 

= 400 + 12 

= 412. 

Bài 25 trl2 SGK. Tính 
a) (a + b + c)^ 

GV: Làm thê nào để tính được 
bình phương một tổng ba sô" ? 

HS có thể nêu : 

(a + b + c)" = (a + b + c) (a + b + c) 

= a" + ab + ac + ab + b" + bc +z ac 
+ bc + c" 

= a" + b" + c" + 2 ab + 

2 bc + 2 ac 

GV hướng dẫn thêm cách khác. 

(a + b + c)^ = [(a + b) + c]^ 

= (a + b)^ + 2 (a + b)c + c^ 

= a^ + 2 ab + b^ + 2 ac + 2 bc + c^ 

= a^ + + c^ + 2 ab + 2 bc + 2 ac. 

Các phần b, c về nhà làm tương 
tự. 



37 




http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 

TỔ CHỨC TRÒ CHƠI "THI LÀM TOÁN NHANH" (7 phút) 


GV thành lập hai đội chơi. Mỗi đội 

5 HS. Mỗi HS làm một câu, HS 
sau có thể chữa bài của HS liền 
trước. Đội nào làm đúng và nhanh 
hơn là thắng. 


Biến tổng thành tích hoặc biến 

Hai đội lên chơi, mỗi đội có một 

tích thành tổng. 

bút, chuyền tay nhau viết. 

Kết quả : 

1) 

1) (x + y) (x - y) 

2) (2 - x)" 

2) 4 - 4x + x^ 

3) (2x + bf 

3) 4x2 + 20x + 25 

4) (3x + 2) ( 3x - 2) 

4) 9x2 _ 4 

5) x"" - lOx + 25 

5) (x - 5) 2 

(Đề bài viết trên hai bảng phụ) 

GV cùng chấm thi, công bô" đội 
thắng cuộc, phát thưởng. 

HS cả lớp theo dõi và cổ vũ. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 
Học thuộc kĩ các hằng đẳng thức đã học. 

Bài tập về nhà sô" 24, 25(b, c) trl2 SGK 

bài 13, 14, 15 tr4, 5 SBT. 


Tiết 6 §4. NHỮNG HẰNG ĐẲNG thức đáng nhớ (TIẾP) 


38 






http://tuhoctoan.net 


A-MỤC TIÊU 

• HS nắm được các hằng đẳng thức : Lập phương của một tổng, 
lập phương của một hiệu. 

• Biết vận dụng các hằng đẳng thức trên để giải bài tập. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Bảng phụ (hoặc giấy trong, đèn chiếu) ghi bài tập, phấn 
màu, bút dạ. 

• HS: - Học thuộc (dạng tổng quát và phát biểu bằng lòi) ba 
hằng đẳng thức dạng bình phương. 


— Bảng phụ nhóm, bút dạ. 

c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

1. KIỂM TRA (5 phút) 

GV yêu cầu HS chữa bài tập 15 
tr5 SBT. 

Một HS lên bảng chữa bài. 

Biết sô" tự nhiên a chia cho 5 dư 4. 

a chia cho 5 dư 4 

Chứng minh rằng a^ chia cho 5 dư 

=> a = 5n + 4 với n e N 

1 

^ a^ = (5n + 4)2 

= 25n2 + 2.5n . 4 + 42 

= 25n2 + 40n + 16 

= 25n2 + 40n + 15 + 1 
= 5(5n2 + 8n + 3) + 1 

GV nhận xét, cho điểm HS. 

Vậy a2 chia cho 5 dư 1 


Hoạt động 2 

4. LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT TổNG (12 phút) 


GV yêu cầu HS làm ^ SGK 


39 









http://tuhoctoan.net 


Tính (a + b) (a + b)^ (với a, b là 
hai sô" tùy ý). 

GV gỢi ý : Viết (a + b)^ dưới 
dạng khai triển rồi thực hiện 
phép nhân đa thức. 

GV : (a + b) ( a + b)2 = (a + b)3 
Vậy ta có : 

(a + b)== = a" + SaT) + Sab" + b=* 
Tương tự: 

(A + B)" = A" + 3A"B + SAB" + B' 

GV : Hãy phát biểu hằng đẳng 
thức lập phương của một tổng 
hai biểu thức thành lòi. 


Áp dụng : a) (x + 1)® 

GV hướng dẫn HS làm. 

(x + 1)=^ = x^ + 3x^1 + 3x1^ + 

= x^ + Sx^ + 3x + 1 
b) (2x + yr 

Nêu biểu thức thứ nhất ? biểu 
thức thứ hai ? 

Áp dụng hằng đẳng thức lập 
phương của một tổng để tính. 


HS làm bài vào vở, một HS lên 
bảng làm. 

= (a + b) (a^ + 2ab + b^) 

= a^ + 2aT) + ab" + a^^b + 2ab2 + b=* 
= a^ + Sa^b + 3ab2 + b^ 


HS : Lập phương của một tổng 
hai biểu thức bằng lập phương 
biểu thức thứ nhất, cộng ba lần 
tích bình phương biểu thức thứ 
nhất với biểu thức thứ hai, cộng 
ba lần tích biểu thức thứ nhất 
với bình phương biểu thức thứ 
hai, cộng lập phương biểu thức 
thứ hai. 


HS : Biểu thức thứ nhất là 2x. 
biểu thức thứ hai là y. 

HS làm bài vào vở. 

Một HS lên bảng tính. 

(2x + y)^ 

= (2x)^ + 3 . (2xf . y + 3 .2x . y" + 


40 




http://tuhoctoan.net 


= 8x® + 12xV + 6xy^ + y 

Hoạt động 3 

5. LẬP PHƯƠNG CỦA MỘT HIỆU (17 phút) 


GV yêu cầu HS tính (a - b)® 
bằng hai cách. 

Nửa lớp tính : (a - b)^ 

- (a- b)^. (a - b) 

Nửa lớp tính : (a - b)^ 

= [a + (-b)]^ 


GV : Hai cách làm trên đều cho 
kết quả : 

(a - b)^ = a^ -3a^b + 3ab^ - b^ 
Tương tự 

(A - B)" = A" -SA^B + 3AB2 - B" 
với A, B là các biểu thức 
GV : Hãy phát biểu hằng đẳng 
thức lập phương của một hiệu 
hai biểu thức thành lòi. 


GV : So sánh biểu thức khai 


HS tính cá nhân theo hai cách, 
hai HS lên bảng tính. 

Cách 1 : (a - b)" 

= (a - b)^. (a - b) 

= (a^ - 2ab + b^) (a - b) 

- a.^ — aT) — 2aT) + 2ab^ + ab^ — b' 
= a® - 3a^b + 3ab^ - b® 

Cách 2 : (a - hf 
= [a + (-b)]^ 

= a== + 3a2(-b) + 3a(-b)2 + (-b)3 
= a® -3a% + 3ab^ - b® 


HS : Lập phương của một hiệu 
hai biểu thức bằng lập phương 
biểu thức thứ nhất, trừ ba lần 
tích bình phương biểu thức thứ 
nhất với biểu thức thứ hai, cộng 
ba lần tích biểu thức thứ nhất 
với bình phương biểu thức thứ 
hai, trừ lập phương biểu thức 
thứ hai. 

HS : Biểu thức khai triển cả 


41 





http://tuhoctoan.net 


triển của hai hằng đẳng thức (A 
+ B)^ và (A - B)^ em có nhận xét 
gì ? 


Áp dụng: 

. , r 1' 

a) Tính X - ^ 

GV hướng dẫn HS làm 


X—- 



2 



co 

3 

I3j 


I3j 


=r-r+^x-^ 
3 27 


hai hằng đẳng thức này đều 
có bô"n hạng tử (trong đó lũy 
thừa của A giảm dần, lũy 
thừa của B tăng dần). 

ở hằng đẳng thức lập phương 
của một tổng, có bốn dấu đều là 
dầu "+", còn đẳng thức lập 
phương của một hiệu, các dấu 
"+", xen kẽ nhau. 


b) Tính (x - 2y)^ 

Cho biết biểu thức thứ nhất ? 
Biểu thức thứ hai ? Sau đó khai 
triển biểu thức. 

GV yêu cầu HS thể hiện từng 
bước theo hằng đẳng thức. 

c) Trong các khẳng định sau, 
khẳng định nào đúng ? 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình) 

1) (2x - ly = (1 - 2x)'' 


HS làm vào vở, một HS lên bảng 
làm. 

(x - 2y)=^ 

= x3-3 . x^ 2y + 3 . X. (2yf-(2yf 
- 6x^y + 12xy^ - 8y^ 


HS trả lòi miệng, có giải thích. 

1) Đúng, vì bình phương của hai 
đa thức đối nhau thì bằng nhau. 


42 












http://tuhoctoan.net 


2) (x - 1)== = (1 - x)== 


3) (x + lf = (1 + x)3 


4) x^ - 1 = 1 - x^ 


5) (x - 3)2 = x" - 2x + 9 

Em có nhận xét gì về quan hệ 
của (A - B)2 với (B - A)2 , của 
(A - B)2 với (B - Ảf. 


A2 = (-A)2 

2) Sai, vì lập phương của hai đa 
thức đốĩ nhau thì đối nhau. 

A® = - (-A)2 

3) Đúng, vì X + 1 = 1 + X. 

(theo tính chất giao hoán) 

4) Sai, hai vế là hai đa thức đôl 
nhau 

x2 - 1 = - (1 - x2) 

5) Sai, (x - 3)2 = x^ - 6x + 9 

(A - B)2 = (B - A)2 
(A - B)2 = - (B - A)2. 


Hoạt động 4 


LUYỆN TẬP 
Bài 26 trl4 SGK. Tính, 
a) (2x2 + 3y)3 


CỦNG CỐ (10 phút) 

HS cả lớp làm vào vở. 
Hai HS lên bảng làm 
a) (2x2 + 3y)3 



— X - 



=(2x2)' ị2j^Ị2 _ 2^ _ |3y|2 

= 8x® + 36xV + 54x2y2 + 27y2 



—X - 

l2 



íl ì 

ó 

^1 ^ 

-X 

-3- 

-X 

12 J 


12 J 


.3 + 3.1 x -32 -32 
2 


43 













http://tuhoctoan.net 


, ^ , 27 

= -x' --x" + —x-27. 


8 


9 

4 


Bài 29 trl4 SGK. 

(Đề bài in trên giấy trong hoặc 
các nhóm viết vào bảng phụ) 


HS hoạt động theo nhóm làm 
bài trên giấy trong có in sẵn đề 
bài (nếu có đèn chiếu) hoặc làm 
trên bảng nhóm. 

Bài làm. 


N. x3-3x'' + 3x-l = (x-1)' 
u. 16 + 8x + x^ = (x +4)2 
H. 3x2 + 3x +1 + = (x+1)^ = (1 +x 

)^ 

Â.l-2y + y2 = (l-y)2 = (y-l )2 


1 

co 

(x +1)^ 

(y -1)^ 

(x -1)^ 

(1 + x)^ 

(1- 

y)^ 

(x + 
4)2 

N 

H 


N 

H 


u 


Đại diện một nhóm trình bày bài 
làm. 


GV : Em hiểu thê nào là con 
người nhân hậu ? 


HS : Người nhân hậu là người 
giàu tình thương, biết chia sẻ 
cùng mọi người, "thương người 
như thể thương thân" 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 phút) 

— Ôn tập năm hằng đẳng thức đáng nhớ đã học, so sánh để ghi 
nhớ. 

- Bài tập về nhà sô" 27, 28 trl4 SGK. 

sô" 16 trõ SBT. 


44 














http://tuhoctoan.net 


Tiết 7 


§5. NHỮNG HẰNG đẲnG thức đáng nhó (TIẾP) 


A - MỤC TIÊU 

• HS nắm được các hằng đẳng thức : Tổng hai lập phương, hiệu 
hai lập phương. 

• Biết vận dụng các hằng đẳng thức trên vào giải toán. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Bảng phụ (hoặc giấy trong, đèn chiếu) ghi bài tập, phấn 
màu, bút dạ. 

• HS: — Học thuộc lòng năm hằng đẳng thức đã biết. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. KIỂM TRA (8 phút) 


GV nêu câu hỏi kiểm tra. 

HSl : Viết hằng đẳng thức : 

(A + = 

(A - By = 

So sánh hai hằng đẳng thức này 
ở dạng khai triển. 

+ Chữa bài tập 28(a) trl4 SGK 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 

HSl : + Viết hằng đẳng thức 
(A + B)' = A^ + SA^B + 3AB2 + 

í 

(A - B)" = A== - SA^B + 3AB2 - 
B^ 

So sánh : biểu thức khai triển 
của hai hằng đẳng thức này đều 
có bốn hạng tử (trong đó lũy 
thừa của A giảm dần, lũy thừa 


45 







http://tuhoctoan.net 


HS2 : + Trong các khẳng định 
sau, khắng định nào đúng : 

a) (a - b)® = (b - a)® 

b) (x - y)^ = (y - x)2 

c) (x + 2f = + 6x2 + I2x + 8 

d) (1 - x)3 = 1 - 3x - 3x2 _ ^3 

+ Chữa bài tập 28(b) trl4 SGK 


GV nhận xét, cho điểm HS. 


của B tăng dần). 

ở hằng đẳng thức lập phương 
của một tổng, các dấu đều là 
dầu "+", ở hằng đẳng thức lập 
phương của một hiệu, các dấu 
"+", xen kẽ nhau. 

+ Chữa bài tập 28(a) trl4 SGK. 
x^ + 12x2 + 4 g^ + 64 tại X = 6 
= x® + 3 . x2.4 + 3 . X . 42 + 4® 

= (x + 

= (6 + 4 )^ 

= 10'= 1000 


a) Sai. 

b) Đúng. 

c) Đúng. 

d) Sai. 

+ Chữa bài tập 28(b) SGK 
x' - 6x2 ^ 22x - 8 tại X = 22 
= x' - 3 . x2.2 + 3 . X . 22 - 2' 
= (x - 2)' 

= (22 - 2 )' 

= 20' = 8000 

HS nhận xét bài làm của các 
bạn. 


GV yêu cầu HS làm K G trl4 


Hoạt động 2 

6. TỔNG HAI LẬP PHƯƠNG (12 phút) 

Một HS trình bày miệng. 


46 






http://tuhoctoan.net 


SGK. 

Tính (a + b) (a^ - ab + b^) (với a, 
b là các sô" tùy ý). 

GV : Từ đó ta có 

a^ + b® = (a + b) (a^ - ab + b^) 

Tương tự: 

A3 + = (A + B) (A^ - AB + B^) 

với A, B là các biểu thức tùy ý. 

GV giới thiệu : (A^ - AB + B^) qui 
ước gọi là bình phương thiếu 
của hiệu hai biểu thức (vì so với 
bình phương của hiệu (A — B)^ 
thiếu hệ sô" 2 trong — 2AB.) 

- Phát biểu bằng lời hằng đẳng 
thức tổng hai lập phương của 
hai biểu thức. 

Áp dụng. 

a) Viết + 8 dưới dạng tích. 

GV gỢi ý : + 8 = X® + 2^ 

Tương tự viết dưới dạng tích : 
27x3 + 1 

b) Viết (x + 1) (x^ — X + 1) dưới 
dạng tổng. 

Sau đó GV cho HS làm bài tập 
30(a) trl6 SGK. 

Rút gọn biểu thức : 

(x + 3) (x - 3x + 9) - (54 + x3) 


(a + b) (a^ - ab + b^) 

- - a^b + ab^ + a^b - ab^ + b^ 

= a^ + b^ 


HS : Tổng hai lập phương của 
hai biểu thức bằng tích của tổng 
hai biểu thức với bình phương 
thiếu của hiệu hai biểu thức. 


HS : x3 + 8 = x3 + 23 

= (x + 2) (x3 - 2x +4) 
27x3 + 1 = (3 x)3 + 13 

= (3x + 1) (9x3 _ 3x + 1) 
HS : (x + 1) (x3 - X + 1) = x3 + 13 

= x3 + 1 


HS làm bài tập dưới sự hướng 
dẫn của GV : 

(x + 3) (x - 3x + 9) - (54 + x3) 

= x3 + 33 - 54 - x3 
= x3 + 27 - 54 - x3 


47 



http://tuhoctoan.net 


GV nhắc nhở HS phân biệt (A + 
B)^ là lập phương của một tổng 
với 

A® + là tổng hai lập phương. 


= -27 


GV yêu cầu HS làm 
SGK. 

Tính (a - b) (a^ + ab + b^) (với a, 
b là các sô" túy ý) 

GV : Từ kết quả phép nhân ta 
có : 

a^ - b® = (a - b) (a^ + ab + b^) 
Tương tự: 

A" - B' = (A - B) (A^ + AB + B^) 

Ta quy ước gọi (A^ + AB + B^) là 
bình phương thiếu của tổng hai 
biểu thức. 

- Hãy phát biểu bằng lời hằng 
đẳng thức hiệu hai lập phương 
của hai biểu thức. 

Áp dụng (đề bài đưa lên màn 
hình) 

a) Tính (x — 1) (x^ + X + 1) 

GV : Phát hiện dạng của các 
thừa sô" rồi biến đổi 

b) Viết 8x^ — y® dưới dạng tích. 


HS làm bài vào vở 
(a - b) (a^ + ab + b^) 

= a® + a^h + ab^ — a^b — ab^ — b^ 
= a® - b^ 


HS : Hiệu hai lập phương của 
hai biểu thức bằng tích của hiệu 
hai biểu thức với bình phương 
thiếu của tổng hai biểu thức. 


HS a) (x - 1) (x^ + X + 1) = x^ - 

= x'-l 

b) 8x^ — y® 


Hoạt động 3 

7. HIỆU HAI LẬP PHƯƠNG (10 phút) 
trl5 


?3 


48 






http://tuhoctoan.net 


GV gỢi ý : 8x® là bao nhiêu tất 
cả bình phương. 

c) Hãy đánh dấu X vào ô có đáp 
sô" đúng của tích. 

(x + 2) (x^ - 2x + 4) 

Sau đó GV cho HS làm bài tập 
30(b) trl6 SGK. 

Rút gọn biểu thức : 

(2x + y) (4x2 _ 2xy + y2) 

- (2x - y) (4x2 + 2xy + y2) 


= (2x)2 - y3 

= (2x - y) [(2x)2 + 2xy + y2] 

= (2x - y) (4x2 + 2xy + y2) 

HS lên đánh dấu X vào ô. 
x^ + 8 

HS cả lớp làm bài, một HS lên 
bảng làm. 

= [(2x)2 + y2] - [(2x)2 - y2] 

= 8x® + y^ - 8x® + y2 
= 2y^ 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (13 phút) 


GV yêu cầu tất cả HS viết vào 
giấy (giấy nháp hoặc giấy trong) 
bảy hằng đẳng thức đã học. 

Sau đó, trong từng bàn, hai bạn 
đổi bài cho nhau để kiểm tra. 
GV hỏi : Nnhững bạn nào viết 
đúng cả bảy (sáu, nám, ...) 
hằng đẳng thức thì giơ tay - 
GV kiểm tra sô" lượng. 

Bài tập 31(a) trl6 SGK 

Chứng minh rằng : 

a^ + b® = (a + b)2 - 3ab (a + b) 


HS viết bảy hằng đẳng thức 
đáng nhớ vào giấy 

HS kiểm tra bài lẫn nhau 

HS giơ tay để GV biết sô" hằng 
đắng thức đã thuộc. 

HS làm bài tập, một HS lên 
bảng làm. 

BĐVP : (a + b)2 - 3ab (a + b) 

-3.^ + 3a2b + 3ab2 + b® — 3a2b — 3ab 
= a® + b^ 

= VT 


49 





http://tuhoctoan.net 


Áp dụng tính a® + b® 
biết a.b = 6vàa + b = -5 


GV cho HS hoạt động nhóm. 

1) Bài 32 trl6 SGK. 

Điền các đơn thức thích hỢp vào 
ô trông. 


2) Các khẳng định sau đúng hay 
sai ? 

a) (a - b)^ = (a - b) (a^ + ab + b^) 

b) (a + b)® = a^ + 3ab^ + 3a^b + b^ 

c) = (x - y) (x +y) 

d) (a - = a® - b® 

e) (a + b) (b^ - ab + a^) = a® + b^ 

GV kiểm tra bài làm của vài 
nhóm, có thể cho điểm khuyên 
khích nhóm làm bài tốt. 


Vậy đẳng thức đã được chứng 
minh. 

HS làm tiếp : 

a^ + b® = (a + b)® - 3ab (a + b) 

= (_5)3_3.6.(-5) 

= -125 + 90 
= -35 

HS hoạt động nhóm. 

1) Bài 32 SGK. 

a) 

(3x + y) (9x2 _ 3 ^y + y2) = 27x3 + 

b) 

(2x - 5) (4x2 + + 25) = 8x3 _ 

125 

2 ) 

a) Sai. 

b) Đúng. 

c) Sai. 

d) Sai. 

e) Đúng. 

Đại diện một nhóm trình bày 
bài - HS nhận xét, góp ý. 


50 




http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Học thuộc lòng (công thức và phát biểu thành lời bảy) hằng đẳng 
thức đáng nhớ. 

Bài tập về nhà sô" 31(b), 33, 36, 37 trl6, 17 SGK. 

số 17, 18 trõ SBT. 


Tiết 8 


LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 

• Củng cô" kiến thức về bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. 

• HS biết vận dụng khá thành thạo các hằng đẳng thức đáng 
nhớ vào giải toán. 

• Hướng dẫn HS cách dùng hằng đẳng thức (A ± B)^ để xét giá 
trị của một sô" tam thức bậc hai. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Bảng phụ (hoặc giấy trong, đèn chiếu) ghi bài tập, phấn 
màu, bút dạ. 

• HS: — Học thuộc lòng (công thức và lòi) bảy hằng đẳng thức 
đáng nhớ. 

— Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


1. KIỂM TRA (7 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 


51 








http://tuhoctoan.net 


HSl: Chữa bài tập 30(b) Trl6 HSl : + Chữa bài tập 30(b) SGK 
SGK. (2x + y) (4x2 _ 2xy + y2) 

- (2x - y) (4x2 + 2xy + y2) 

= (2x)2 + y2 - [(2x)2 - y2] 

= 8x2 + y3 _ gx3 + y3 = 2y2 

+ Viết: 

A2 + B2 = (A + B) (A2 - AB + B2) 
A2-B2 = (A-B) (A2 + AB + B2) 
Sau đó phát biểu bằng lòi hai 
hằng đẳng thức. 

HS2 : Chữa bài tập 37 trl7 SGK. HS dùng phấn màu (Đề bài đưa 
lên bảng phụ) hoặc bút dạ nối các biểu thức. 


+ Viết dạng tổng quát và phát 
biểu bằng lòi hằng đẳng thức 
A2 + B2 ; A2 - B2. 


(x - y) (x2 + xy + y2) 


x2 + y2 

(x + y) (x - y) 


X 

co 

1 

co 

x2 - 2xy + y2 


x2 + 2xy + y2 

(x + y)^ 


x^-y^ 

(x + y) (x2 - xy + y2) 


(y - x)^ 

y2 + 3xy2 + 3x2y + x2 


y2 - 3xy2 + 3x2y - x® 

1 

co 


(x + y)^ 


GV nhận xét, cho điểm HS 


xét bài làm của các 


bạn 


Bài 33 trl6 SGK 

GV yêu cầu hai HS lên bảng 

làm bài. 

HSl làm các phần a, c, e 
HS2 làm các phần b, d, f 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (21 phút) 

Hai HS lên bảng làm, các HS 
khác mở vở đốl chiếu. 


a) (2 + xy)2 = 22 + 2.2 . xy + 

(xy)^ 

-4 + 4xy + x2y2 

b) (5 - 3x)2 = 52 - 2.5.3x + (3x)2 
= 25 - 30x + 9x2 


52 




















http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS thực hiện từng 
bước theo hằng đắng thức, 
không bỏ bước để tránh nhầm 
lẫn. 


Bài 34 trl7 SGK 

GV yêu cầu HS chuẩn bị bài 
khoảng 3 phút, sau đó mòi hai 
HS lên bảng làm phần a, b 


Phần a cho HS làm theo hai 
cách. 


c) (5 - x2) (5 + x^) 

= 5'- (x")' 

= 25-x^ 

d) (5x - ly 

= (5x)3- 3 . (5x)2.1 + 3.5x . p"- 13 
= 125x3 - 75x3 + I5x _ 1 

e) (2x - y) (4x3 + 2xy + y3) 

= (2x)3 - y3 

= 8x3 _ y3 

f) (x + 3) (x3 — 3x + 9) 

= x3 + 33 

= x3 + 27 

HS làm bài vào nháp, hai HS 
lên bảng làm. 

a) Cách 1 : 

(a + b)3 - (a - b)3 
= (a3 + 2ab + b3) — (a3 — 2ab + b3) 
= a3 + 2ab + b3 - a3 + 2ab - 53 
= 4ab 
Cách 2 : 

(a + b)3 - (a - b)3 
= (a + b + a-b)(a + b- a + b) 

= 2a.2b 
= 4ab 

b) (a + b)3 - (a - b)3 - 253 

= (a^ + 3a3b + 3ab3 + b3) 

- (a3 - 3a3b + 3ab3 - b3) - 2b3 
= a® + 3a3b + 3ab3 + b3 - a® 

+ 3a3b — 3ab3 + 53 — 2b3 


53 



http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS quan sát kĩ biểu 
thức để phát hiện ra hằng đẳng 
thức dạng — 2AB + 

Sau đó GV cho HS hoạt động 
theo nhóm. 

Nửa lớp làm bài 35 trl7 SGK. 
Nửa lớp làm bài 38 trl7 SGK. 


= 6a% 

c) (x + y + z)^ — 2(x + y + z) (x + 

y) + (x + y)^ 

= [(x + y + z) - (x + y)f 
= (x + y + z - X - y)2 

HS hoạt động theo nhóm. 

Bài 35 — Tính nhanh. 

a) 34" + 66" + 68.66 

= 34" + 2.34.66 + 66" 

= (34 + 66)" 

= 100" 

= 10000 

b) 74" + 24" -48.74 

= 74" - 2.74.24 + 24" 

= (74 - 24)" 

= 50" 

= 2500 

Bài 38 - Chứng minh các đẳng 
thức. 

a) (a - b)" = - (b - a)" 

Cách 1 : 

VT = (a - b)" = [- (b - a)]" 

= - (b - a)" = VP 
Cách 2 : 

VT = (a - b)" 

= a" - 3a"b + 3ab" - b" 

= - (b" — 3b"a + 3ba" - a") 

= - (b - a)" = VP 

b) (- a - b)" = (a + b)" 


54 



http://tuhoctoan.net 


Cách 1 

VT = (-a-b)2 
= [-(a + b)]2 
= (a + hf = VP 
Cách 2 : 

VT = (-a-b)2 = (-a)''-2(-a). b + b" 
= a^ + 2ab + b^ 

= (a + b)2 = VP 

Đại diện nhóm trình bày bài. 


GV gỢi ý HS ở lớp đưa ra cách 
chứng minh khác của bài 38. 


HS có thể đưa ra cách chứng 
minh khác. 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN XÉT MỘT số DẠNG TOÁN VỀ 

GIÁ TRỊ TAM THỨC BẬC HAI (15 phút) 

Bài 18 tr5 SBT 

Chứng tỏ rằng 

a) — 6x + 10 > 0 với mọi X 

GV : Xét vế trái của bất đẳng 
thức, ta nhận thấy 

x^ - 6x + 10 

= x2-2.x.3 + 32+1 

= (x - 3)2 + 1 

Vậy ta đã đưa tất cả các hạng tử 
chứa biến vào bình phương của 
một hiệu, còn lại là hạng tử tự 
do. 


55 





http://tuhoctoan.net 


Tới đây, làm thê nào chứng minh 
được đa thức luôn dương với mọi 

X. 

b) 4x — — 5 < 0 với mọi X 

GV : làm thế nào để tách ra từ 
đa thức bình phương của một 
hiệu (hoặc tổng). 


Bài 18 trõ SBT 

Tìm GTNN của các đa thức 

a) p = x^ - 2x + 5 

GV : Tương tự như trên, hãy đưa 
tất cả các hạng tử chứa biến vào 
bình phương của một hiệu. 

Hãy lập luận từ (x — 1)^ > 0 với mọi 

X 

b) Q = 2x^ — 6x 

GV hướng dẫn HS biến đổi. 


HS : Có (x — 3)^ > 0 với mọi X 
=> (x - 3)^ + 1 > 1 với mọi X 
hay x^ — 6x + 10 > 0 với mọi X 

HS : 4x - x' - 5 
= - (x" - 4x + 5) 

= - (x^ - 2 . X . 2 + 4 + 1) 

= -[(x-2)2 + l] 

Có (x — 2)^ > 0 với mọi X 
(x - 2)^ + 1 > 0 với mọi X 
— [(x — 2)^ + 1] < 0 với mọi X 
hay 4x — x^ — 5 < 0 với mọi X 


HS : p = x^ - 2x + 5 
P = x2-2x+l + 4 
p = (x - 1)" + 4 

HS : Có (x — ly > 0 với mọi X 
p = (x - 1)^ + 4 > 4 với mọi X 
^GTNNcủaP = 4<íí>x=l 


56 



http://tuhoctoan.net 


Q = 2x^ — 6x 
= 2 (x2 - 3x) 


í 


= 2 


= 2 


0.399 
2 4 4 


^ 3 ^^ 

X 

2 


= 2 


í 


3 

2 


/ 

Y 

/ 


9 

4 


4ì-l 

2 2 


Vậy GTNN của Q là bao nhiêu ? 
tại X bằng bao nhiêu ? 


HS : GTNN của Q = tại X = 

2 


3 

2 


GV : Bài toán tìm GTLN của tam 
thức bậc hai làm tương tự, khi ấy 
hệ sô" của hạng tử bậc hai nhỏ hơn 

0 . 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Thường xuyên ôn tập để thuộc lòng bảy hằng đẳng thức đáng nhớ. 
Bài tập về nhà sô" 19(c), 20, 21 trõ SBT 

Hướng dẫn bài 21 trỗ SBT : Áp dụng tính chất phân phốĩ của phép 
nhân và phép cộng. 


Tiết 9 


§6. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG 


A-MỤC TIÊU 

• HS hiểu thế nào là phân tích đa thức thành nhân tử. 


57 













http://tuhoctoan.net 


• Biết cách tìm nhân tử chung và đặt nhân tử chung. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Đèn chiếu (hoặc bảng phụ) ghi bài tập mẫu, chú ý. 

• HS: Bảng nhóm, bút dạ, giấy trong. 


c - TIẼN TRINH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. KIỂM TRA (5 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra 
Tính nhanh giá trị biểu thức 
HSl: 

a) 85.12,7 + 15 . 12,7 


HS2: 

b) 52 . 143 - 52.39 - 8.26 


GV nhận xét, cho điểm HS. 

GV: Để tính nhanh giá trị các 
biểu thức trên hai em đều đã sử 
dụng tính chất phân phối của 
phép nhân với phép cộng để viết 
tổng (hoặc hiệu) đã cho thành 
một tích. 

Đ5Ĩ với các đa thức thì sao ? 


Hai HS lên bảng làm bài 
HSl: 

a) = 12,7 . (85 + 15) 

= 12,7 . 100 

= 1270 
HS2: 

b) = 52 . 143 - 52.39 - 4.2.26 
= 52 . 143 - 52.39 - 4.52 

= 52(143 - 39 - 4) 

= 52 . 100 
= 5200 

HS cả lớp nhận xét bài làm của 
hai ban. 


58 







http://tuhoctoan.net 


Chúng ta xét tiếp các ví dụ sau. 

Hoạt động 2 

1. VÍDỤ (14 phút) 


Ví dụ 1 : Hãy viết 2x^ - 4x 
thành một tích của những đa 
thức. 

GV gỢi ý: 2x^ = 2x.x 
4x =2x.2 

GV: Em hãy viết 2x^ -4x thành 
một tích của các đa thức. 

Trong ví dụ vừa rồi ta viết 
2x^ - 4x thành tích 2x(x—2), 
việc biến đổi đó được gọi là phân 
tích đa thức 2x^ - 4x thành 
nhân tử 

GV: Vậy thế nào là phân tích đa 
thức thành nhân tử ? 

GV: Phân tích đa thức thành 
nhân tử còn gọi là phân tích đa 
thức thành thừa sô". 

GV: Cách làm như ví dụ trên gọi 
là phân tích đa thức thành nhân 
tử bằng phương pháp đặt nhân tử 
chung. Còn nhiều phương pháp 
khác để phân tích đa thức thành 
nhân tử chúng ta sẽ nghiên cứu ỏ 
các tiết học sau. 

GV: Hãy cho biết nhân tử chung 
ở ví dụ trên là gì? 

GV cho HS làm tiếp Ví dụ 2 trl8 


HS viết: 

2x^ -4x = 2x.x-2x.2 
= 2x(x-2) 


HS: Phân tích đa thức thành 
nhân tử là biến đổi đa thức đó 
thành một tích của những đa 
thức. 

Một HS đọc lại khái niệm trl8 
SGK. 


HS: 2x 

HS làm bài vào vở. Một HS lên 
bảng làm 


59 





http://tuhoctoan.net 


SGK. Phân tích đa thức 
15x^ - 5x^ +10x thành nhân tử. 
GV gọi một HS lên bảng làm 
bài, sau đó kiểm tra bai của một 
sô" em trên giấy trong. 

GV: Nhân tử chung trong ví dụ 
này là 5x. 

- Hệ số của nhân tử chung (5) có 
quan hệ gì với các hệ số nguyên 
dương của các hạng tử (15; 5; 10)? 

- Luỹ thừa bằng chữ của nhân 
tử chung (x) quan hệ thê nào với 
luỹ thừa bằng chữ của các hạng 
tử? 


15x"-5x"+10x 
= 5x.3x^ - 5x.x + 5x.2 
= 5x(3x^ -x + 2) 


HS nhận xét : 

— Hệ sô" của nhân tử chung 
chính là ƯCLN của các hệ sô" 
nguyên dương của các hạng tử. 

- Luỹ thừa bằng chữ của nhân 
tử chung phải là luỹ thừa có 
mặt trong tất cả các hạng tử của 
đa thức, với sô" mũ là sô" mũ nhỏ 
nhất của nó trong các hạng tử. 


GV đưa “Cách tìm nhân tử 
chung với các đa thức có hệ sô" 
nguyên" tr25 SGV lên màn hình 


Hoạt động 3 


2. ÁP DỤNG (12 phút) 


GV cho HS làm 



(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV hướng dẫn HS tìm nhân tử 
chung của mỗi đa thức, lưu ý đổi 
dấu ở câu c 


Sau đó yêu cầu HS làm bài vào 
vỏ, gọi ba HS lên bảng làm. 


HS làm bài 

a) x^ - X 

= X.X-1.X 

= x(x-1) 

b) 5x2(x-2y)-15x(x-2y) 
= (x-2y)(5x2-15x) 

= (x-2y).5x(x-3) 

= 5x(x-2y)(x-3) 


60 






http://tuhoctoan.net 


GV hỏi: ở câu b, nếu dừng lại ở 
kết quả (x-2y) (5x^-15x) có được 
không? 


Qua phần c, GV nhấn mạnh: 
nhiều khi để làm xuất hiện nhân 
tử chung, ta cần đổi dấu các hạng 
tử, cách làm đó là dùng tính chất 
A = -(-A) 


GV: Phân tích đa thức thành 
nhân tử có nhiều ích lợi. Một 
trong các ích lợi đó là giải toán 
tìm X. 


?2 


. Tìm X sao 


GV cho HS làm 
cho 3x^ — 6x = 0. 

GV gỢi ý HS phân tích đa thức 
3x^ — 6x thành nhân tử. Tích 
trên bằng 0 khi nào? 


c) 3.(x-y)-5x(y-x) 

= 3(x-y) + 5x(x-y) 

= (x - y)(3 + 5x) 

HS nhận xét bài làm trên bảng 
HS: Tuy kết quả đó là một tích 
nhưng phân tích như vậy chưa 
triệt để vì đa thức (5x^—15x) còn 
tiếp tục phân tích được bằng 
5x(x—3) 


HS làm bài vào vở, một HS lên 
bảng trình bày: 

3x"-6x =0 
^ 3x(x-2) = 0 
^ x = 0 hoặc x = 2 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP CỦNG cố (12 phút) 


Bài 39 trl9 SGK 

GV chia lớp thành hai 

Nửa lớp làm câu b, d 

Nửa lớp làm câu c, e 

GV nhắc nhở HS cách tìm các sô" 

hạng viết trong ngoặc : lấy lần 

lượt các hạng tử của đa thức 


HS làm bài trên giấy trong 

b) |x"+5x" + x2y 

= x^{ị + 5x + y) 

5 

c) 14x^y-21xy^ +28xV 
= 7xy(2x-3y+ 4xy) 


61 






http://tuhoctoan.net 


chia cho nhân tử chung. 


GV nhận xét bài làm của HS trên 
giấy trong. 

Bài 40(b) tr19SGK. 

Tính giá trị của biểu thức: 

x(x - 1) - y(1 - x) 

tại X = 2001 và y = 1999 

GV hỏi: Để tính nhanh giá trị 

của biểu thức ta nên làm như 

thế nào? 

GV yêu cầu HS làm bài vào vở, 
một HS lên bảng trình bày. 


Bài 41(a) trl9 SGK 
Tìm X biết: 

5x(x - 2000)-X+ 2000 = 0 

GV : Em biến đổi như thế nào 
để xuất hiện nhân tử chung ở 
vế trái ? 

GV gọi một HS lên bảng, cả lớp 


ci)|x(y-i)-|y(y-i) 

=hy-i)(x-y) 

0 

e) 10x(x - y) - 8y(y - x) 

= 10x(x-y) + 8y(x-y) 

= (x-y)(10x + 8y) 

= (x-y).2(5x + 4y) 

= 2(x-y)(5x + 4y) 

HS nhận xét bài làm của bạn. 

HS: Để tính nhanh giá trị của 
biểu thức ta nên phân tích đa 
thức thành nhân tử rồi mới thay 
giá trị của X và y vào tính. 
x(x-1)-y(1-x) 

= x(x-1) + y(x-1) 

= (x-1)(x + y) 

Thay X = 2001 và y = 1999 vào 
biểu thức ta có: 

(2001-1)(2001+1999) 

= 2000.4000 
= 8 000 000 


HS : Đưa hai hạng tử cuối vào 
trong ngoặc và đặt dấu trừ 
trước ngoặc. 

Giải 


62 



http://tuhoctoan.net 


lànn bài vào vở. 


GV sửa bài cho HS 

Sau đó đưa câu hỏi củng cô. 

- Thế nào là phân tích đa thức 
thành nhân tử? 

- Khi phân tích đa thức thành 
nhân tử phải đạt yêu cầu gì? 

- Nêu cách tìm nhân tử chung 
của các đa thức có hệ số nguyên 
(GV lưy ý HS việc đổi dấu khi cần 
thiết). 

-Nêu cách tìm các sô" hạng viết 
trong ngoặc sau nhân tử chung. 


5x(x-2000)-X+ 2000 =0 
5x(x - 2000) -(X- 2000) = 0 
(x-2000)(5x-1) = 0 
^x -2000 = 0 hoặc 5x-1 = 0 

1 

^x = 2000 hoặc x = ^ 

5 

HS nhận xét bài làm của bạn 
HS trả lòi: 

- Phân tích đa thức thành nhân tử 
là biến đổi đa thức đó thành một 
tích của các đa thức. 

- Phân tích đa thức thành nhân tử 
phải triệt để. 

- Nêu hai bước : 

+ Hệ sô" 

+ Luỹ thừa bằng chữ 

- Muôn tìm các sô" hạng viết 
trong ngoặc ta lấy lần lượt các 
hạng tử của đa thức chia cho 
nhân tử chung. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

- Ôn lại bài theo các câu hỏi củng cô". 

- Làm bài tập 40(a), 41(b), 42 trl9 SGK. 

- Làm bài tập 22, 24, 25, tr5, 6 SBT. 

- Nghiên cứu trước §7 . ôn tập các hằng đẳng thức đáng nhớ. 


Tiết 10 §7. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG 


63 





http://tuhoctoan.net 


PHƯƠNG PHÁP DÙNG HẰNG ĐẲNG thức 


A-MỤC TIÊU 

• HS hiểu được cách phân tích đa thức thành nhân tử bằng 
phương pháp dùng hằng đẳng thức 

• HS biết vận dụng các hằng đẳng thức đã học vào việc phân 
tích đa thức thành nhân tử. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Đèn chiếu (hoặc bảng phụ) và các phim giấy trong để viết 
các hằng đẳng thức; các bài tập mẫu. 

• HS: Bảng nhóm, bút dạ, giấy trong. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. KIỂM TRA BÀI CŨ (8 phút) 


GV gọi HSl lên bảng chữa bài 
tập 41(b) và bài tập 42 trl9 SGK. 


GV đưa bài tập sau lên màn hình 


HSl. Chữa bài tập 41(b) SGK. 
x^-13x =0 
x(x2 -13) = 0 
x = 0 hoặc x^ =13 

X = 0 hoặc X = ±a/Ĩ^ 

Bài tập 42 trl9 SGK 

55"^'-55"=55".55-55" 

= 55"(55-1) 

= 55^54 

luôn chia hết cho 54 (n e N) 


64 







http://tuhoctoan.net 


yêu cầu HS2: 

a) Viết tiếp vào vế phải để được 
các hằng đẳng thức: 

HS điền tiếp vào vế phải. 

A2 + 2AB + B2 = ... 

(A + B)2 

A2-2AB + B2= ... 

1 

<3 

A2-B2= ... 

(A + B)(A - B) 

A^ + SA^B + SAB^ + B®^ ... 

(A + Bỹ 

A^-SA^B + SAB^-B^'^ ... 

co 

m 

1 

< 

A^ + B^^ ... 

(A + B)(A2 - AB + B^) 

A^-B^^ ... 

(A - B)(A'' + AB + B'') 

b) Phân tích đa thức (x® — x) thành 
nhân tử 

Nếu HS dừng lại ở kết quả x(x^ — 1) 
thì GV gỢi ý x^ -1 = x^ -1^. Vậy áp 
dụng hằng đắng thức ta phân tích 
tiêp: x(x^ -1) = x(x - l)(x + 1) 

GV nhận xét, cho điểm HS 

GV chỉ vào các hằng đẳng thức 

HS2 đã làm trên nói: việc áp dụng 
hằng đẳng thức cũng cho ta biến 
đổi đa thức thành một tích, đó là 
nội dung bài hôm nay : Phân tích 
đa thức thành nhân tử bằng 
phương pháp dùng hằng đẳng 
thức. 

b)x3-x = x(x2-l) 

= x(x+ 1) (x-1) 

HS nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 

Ví DỤ (15 phút) 

GV: Phân tích đa thức sau thành 


65 





http://tuhoctoan.net 


nhân tử: - 4x + 4 
Bài toán này em có dùng được 
phương pháp đặt nhân tử chung 
không ? Vì sao? 

(GV treo ở góc bảng bảy hằng 
đẳng thức đáng nhớ theo chiều 
tổng —>• tích) 

GV : Đa thức này có ba hạng tử, 
em hãy nghĩ xem có thể áp dụng 
hằng đẳng thức nào để biến đổi 
thành tích ? 

GV gỢi ý : những đa thức nào vế 
trái có ba hạng tử? 

GV: Đúng, em hãy biến đổi để 
làm xuất hiện dạng tổng quát. 

GV: Cách làm như trên gọi là phân 
tích đa thức thành nhân tử hằng 
phương pháp dùng hằng đẳng 
thức. 

Sau đó GV yêu cầu HS tự nghiên 
cứu hai ví dụ b và c trong SGK 
tr19. 

Phân tích đa thức thành nhân tử: 

b) yd -2 = x^ 

= (X - V2)(x + V2) 

c) 1-8x" = l' -(2x)' 

= (1-2x)(1 + 2x + 4x") 


HS : Không dùng được phương 
pháp đặt nhân tử chung vì tất cả 
các hạng tử của đa thức không có 
nhân tử chung. 


HS: Đa thức trên có thể viết được 
dưới dạng bình phương của một hiệu. 

HS trình bày tiếp : 

x2-4x + 4 = x"-2.x.2+2' = (x-2)" 


HS tự nghiên cứu SGK. 


GV: Qua phần tự nghiên cứu em 
hãy cho biết ỏ mỗi ví dụ đã sử 


HS: ơ ví dụ b dùng hăng đăng 


66 



http://tuhoctoan.net 


hằng đẳng thức nào để phân tích 

thức hiệu hai bình phương còn ví 

đa thức thành nhân tử ? 

dụ c dùng hằng đẳng thức hiệu 

GV hiícìng dẫn HS làm "1 . 

Phân tích các đa thức sau thành 
nhân tử : 

hai lập phương. 

a) +3x^ +3x + 1 


GV: Đa thức này có bôn hạng tử 

HS: Có thể dùng hằng đẳng thức 

theo em có thể áp dụng hằng 

lập phương của một tổng. 

đẳng thức nào ? 

x^ +3x^ +3x + 1 

b) (x + y)"-9x" 

= x"+3xM + 3.x.f+f 
=(x + 1)^ 

GV : (x + yf - 9x^ - (x + yf - {3xf 

HS biến đổi tiếp 

Vậy biến đổi tiếp thế nào ? 

= (x + y + 3x)(x + y - 3x) 

= (4x + y)(y-2x) 

GV yêu cầu HS làm tiếp 2 

HS làm : 

1052-25 = 1052-52 

= (105 + 5)(105 - 5) 

= 110.100 

= 11 000 


Hoạt động 3 

2. ÁP DỤNG (5 phút) 
Ví dụ : Chứng minh rằng 
(2n+5)^ — 25 chia hết cho 4 với 
mọi sô" nguyên n 

GV: Để chứng minh đa thức chia 
hết cho 4 với mọi sô" nguyên n, 
cần làm thê nào ? 


HS: Ta cần biến đổi đa thức 
thành một tích trong đó có thừa 
sô" là bội của 4. 

HS làm bài vào vở, một HS lên 
bảng làm. 


67 








http://tuhoctoan.net 


(bài giải như tr20 SGK) 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP (15 phút) 

Bài 43 tr20 SGK 
(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV yêu cầu HS làm bài độc lập, 
rồi gọi lần lượt lên chữa. 

Lưu ý HS nhận xét đa thức có 
mấy hạng tử để lựa chọn hằng 


đáng thức áp dụng cho phù hỢp. 


GV nhận xét, sửa chữa các thiếu 
sót của HS. 

- Sau đó GV cho hoạt động nhóm, 


HS làm bài vào vỏ, bốn HS lần lượt 
lên chữa bài (hai HS một lượt). 

a) + 6x + 9 

= x" +2.X.3 + 3' 

= (x + 3)^ 

b) 10x-25-x' 

= -(x"-10x + 25) 

= -(x"-2.5.x + 5") 

= -(x-5)^ hoặc-(5-x)^ 

c) 8x"-^ 

8 


= (2x)^ - 


í 

v2y 


d) 


2 x -4 {2xf+2x.^+ ^ 

2j[' 2 t2j 

1 o 1' 

2x-4 4x'+x + 4 

2JL 4j 

±x^-64y^=[Ixf-(8yf 

_ri_. Yl_ 

= —x + 8y —X- 


\ 


■^x + Sy -^x-Sy 

v5 J\5 J 

HS nhận xét bài làm của bạn. 

HS hoạt động theo nhóm : 


68 























http://tuhoctoan.net 


môi nhóm làm một bài trong các 
bài tập sau : 


Bài làm của các nhóm : 


Nhóm 1 : phân tích đa thức 


Nhóm 1 bài 44(b) tr20 SGK 
Nhóm 2 bài 44(e) tr20 SGK 
Nhóm 3 bài 45(a) tr20 SGK 
Nhóm 4 bài 45(b) tr20 SGK 


thành nhân tử bài 44(b) 


{a + bf-{a-bf 


= (a^ + 3a^b + 3ab^ + b^) 


-(a"-3a"b + 3ab"-b') 


= a' + 3a"b + 3ab' + b" - a" 

+ 3a^b - 3ab^ + b^ 

= 6a^b + 2b^ 

= 2b(3a'+b") 

HS có thể dùng hằng đẳng thức 
dạng A® — nhưng cách này dài. 
Nhóm 2: Bài 44(e) 

-x' + 9x"-27x + 27 
= 3' -3.3".x + 3.3.x" -x' 

= (3-x)^ 

Nhóm 3: Bài 45 (a) 

Tìm X biết 

2-25x" =0 

(V2)'-(5xf =0 

(V2 + 5x)(V2 - 5x) = 0 
^a/2+5x = 0 hoặc V2-5x = 0 
->/2 .. ^/2 


^ X = hoặc X 
5 


5 


Nhóm 4: Bài 45(b) 
Tìm X biết: 


9 1 

x" - X + 4 = 0 
4 


69 





http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, có thể cho điểm 
một sô" nhóm. 


X -2.X.- + 


'Ị 'l 


v2y 


0 


2J 


2 



Sau khoảng 5 phút hoạt động 
nhóm, đại diện các nhóm trình 
bày bài giải. 

HS nhận xét, góp ý. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

- Ôn lại bài, chú ý vận dụng hằng đẳng thức cho phù hỢp. 

- Làm bài tập: 44(a, c, d) tr20 SGK. 

29; 30 tr6 SBT. 


Tiết 11 §8 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 
BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ 


A-MỤC TIÊU 

• HS biết nhóm các hạng tử một cách thích hợp để phân tích đa 
thức thành nhân tử. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi sẵn đề bài ; một số bài giải 
mẫu và những điều cần lưu ý khi phân tích đa thức thành nhân tử 
bằng phương pháp nhóm các hạng tử. 


70 









http://tuhoctoan.net 


• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng nhóm, giấy trong. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. KIỂM TRA VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ (10 phút) 


GV đồng thòi kiểm tra hai HS. 
HS 1: Chữa bài tập 44 (c) tr20 
SGK. 


GV hỏi thêm : Em đã dùng hằng 
đẳng thức nào để làm bài tập trên 
7 

GV : Em còn cách nào khác để 
làm không ? 

Sau đó GV đưa cách giải đó lên 
màn hình để HS chọn cách 
nhanh nhất để chữa. 

(a + b)3 + (a - hy 
- [(a + b) + (a - b)] [(a + b)^ 

-(a + b) (a - b) + (a - b)2] 

= (a + b + a - b) (a^ + 2ab + b^- 
a2 + b^ + a^ - 2ab + b^) 

= 2a (a^ + 3b^) 

HS2 chữa bài tập 29(b) tr6 SBT 


HS 1 chữa bài tập 44 (c) SGK 
c) (a + b)® + (a - b)^ 

= (a^ + 3a% + Sab^ + b") + (a" - 
3a^b + 3ab^ — b^) 

= 2a^ + 6ab2 
= 2a (a^ + 3b2) 

HS : Em đã dùng hai hằng đẳng 
thức : lập phương của một tổng 
và lập phương của một hiệu. 

HS : Có thể dùng hằng đẳng 
thức tổng hai lập phương. 


Bài 29(b) Tính nhanh 

87" + 73'' - 27" - 13" 

= (87" - 27") + (73" - 13") 


71 






http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, cho điểm HS. 

= (87 - 27) (87 + 27) + (73 - 13) 
(73 + 13) 

= 60.114 + 60.86 
= 60 (114 + 86) 

= 60.200 

= 12 000 

HS nhận xét bài giải của các 

Sau đó GV hỏi còn cách nào 

bạn. 

HS có thể nêu : 

khác để tính nhanh bài 29(b) 

(87" - 13^) + (73" - 27'') 

không ? 

= (87 - 13) (87 + 13) + (73 - 27) 

GV nói: Qua bài này ta thấy để 
phân tích đa thức thành nhân 
tử còn có thêm phương pháp 
nhóm các hạng tử. Vậy nhóm 
như thê nào để phân tích được 
đa thức thành nhân tử, đó là nội 
dung bài học này. 

(73 + 27) 

= 74.100 + 46.100 = (74 + 46).100 
= 12 000 


Hoạt động 2 

1. Ví DỤ (15 phút) 
Ví dụ 1. Phân tích đa thức sau 
thành nhân tử : 

— 3x + xy — 3y. 

GV đưa ví dụ 1 lên bảng cho HS 
làm thử. Nếu làm được thì GV 
khai thác, nếu không làm được 
GV gỢi ý cho HS : với ví dụ trên 
thì có sử dụng được hai phương 


72 





http://tuhoctoan.net 


pháp đã học không ? 


GV : Trong bô"n hạng tử, những 
hạng tử nào có nhân tử chung ? 

GV : Hãy nhóm các hạng tử có 
nhân tử chung đó và đặt nhân 
tử chung cho từng nhóm. 

GV : Đến đây các em có nhận xét 
gì? 

GV : Hãy đặt nhân tử chung của 
các nhóm 

GV : Em có thể nhóm các hạng 
tử theo cách khác được không ? 


GV lưu ý HS : Khi nhóm các 
hạng tử mà đặt dấu " trước 
ngoặc thì phải đổi dấu tất cả các 
hạng tử trong ngoặc. 

GV : Hai cách làm như ví dụ 
trên gọi là phân tích đa thức 
thành nhân tử bằng phương 
pháp nhóm hạng tử. Hai cách 
trên cho ta kết quả duy nhất. 

Ví dụ 2. Phân tích đa thức sau 
thành nhân tử : 


HS : Vì cả bốn hạng tử của đa 
thức không có nhân tử chung 
nên không dùng được phương 
pháp đặt nhân tử chung. Đa 
thức cũng không có dạng hằng 
đẳng thức nào. 

HS : và - 3x ; xy và - 3y 
hoặc x^ và xy ; —3x và —3y 

x^ — 3x + xy — 3y 
= (x^ - 3x) + (xy - 3y) 

= X (x - 3) + y (x - 3) 

HS : Giữa hai nhóm lại xuất 
hiện nhân tử chung. 

HS nêu tiếp : 

= (x - 3) (x +y) 

HS : x^ — 3x + xy — 3y 
= (x^ + xy) + (-3x - 3y) 

= X (x + y) -3 (x + y) 

= (x + y) (x-3) 


73 



http://tuhoctoan.net 


2xy + 3z + 6y + xz 
GV yêu cầu HS tìm các cách 
nhóm khác nhau để phân tích 
được đa thức thành nhân tử. 


GV hỏi: Có thể nhóm đa thức là 

(2xy + 3z) + (6y + xz) được không 
? Tại sao ? 


Hai HS lên bảng trình bày 
Ci : = (2xy + 6y) + (3z +xz) 

= 2y (x + 3) + z (3+x) 

= (x + 3) ( 2y + z) 

C 2 : =(2xy + xz) + (3z + 6y) 

= X (2y + z) + 3 (2y + z) 

= (2y + z) (x + 3) 

HS : Không nhóm như vậy được 
vì nhóm như vậy không phân 
tích được đa thức thành nhân 


GV : Vậy khi nhóm các hạng tử 
phải nhóm thích hỢp, cụ thể là : 

- Mỗi nhóm đều có thể phân 
tích được. 

— Sau khi phân tích đa thức 
thành nhân tử ở mỗi nhóm thì 
quá trình phân tích phải tiếp 
tục được. 


GV cho HS làm 



Hoạt động 3 


2. ÁP DỤNG (8 phút) 



Tính nhanh 


15.64 + 25.100 + 36.15 + 60.100 

= (15.64 + 36.15) + (25.100 + 60. 

100 ) 

= 15 (64 + 36) + 100 (25.60) 


74 







http://tuhoctoan.net 


= 15 . 100 + 100.85 
= 100 (15 + 85) 

= 100.100 


GV đưa lên màn hình 


?2 


SGK 


tr22 và yêu cầu HS nêu ý kiến 

của mình về lòi giải của các bạn 
9 


=10000 


HS : Bạn An làm đúng, bạn 
Thái và bạn Hà chưa phân tích 
hết vì còn có thể phân tích tiếp 
được. 


GV gọi 2 HS lên bảng đồng thòi 
phân tích tiếp với cách làm của 
bạn Thái và bạn Hà. 


GV đưa lên màn hình hoặc bảng 
bảng phụ bài : 

Phân tích + 6x + 9 — thành 
nhân tử. 


* x'^ - 9x® + x^ - 9x 
= X (x® - 9x^ + X -9) 

= X [(x® + x) - (9x^ + 9)] 

= X [x (x2 + 1) - 9 (x2 + 1)] 
= X (x^ + 1) (x - 9) 

* x^ - 9x® + x^ - 9x 

= (x" - 9x3) + (^2 _ 9^) 

= x3(x - 9) + X (x - 9) 

= (x - 9) (x3 + x) 

= (x - 9) X (x" + 1) 

= X (x - 9) (x^ + 1) 


Kết quả phân tích như sau : 
x" + 6x + 9 - y3 
= (x2 + 6x + 9) - y3 


75 




http://tuhoctoan.net 



= (x + 3)2-y2 
= (x + 3 +y) (x + 3 -y) 

Sau khi HS giải xong GV hỏi: 
Nếu ta nhóm thành các nhóm 
như sau : 

(x2 + 6x) + (9 — y2) có được không ? 

HS : Nếu nhóm như vậy, mỗi 
nhóm có thể phân tích được, 
nhưng quá trình phân tích 
không tiếp tục được. 


Hoạt động 4 

3. LUYỆN TẬP- CỦNG cố (10 phút) 


GV yêu cầu HS hoạt động 
nhóm. 

Nửa lớp làm bài 48(b) tr22 SGK. 
Nửa lớp làm bài 48(c) tr22 SGK. 
GV lưu ý HS : 

- Nếu tất cả các hạng tử của đa 
thức có thừa sô" chung thì nên 
đặt thừa sô" trước rồi mới nhóm. 

— Khi nhóm, chú ý tới các hạng 
tử hỢp thành hằng đẳng thức 

GV kiểm tra bài làm một sô" 
nhóm. 

Bài 49(b) tr 22 SGK 

Tính nhanh: 45'' + 40" -15" + 80 . 

45 

GVgỢÌý80.45 = 2.40.45 


HS hoạt động theo nhóm. 
48(b). 3x2 + + 3y2 _ 3^2 

= 3 (x2 + 2xy + y2 - z2) 

= 3[ộ. + y)2-z^] 

= 3(x + y + z)(x + y-z) 

48(c). x2 - 2xy + y2 - z2 + 2zt -1 
= (x^ — 2xy + y^ — (z2 — 2zt +1^) 

= (x-y)2l(z-t)2 
= [(x-y) + (z-t)] [(x-y)-(z-t)] 

= (x-y + z-t)(x-y-z + t) 
Đại diện các nhóm trình bày bài 
giải. 

HS nhận xét, chữa bài. 

HS làm bài, một HS lên bảng 
làm. 

= 452 + 2.45.40 + 402 - 152 
= (45 + 40)2 - 152 
= (85 - 15) (85 + 15) 


76 





http://tuhoctoan.net 


GV cho HS làm bài tập 50(a) 

= 70.100 = 7000 

HS :x(x — 2) + x — 2 = 0 

tr23 SGK 

X (x -2) + (x -2) = 0 


(x -2) (x + 1) = 0 
^x-2 = 0 ; x+ 1 = 0 
^ X = 2 ; X = -1 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Khi phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm 
hạng tử cần nhóm thích hỢp. 

Ôn tập ba phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử đã học. 

- Làm bài tập 47, 48(a); 49(a) ; 50(b) tr22, 23 SGK. 

- Làm bài tập 31, 32, 33 tr6 SBT. 


Tiết 12 


§9. PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 
BẰNG CÁCH PHỐI HỢP NHIỀU PHƯƠNG PHÁP 


A-MỤC TIÊU 

• HS biết vận dụng một cách linh hoạt các phương pháp phân 
tích đa thức thành nhân tử đã học vào việc giải loại toán phân 
tích đa thức thành nhân tử. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Máy chiếu (hoặc 2 bảng phụ) ghi bài tập trò chơi "THI 
GIẢI TOÁN NHANH" 

• HS: Bảng nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


77 








http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 1 

l. KIỂM TRA BÀI CŨ (8 phút) 


GV kiểm tra HSl : Chữa bài tập 
47(c) và bài tập 50(b) tr 22, 23 
SGK. 


GV kiểm tra HS2 chữa bài tập 
32(b) tr 6 SBT. 

(GV yêu cầu HS2 nhóm theo hai 
cách khác nhau) 


GV nhận xét, cho điểm HS. 


HSl : Chữa bài tập 47(c) SGK 
* Phân tích đa thức thành nhân 
tử. 

3x^ — 3xy — 5x + 5y 
= (Sx^ - 3xy) - (5x - 5y) 

= 3x (x - y) - 5 (x - y) 

= (x - y) (3x - 5) 

Chữa bài tập 50(b) SGK. 

Tìm X biết : 

5x (x — 3) — X + 3 = 0 
5x (x — 3) — (x — 3) = 0 
(x — 3) (5x — 1) = 0 
=>x — 3 = 0 ; 5x—1 = 0 

=> X - 3 ; X - — 

5 

HS2 : Chữa bài tập 32(b) tr6 
SBT. 

Phân tích thành nhân tử. 
a^ - a^x - ay + xy 
= (a® - a^x) - (ay - xy) 

= a^ (a - x) - y (a - x) 

= (a - x) (a^ - y) 

Cách hai 

a^ - a^x - ay + xy 

= (a®- ay)-(a^x-xy) 

= a (a^ - y) - X (a^ - y) 

= (a^ - y) (a - x) 

HS nhận xét bài giải của hai 
bạn. 


78 




http://tuhoctoan.net 


GV : Em hãy nhắc lại các 
phương pháp phân tích đa thức 
thành nhân tử đã được học ? 

HS : Phân tích đa thức thành 
nhân tử bằng phương pháp đặt 
nhân tử chung, dùng hằng đẳng 
thức, bằng phương pháp nhóm 
hạng tử. 

GV : Trên thực tê khi phân tích 
đa thức thành nhân tử ta 
thường phối hỢp nhiều phương 
pháp. Nên phối hỢp các phương 
pháp đó như thê nào ? Ta sẽ rút 
ra nhận xét thông qua các ví dụ 
cụ thể. 



Hoạt động 2 

1. Ví DỤ (15 phút) 
Ví dụ : Phân tích đa thức sau 


thành nhân tử : 

5x3 + + 5ỵy2 

GV để thòi gian cho HS suy 
nghĩ và hỏi : với bài toán trên 
em có thể dùng phương pháp 
nào để phân tích ? 

GV : Đến đây bài toán đã dừng 
lại chưa ? Vì sao ? 

HS : Vì cả 3 hạng tử đều có 5x 
nên dùng phương pháp đặt 
nhân tử chung. 

= 5x (x^ + 2xy + y3) 

HS : Còn phân tích tiếp được vì 
trong ngoặc là hằng đẳng thức 
bình phương của một tổng. 

= 5x (x + y)3 

GV : Như vậy để phân tích đa 
thức 5x3 ^ lOx^y + 5xy3 thành 
nhân tử đầu tiên ta dùng 
phương pháp đặt nhân tử 
chung, sau dùng tiếp phương 
pháp hằng đẳng thức. 



79 





http://tuhoctoan.net 


Ví dụ 2. Phân tích đa thức sau 
thành nhân tử : 

- 2xy + - 9 

GV : Để phân tích đa thức này 
thành nhân tử em có dùng 
phương pháp đặt nhân tử chung 
không ? Tại sao ? 

— Em định dùng phương pháp nào 

7 

Nêu cụ thể. 


GV đưa bài làm sau lên màn 
hình và nói : Em hãy quan sát 
và cho biết các cách nhóm sau 
có được không ? Vì sao ? 

x^ - 2xy + y^ - 9 
= (x^ - 2xy) + (y2 - 9) 

Hoặc = (x^ - 9) + (y^ - 2xy) 


GV : Khi phải phân tích một đa 
thức thành nhân tử nên theo 
các bước sau : 

— Đặt nhân tử chung nếu tất cả 
các hạng tử có nhân tử chung. 


HS : Vì cả bốn hạng tử của đa 
thức không có nhân tử chung 
nên không dùng phương pháp 
đặt nhân tử. 

HS : Vì x^ - 2xy + y2 = (x - y)2 
nên ta có thể nhóm các hạng tử 
đó vào một nhóm rồi dùng tiếp 
hằng đẳng thức, 
x^ - 2xy + y^ - 9 
= (x-yf-3^ 

= (x - y - 3) (x - y + 3) 


HS : Không được vì 
(x2-2xy) + (y2l9) 

= X (x - 2y) + (y - 3) (y + 3) 
thì không phân tích tiếp được. 
HS : Cũng không được. Vì 
ix^-9) + (y^-2xy) 

= (x - 3) (x + 3) + y (y - 2x) 
không phân tích tiếp được. 


80 



http://tuhoctoan.net 


- Dùng hằng đẳng thức nếu có. 

- Nhóm nhiều hạng tử (thường 
mỗi nhóm có nhân tử chung, 
hoặc là hằng đẳng thức) nếu cần 
thiết phải đặt dấu " trước 
ngoặc và đổi dấu các hạng tử. 
(Nhận xét này đưa lên màn 
hình). 

GV yêu cầu HS làm "1 

Phân tích đa thức 

2xV - 2xy^ - 4xy^ - 2xy thành 
nhân tử . 

HS làm bài vào vở. 

Một HS lên bảng làm 

2x^y - 2xy^ - 4xy^ - 2xy 
= 2xy(x2-y2-2y-l) 

= 2xy [x^ - (y2 + 2y + 1)] 

= 2xy [x^ - ( y + 1)2] 

= 2xy (x-y-'l) (x + y+1) 

Hoạt động 3 

2. ÁP DỤNG (10 phút) 

GV tổ chức cho HS hoạt động 

HS hoat đông nhóm làm 2 2 

nhóm 2 (a.) SGK tr 23. 

phần a. 

Tính nhanh giá trị của biểu 

* Phân tích x2 + 2x + 1 - y2 

thức x^ + 2x + 1 - y^ tại X = 94,5 

thành nhân tử : = (x2 + 2x + 1) — 

và 


y = 4,5. 

= (x+l)2-y2 

= (x + 1 + y) (x + 1 - y) 

* Thay X = 94,5 và y = 4,5 vào 
đa thức sau khi phân tích ta có : 
(x + 1 + y) (x + 1 - y) 

= (94,5 + 1 + 4,5) (94,5 + 1 - 4,5) 

= 100.91 

= 9100 

GV cho các nhóm kiểm tra kết 

Đại diện một nhóm trình bày 


81 








http://tuhoctoan.net 


quả làm của nhóm mình. 


bài làm. 


GV đưa lên màn hình 


?2 


b 


tr24 SGK, yêu cầu HS chỉ rõ 
trong cách làm đó, bạn Việt đã 
sử dụng những phương pháp 
nào để phân tích đa thức thành 
nhân tử ? 


HS : Bạn Việt đã sử dụng các 
phương pháp : nhóm hạng tử, 
dùng hằng đẳng thức, đặt nhân 
tử chung. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP (10 phút) 


GV cho HS làm bài tập 51 tr 24 
SGK. HS 1 làm phần a, b. 

HS2 làm phần c. 


Trò chơi: GV tổ chức cho HS thi 
làm toán nhanh. 

Đề bài: Phân tích đa thức 
thành nhân tử và nêu các 
phương pháp mà đội mình đã 
dùng khi phân tích đa thức (ghi 
theo thứ tự). 


HS làm bài tập vào vở, hai HS 
lên bảng làm 

a) - 2x^ + X 

= X (x2 - 2x + 1) = X (x - ly 

b) 2x" + 4x + 2 - 2y2 

= 2 (x^ + 2x + 1 - y") 

= 2 [(x + 1)^ - y^] 

= 2 (x + 1 + y) (x + 1-y) 

c) 2xy - x^ - y^ + 16 

= 16 - (x^ - 2xy + y2) 

= 42-(x-y)2 
= (4 - X + y) (4 + X - y) 

HS kiểm tra bài làm và chữa 
bài. 


Hai đội tham gia trò chơi. HS 
còn lai theo dõi và cổ vũ. 


82 






http://tuhoctoan.net 


Đội I : 20z^ - 5x^ - lOxy - 5y2 
Đội II : 2x - 2y - + 2xy - y^ 

Yêu cầu của trò chơi: Mỗi đội 
được cử ra 5 HS. Mỗi HS chỉ 
được viết một dòng (trong quá 
trình phân tích đa thức thành 
nhân tử). HS cuối cùng viết các 
phương pháp mà đội mình đã 
dùng khi phân tích. HS sau có 
quyền sửa sai của HS trước. Đội 
nào làm nhanh và đúng là 
thắng cuộc. Trò chơi được diễn 
ra dưới dạng thi tiếp sức. 


Sau cùng GV cho HS nhận xét, 
công bô" đội thắng cuộc và phát 
thưởng. 


Độil : 

20z^ - 5x2 _ lOxy - 5y2 
= 5 (4z2 -x2 - 2xy -y2) 

= 5 [(2z)2 - (x + y)2] 

= 5 [2z - (x + y)] . [2z + (x + y)] 

= 5 (2z — X — y) . (2z + X + y) 
Phương pháp : đặt nhân tử 
chung nhóm hạng tử, dùng 
hằng đẳng thức. 

Đội II : 

2x - 2y - x2 + 2xy - y2 
= (2x - 2y) - (x2 - 2xy + y2) 

= 2(x-y)-(x-y)2 
= (x - y) [2 - (x- y)] 

= (x - y) (2 - X + y) 

Phương pháp : nhóm hạng tử, 
dùng hằng đẳng thức, đặt nhân 
tử chung. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

- Ôn lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. 

- Làm bài tập 52, 54, 55 tr24, 25 SGK. 

— Làm bài tập 34 tr7 SBT. 

— Nghiên cứu phương pháp tách hạng tử để phân tích đa thức 
thành nhân tử qua bài tập 53 tr24 SGK. 



LUYỆN TẬP 


83 







http://tuhoctoan.net 


A-MỤC TIÊU 

• Rèn luyện kĩ năng giải bài tập phân tích đa thức thành nhân 
tử. 

• HS giải thành thạo loại bài tập phân tích đa thức thành 
nhân tử. 

• Giới thiệu cho HS phương pháp tách hạng tử, thêm bớt hạng 
tử. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Đèn chiếu (hoặc bảng phụ) ghi sẵn gỢi ý của bài tập 53(a) 
tr24 SGK và các bước tách hạng tử. 

• HS: Bảng nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


1. KIỂM TRA BÀI CŨ (7 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra . 


Hai HS lên bảng kiểm tra 


HSl chữa bài tập 52 tr24 SGK 
Chứng minh rằng (5n + 2)^ — 4 

chia hết cho 5 với mọi sô" nguyên 
n 


HS2 chữa bài tập 54 (a, c) tr25 
SGK. 


HSl chữa bài tập 52 tr24 SGK 
(5n + 2)2 - 4 = (5n + 2)2 - 22 

= (5n + 2-2)(5n + 2 + 

2 ) 


= 5n (5n + 4) 
luôn luôn chia hết cho 5 

HS2 chữa bài tập 54 (a, c) tr25. 
a) + 2x2y + xy2 - 9x 
= X (x2 + 2xy + y2 - 9) 

= X [(x2 + 2xy + y2) - (3)2] 

= X [(x + y)2 - (3)2] 


84 






http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, cho điểm HS. 
GV hỏi thêm : 

Khi phân tích đa thức thành 
nhân tử ta nên tiến hành như 
thế nào ? 


= X (x + y + 3) (x + y - 3) 
c) x^ - 2x2 
= x2(x2 - 2) 

= x2(x + V 2 ) (x - V 2 ) 

HS nhận xét bài làm của bạn. 
HS trả lời : 

Khi phân tích đa thức thành 
nhân tử nên theo các bước sau : 

— Đặt nhân tử chung nếu tất cả 
các hạng tử có nhân tử chung. 

— Dùng hằng đẳng thức nếu có. 

— Nhóm nhiều hạng tử (thường 
mỗi nhóm có nhân tử chung hoặc 
là hằng đẳng thức), cần thiết 
phải đặt dấu đằng trước và 
đổi dấu. 


Hoạt động 2 


LUYỆN TẬP (12 phút) 
Bài 55 (a, b) tr 25 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình). 


GV để thòi gian cho HS suy 
nghĩ và hỏi : Đe tìm X trong bài 
toán trên em làm như thê nào ? 

GV yêu cầu hai HS lên bảng 
làm bài. 


HS :Phân tích đa thức ở vê trái 
thành nhân tử. 


Hai HS lên bảng trình bày 

a) x^ - Ạ X = 0 

4 


X 


X --r 

4 


= 0 




( 0 

X 

X- — 

X + — 


l 2j 

l 2j 


85 











http://tuhoctoan.net 


Bài 56 tr25 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình). 

GV yêu cầu HS hoạt động 
nhóm. 

Nửa lớp làm câu a. 

Nửa lớp làm câu b. 


^x = 0;x=-;x = -- 

b) (2x- l)2-(x + 3)2 = 0 
[(2x -1) - (x + 3)] [(2x -1) + (x + 3)] = 
0 


(2x — 1 — X — 3) (2x —l + x + 3) = 0 
(x-4)(3x + 2) = 0 

12 
^x = 4 ;x = -— 

3 

HS nhận xét và chữa bài. 

HS hoạt động nhóm. 

Nhóm 1 câu a. 

Tính nhanh giá trị của đa thức. 


x"" + -X + 


x^ + -X + 


= x^ + 2 . X . - + 


1 


16 

1 

16 


tại X = 49,75. 


X + — 

4 


= (49,75 + 0,25)' 
= 50 " 


í 




= 2500 

Nhóm 2 câu b. 

Tính nhanh giá trị của đa thức. 

x^ - - 2y - 1 tại X = 93 và y = 

6 

x2 - y2 _ 2y - 1 


86 









http://tuhoctoan.net 


= x2-(y2 + 2y+l) 

= x2-(y+l)2 
= [x - (y + 1)] [x + (y + 1)] 
= (x - y - 1) (x + y + 1) 

= (93 - 6 - 1) (93 + 6 + 1) 


= 86.100 
= 8600 


GV cho các nhóm kiểm tra chéo 
bài của nhau. 

GV tiếp tục đưa đề bài tập 53(a) 
tr24 SGK lên bảng. 

Phân tích đa thức x^ — 3x + 2 
thành nhân tử. 

Hỏi: Ta có thể phân tích đa 
thức này bằng các phương pháp 
đã học không ? 

GV : Thầy (cô) sẽ hướng dẫn các 
em phân tích đa thức đó bằng 
phương pháp khác. 


HS : Không phân tích được đa 
thức đó bằng các phương pháp 
đã học. 


Hoạt động 3 

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 


BẰNG VÀI PHƯƠNG PHÁP KHÁC (18 phút) 


GV : Đa thức x^ — 3x + 2 là một 
tam thức bậc hai có dạng 
ax^ + bx + c với a = l;b = -3;c = 2 
Đầu tiên ta lập tích ac = 1 . 2 = 

2 

— Sau đó tìm xem 2 là tích của 
các cặp số nguyên nào. 

- Trong hai cặp sô" đó, ta thấy có : 


HS : 2 = 1.2 = (-l).(-2) 


87 





http://tuhoctoan.net 


(-1) + (-2) = -3 đúng bằng hệ sô" 

b. 

Ta tách — 3x = — X — 2x. 

Vậy đa thức x^ - 3x + 2 được 
biến đổi thành 
x^ - X - 2x + 2 . 

đến đây, hãy phân tích tiếp đa 
thức thành nhân tử. 

GV yêu cầu HS làm bài 53(b) 
tr 24 SGK. 

Phân tích đa thức thành nhân 
tử : x^ + 5x +6. 

+ Lập tích ac 

+ Xét xem 6 là tích của các cặp 
sô" nguyên nào ? 

+ Trong các cặp sô" đó, cặp sô" 
nào có tổng bằng hệ sô" b, tức là 
bằng 5. 

Vậy đa thức x^ + 5x +6 được 
tách như thê nào ? 

Hãy phân tích tiếp. 


GV : Tổng quát 
ax^ + bx + c 


= ax^ + b^x + bgX + c 


phải có : 


+b2 


b,.b2 


= b 

= a.c 


GV giới thiệu cách tách khác 
của bài 55(a) (tách hạng tử tự 
do). 


HS làm tiếp : = X (x — 1) — 2 (x — 

1 ) 

= (x-l).(x-2) 


HS : ac - 1.6 - 6 
HS : 6 = 1.6 = (-1) (-6) 

= 2 . 3 = (-2) . (-3) 

HS : Đó là cặp sô" 2 và 3 vì 2 + 3 = 
5 

HS : x' + 5x +6 
= x^ + 2x + 3x +6 
= X (x + 2) + 3 (x + 2) 

= (x + 2) . (x + 3) 


HS quan sát cách làm khác. 


88 




http://tuhoctoan.net 


- 3x + 2 

= x^ — 4 — 3x + 6 
= (x^ - 4) - (3x - 6) 

= (x + 2) (x — 2) — 3(x —2) 

= (x — 2) (x + 2 — 3) 

= (x - 2) (x - 1) 

GV yêu cầu HS tách hạng tử tự 
do đa thức : x^ + 5x + 6 để phân 
tích đa thức ra thừa sô". 


GV yêu cầu HS làm bài 57(d) 
tr25 SGK. 

Phân tích đa thức x'^ + 4 ra thừa 

SO. 

GV gỢi ý : có thể dùng phương 
pháp tách hạng tử để phân tích 
đa thức không ? 

GV : Để làm bài này ta phải 
dùng phương pháp thêm bớt 
hạng tử. 

Ta nhận thấy : 

4 = 2 " 

Để xuất hiện hằng đẳng thức 
bình phương của một tổng, ta 
cần thêm 2 . x^ . 2 = 4x^ vậy phải 
bớt 4x^ để giá trị đa thức không 
thay đổi. 

x^ + 4 = x^ + 4x^ + 4- 4x^ 

GV yêu cầu HS phân tích tiếp. 


HS : x^ + 5x + 6 
= x"^ + 5x - 4 + 10 
= (x2 - 4) + (5x + 10) 

= (x- 2) (x + 2) + 5(x + 2) 
= (x + 2) (x- 2 + 5) 

= (x + 2) (x + 3) 


HS làm tiếp. 

= (x2 + 2)2 - (2x)2 


89 



http://tuhoctoan.net 


= (x^ + 2 - 2x) (x^ + 2 + 2x) 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (6 phút) 


GV yêu cầu HS làm bài tập . 

HS là bài vào vở. 

Phân tích các đa thức thành nhân 

tử. 

Ba HS lên bảng trình bày 

a) 15x^ + 15xy - 3x - 3y 

a) = 3 [5x2 + 5xy _ X - y)] 

= 3 [5x (x + y) - (x + y)] 

= 3 (x + y) (5x - 1) 

b) x^ + X - 6 

b) = x2 + 3x - 2x - 6 

= X (x + 3) — 2 (x + 3) 

= (x + 3) . (x - 2) 

c) 4x" + 1 

c) = 4x^ + 4x2 + 1 - 

= (2x2 + 3^)2 _ ('2 x )2 

= (2x2 + 1 _ 2x) (2x2 + 1 + 2x) 

GV nhận xét, có thể cho điểm 

HS nhận xét bài làm của bạn và 

HS. 

chữa bài. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Ôn lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. 
Bài tâp về nhà sô" 57, 58 tr25 SGK. 
bài số 35, 36, 37, 38 tr7 SBT. 

Ôn lại quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ sô". 



§10. CHIA ĐƠN THỨC CHO ĐƠN THỨC 


90 







http://tuhoctoan.net 


A-MỤC TIÊU 

• HS hiểu được khái niệm đa thức A chia hết cho đa thức B. 

• HS nắm vững khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B. 

• HS thực hiện thành thạo phép chia đơn thức cho đơn thức. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: - Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi nhận xét, 

Quy tắc, bài tập. 

- Phấn màu, bút dạ. 

• HS: - Ôn tập quy tắc nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ sô" 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. KIỂM TRA (5 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

- Phát biểu và viết công thức 
chia hai lũy thừa cùng cơ sô". 


— Áp dụng tính : 

5 ^: 52 


CO 

t) 

co 

V 4^ 


1 

1 


^10 . ^6 X ^ Q 

: x^ với X 0 


Một HS lên bảng kiểm tra 
— Phát biểu quy tắc : Khi chia 
hai lũy thừa cùng cơ sô" khác 0, 
ta giữ nguyên cơ sô" và lấy sô" mũ 
của lũy thừa bị chia trừ đi sô" 
mũ của lũy thừa chia. 

- n 

(x 0 ; m > n) 

Áp dụng: 

5 ^ : 52 = 52 



co 

ồ 


co 

ó 

( 

co 

V 

1 

1 






1 

1 


x“ : X® = x'^ (với X 0) 

X® : X® = x° = 1 (với X 0) 


91 

















http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét cho điểm. 

HS nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 

THỂ NÀO LÀ ĐA THỨC A CHIA HẾT CHO ĐA THỨC B (6 phút) 
GV : Chúng ta vừa ôn lại phép 


chia hai lũy thừa cùng cơ sô) mà 
lũy thừa cũng là một đơn thức, 
một đa thức. 

Trong tập z các sô" nguyên, 
chúng ta cũng đã biết về phép 
chia hết. 

Cho a, b e z ; b 0. Khi nào ta 
nói a chia hết cho b ? 

HS : Cho a, b e z ; b 0. Nếu có 
sô" nguyên q sao cho a = b . q thì 
ta nói a chia hết cho b. 

GV : Tương tự như vậy, cho A 
và B là hai đa thức, B 0. Ta 
nói đa thức A chia hết cho đa 
thức B nếu tìm được một đa 
thức Q sao cho A = BQ. 

A được gọi là đa thức bị chia. 

B được gọi là đa thức chia. 

Q được gọi là đa thức thương. 

Kí hiệu Q = A : B 

hay Q = ^ ■ 

Trong bài này, ta xét trường hỢp 
đơn giản nhất, đó là phép chia 
đơn thức cho đơn thức. 

HS nghe GV trình bày. 


Hoạt động 3 

1. CUY TẮC (15 phút) 


92 






http://tuhoctoan.net 


GV : Ta đã biết, với mọi X 0 m, 

n e N, m > n thì 

_ ^m-n m > n. 

x“ : = 1 nếu m = n. 

Vậy x“ chia hết cho x" khi nào ? 


GV yêu cầu HS làm M G SGK. 


HS : x“ chia hết cho x" khi m > 
n. 


HS làm 


? 1 


x^ : x^ = X 


Làm tính chia. 


15x": 3x2 ^ 5^5 


20x®: 12x = |x^ 
3 


GV : Phép chia 20x®: 12x (x ^ 
0) có phải là phép chia hết 
không ? Vì sao ? 


HS : Phép chia 20x®: 12x (x ^ 0) 
là một phép chia hết vì thương 
của phép chia là một đa thức. 


GV nhấn mạnh : hệ sô" ^ 

3 


không 


phải là sô" nguyên, nhưng 


5 4, V 

—X là 

3 


một đa thức nên phép chia trên 
là một phép chia hết. 


GV cho HS làm tiếp 
a) Tính 15x2y2 : 5xy2 


?2 


Em thực hiện phép chia này 
như thê nào ? 


- Phép chia này có phải phép 
chia hết không ? 


HS : Để thực hiện phép chia đó 
em lấy : 

15 : 5 = 3 

x^ : X = X 


y2 : y2 = 1 

Vậy 15x2y2 : 5xy2 = 3x 

HS : Vì 3x . 5xy2 = 15x2y2 như 

vậy có đa thức Q . B = A nên 


93 






http://tuhoctoan.net 


Cho HS làm tiếp phần b 

GV hỏi: Phép chia này có là 
phép chia hết không ? 

GV : Vậy đơn thức A chia hết 
cho đơn thức B khi nào ? 

GV nhắc lại "Nhận xét" tr26 
SGK 

GV : Muôn chia đơn thức A cho 
đơn thức B (trường hỢp A chia 
hết cho B) ta làm thê nào ? 

GV : Đưa "Quy tắc" lên bảng 
phụ (hoặc màn hình) để HS ghi 
nhớ. 

GV đưa bài tập (lên bảng phụ 
hoặc màn hình). 

Trong các phép chia sau, phép 
chia nào là phép chia hết ? Giải 
thích. 

a) 2^Y ■ 5xY 

b) 15xy3 : 3x2 

c) 4xy : 2xz 


phép chia là phép chia hết. 
b) 12x®y : 9x2 _ ^xy. 

HS : Phép chia này là phép chia 
hết vì thương là một đa thức. 

HS : Đơn thức A chia hết cho 
đơn thức B khi mỗi biến của B 
đều là biến của A với sô" mũ 
không lớn hơn sô" mũ của nó 
trong A. 

HS : nêu quy tắc tr26 SGK 


HS trả lời : 

a) là phép chia hết. 


b) là phép chia không hết. 

c) là phép chia không hết. 

HS giải thích từng trường hỢp 


GV yêu cầu HS làm 


Hoạt động 4 

2. ÁP DỤNG (5 phút) 

HS làm vào vở, hai HS lên bảng 
làm 

a) 15x®y®z : 5x2y2 = 3xy2z 


?3 


94 







http://tuhoctoan.net 


b) p = 12xY ■■ (- 9xy2) 

43 

3 

* Thay X = -3 vào p. 

P = -|(-3)^ = -|.(-27) = 36 


Hoạt động 5 


LUYỆN TẬP (12 phút) 


GV cho HS làm Bài tập 60 tr2 7 
SGK. 

GV lưu ý HS : Lũy thừa bậc 
chẵn của hai sô" đốĩ nhau thì 
bằng nhau. 

Bài 61, 62 tr 27 SGK. 

GV yêu cầu HS hoạt động 
nhóm. 


HS làm bài tập 60 SGK 

a) x“ : (-x)8 

= x“ : X® = x^ 

b) (-x)®: (-x)® = (-x)2 = 

c) (-y)^: (-y)^ = -y 

HS hoạt động theo nhóm. 
Bài 61 SGK. 

a) 5x.Y ■ lOxV = |y® 


b) ậ x®y® : 

4 


l 2 


7 



GV kiểm tra bài làm của vài 


c) (-xy)i° : (-xy)® = (-xy)® = -xV'^ 
Bài 62 SGK 
15xyz^ : 5xy^z^ 

= 3x®y 

Thay X = 2 ; y = -10 vào biểu 
thức : 3.2®. (-10) = - 

240. 

Sau khoảng 5 phút hoạt động 
nhóm, đại diện hai nhóm lần 
lượt trình bày. 

HS các nhóm khác nhận xét. 


95 







http://tuhoctoan.net 


nhóm. 



Bài 42 tr7 SBT. 



Tìm sô" tự nhiên n để mỗi phép 
chia sau là phép chia hết. 

HS làm bài tập 

a) x'^: x" 

a) n e N ; n < 4. 

b) x'': x^ 

b) n e N ; n > 3. 

c) õx-^y^ : ẩxY 

c) n e N ; n > 2. 

d) x^^y" ^ 1 : x^y® 

d) < 

n>2 

n + 1>5 ^n>4 


Tổng hỢp : n e N ; n > 4. 


Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Nắm vững khái niệm đa thức A chia hết cho đa thức B, khi nào 
đơn thức A chia hết cho đơn thức B và quy tắc chia đơn thức 
cho đơn thức. 

Bài tập về nhà sô" 59 tr26 SGK. 

số 39, 40, 41, 43 tr7 SBT. 


Tiết 15 


§11. CHIA ĐA THỨC CHO ĐƠN THỨC 


A-MỤC TIÊU 

• HS cần nắm được khi nào đa thức chia hết cho đơn thức. 

• Nắm vững qui tắc chia đa thức cho đơn thức. 

• Vận dụng tốt vào giải toán. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 


96 






http://tuhoctoan.net 


• GV: Đèn chiếu, giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi bài tập, bút dạ, 
phấn màu. 

• HS: Bảng nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA (6 phút) 

GV nêu câu hỏi kiểm tra. 

Một HS lên bảng kiểm tra. 

— Khi nào đơn thức A chia hết 

— Trả lòi các câu hỏi như Nhận 

cho đơn thức B. 

— Phát biểu qui tắc chia đơn 
thức A cho đơn thức B (trường 
hỢp chia hết) 

xét và Qui tắc tr26 SGK. 

- Chữa bài tập 41 tr7 SBT. 

- Chữa bài tập 41 SBT. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

Làm tính chia. 

a) 18x^y^z : 6xyz 
= 3xy 

b) 5a^b : (- 2a^b) 

= -5a. 

2 

c) 27xyz : 9xV 
= 3yz 

GV nhận xét, cho điểm HS. 

HS nhận xét câu trả lòi và bài 
làm của bạn. 

Hoạt động 2 

1. QUI TẮC 

z {12 phút) 

GV vôu cầu HS thưc hiên ? "I 

HS đoc ? "1 và tham khảo 

Cho đơn thức 3xy^ 

SGK. 

- Hãy viết một đa thức có các 

Hai HS lên bảng thực hiện 

hạng tử đều chia hết cho 3xy^ 

^ , các HS khác tư lấy đa 

- Chia các hạng tử của đa thức 

thức thoả mãn yêu cầu của đề 


97 











http://tuhoctoan.net 


đó cho 3xy^ 

- Cộng các kết quả vừa tìm 
được với nhau. 

GV cho HS tham khảo SGK, 
sau 1 phút gọi hai HS lên bảng 
thực hiện. 

Sau khi hai HS làm xong, GV 
chỉ vào một ví dụ và nói : ớ ví 
dụ này, em vừa thực hiện phép 
chia một đa thức cho một đOn 
thức. Thưong của phép chia 

chính là đa thức 2x^ — 3xy + ậ 

3 

GV : Vậy muốn chia một đa 
thức cho một đơn thức ta làm 
thế nào ? 

GV : Một đa thức muốh chia 
hết cho đơn thức thì cần điều 
kiện gì ? 

GV yêu cầu HS làm bài 63 tr28 
SGK. 

GV yêu cầu HS đọc qui tắc 
tr27 SGK. 

GV yêu cầu HS tự đọc Ví dụ 
tr28 SGK 

GV lưu ý HS : Trong thực 
hành ta có thể tính nhẩm và 
bỏ bớt một sô" phép tính trung 
gian. 


bài và làm vào vỏ. 

Chẳng hạn HS viết: 

(6xY - 9xV^ + 5xy2) : 3xy2 
= (6xV": 3xy2) + (- : 

3xy2) + (5xy2 : 3xy2) 

= 2x^ - 3xy + ậ 

3 


HS : Muốn chia một đa thức 
cho một đơn thức, ta chia lần 
lượt từng hạng tử của đa thức 
cho đơn thức, rồi cộng các kết 
quả lại. 

HS : Một đa thức muốn chia 
hết cho đơn thức thì tất cả các 
hạng tử của đa thức phải chia 
hết cho đơn thức. 

HS : Đa thức A chia hết cho 
đơn thức B vì tất cả các hạng 
tử của A đều chia hết cho B. 
Hai HS đọc qui tắc tr27 SGK. 

Một HS đọc to Ví dụ trước lớp. 


98 



http://tuhoctoan.net 


Ví dụ : 

HS ghi bài. 

(30xV^ - 25x2y3 - 3xV) : 5x2y3 


= 6x2 - 5 - 3 ^2 


5 



Hoạt động 3 

2. ÁP DỤNG (8 phút) 


GV yêu cầu HS thực hiện ^ 


(Đề bài đưa lên màn hình hoặc 
bảng phụ) 

GV gỢi ý : Em hãy thực hiện 
phép chia theo qui tắc đã học. 


Vậy bạn Hoa giải đúng hay sai 

GV : Để chia một đa thức cho 
một đOn thức, ngoài cách áp 
dụng qui tắc, ta còn có thể làm 
thế nào ? 


b) Làm tính chia : 


(20xV - 25xV^ - 3x^y) : 5x"y 


HS : (4x^ - 8xV" + 12xV): (- 
4x2) 

= - x2 + 2y2 - 3xV 
HS : Bạn Hoa giải đúng. 

HS : Để chia một đa thức cho 
một đOn thức, ngoài cách áp 
dụng qui tắc, ta còn có thể 
phân tích đa thức bị chia 
thành nhân tử mà có chứa 
nhân tử là đOn thức rồi thực 
hiện tưong tự như chia một 
tích cho một sô". 

HS làm bài vào vở, một HS lên 
bảng làm. 

(20x\ - 25x2y2 - 3x2y) : õx^y 
= 4x2 - 5y - ậ 


Bài 64 tr28 SGK. 
Làm tính chia. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP (17 phút) 

HS làm bài vào vở, ba HS lên 
bảng làm. 


99 








http://tuhoctoan.net 


a) (- 2x® + 3x2 _ 4^3) . 2x' 


—-X 


b) (x^ - 2x2y + 3xy2) : 

c) (3x2y2 + 6x2y3 - 12xy) : 3xy 
Bài 65 tr29 SGK. 


a) = - x^ + ậ - 2x 

2 

b) = - 2x2 ^ 4ỵy _ 0yí 


c) = xy + 2xy2 - 4 


Làm tính chia : 

[3(x-yr + 2(x-y)3-5(x- 
y)^]:(y-x)2 

GV : Em có nhận xét gì về các 
luỹ thừa trong phép tính ? Nên 
biến đổi như thê nào ? 

GV viết: 

= [3(x-y)‘ + 2(x-y)»-5(x-y)ì 
: <x - y)" 

Đặt X — y = t 
= [3t^ + 2t^ - 5t2] : t2 

Sau đó GV gọi HS lên bảng 
làm tiếp. 

Bài 66 Tr 29 SGK 
Ai đúng, ai sai ? 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV hỏi thêm : Giải thích tại 
sao 5x^ chia hết cho 2x2. 


HS : Các luỹ thừa có cơ sô" (x - 
y) và (y - x) là đối nhau. 

Nên biến đổi sô" chia : 

(y-x)2 = (x-y)2 


Một HS lên bảng làm tiếp : 

= 3t2 + 2t - 5 
= 3(x-y)2 + 2(x-y)-5 

HS trả lòi: 

Quang trả lòi đúng vì mọi 
hạng tử của A đều chia hết cho 

B. 

HS : 5x^ chia hết cho 2x2 
õx'^: 2x2 _ .^x2 là một đa thức. 


100 





http://tuhoctoan.net 


GV tổ chức “THI GIẢI TOÁN 
NHANH”. 

Có hai đội chơi, mỗi đội gồm 5 
HS, có 1 bút viết, HS trong 
đội chuyền tay nhau viết. Mỗi 
bạn giải một bài, bạn sau 
được quyền chữa bài của bạn 
liền trước. Đội nào làm đúng 
và nhanh hơn là thắng. 

Đề bài (viết trên hai bảng phụ) 
Làm tính chia. 

1 , ( 7 . 3 ®- 3 ^ + 3 ®): 3 ^ 

2, (5x^ - 3x^ + x^ : 3x^ 


3, (x^y^ - 

2 3 

4, [5 (a-b)^ + 2(a-b)^]:(b- 
a)^ 

5, (x^ + 8y3) : (x + 2y) 


HS đọc kĩ luật chơi. 

Hai đội trưỏng tập hỢp đội 
mình thành hàng, sẵn sàng 
tham gia cuộc thi. 


Hai đội thi giải toán. 

Cả lớp theo dõi, cổ vũ. 

1, = 7.3 - 1 + 3^ = 29 

2, = ậx^ - X + ị 

3 3 

3, = 3xy- |y-3x 

4, = 5 (a - b) + 2 

5, = x^ - 2xy + 4y2 

HS và GV nhận xét, xác định 
đội thắng, thua. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Học thuộc qui tắc chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho 
đơn thức. 

Bài tập về nhà sô" 44, 45, 46, 47 tr8 SBT 

Ôn lại phép trừ đa thức, phép nhân đa thức sắp xếp, các hằng 
đắng thức đáng nhớ. 


Tiết 16 


§12. CHIA ĐA THỨC MỘT BIỂN ĐÃ SAP XỂP 


101 





http://tuhoctoan.net 


A-MỤC TIÊU 

• HS hiểu được thế nào là phép chia hết, phép chia có dư. 

• HS nắm vững cách chia đa thức một biến đã sắp xếp. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Đèn chiếu, giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi bài tập, Chú 
ý trSl SGK. 

HS: - Ôn tập hằng đẳng thức đáng nhớ, phép trừ đa thức, phép 
nhân đa thức sắp xếp. 

• Bảng nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. Phép chia hết (23 phút) 

GV : Cách chia đa thức một 
biến đã sắp xếp là một “thuật 
toán” tương tự như thuật toán 
chia các sô" tự nhiên. 


Hãy thực hiện phép chia sau 


962 

26 

962 

26 



78 

37 



182 


GV gọi HS đứng tại chỗ trình 

182 


bày miệng, GV ghi lại quá 

0 



trình thực hiện. 
Các bước : 

— Chia 

— Nhân 

— Trừ 


HS nói: 

— Lấy 96 chia cho 26 được 3. 

— Nhân 3 với 26 được 78. 

— Lấy 96 trừ đi 78 được 18. 

— Hạ 2 xuống được 182 rồi lại 


102 












http://tuhoctoan.net 


Ví dụ : 

(2x^ - 13x^ + lõx^ + llx - 3) 

: (x2 - 4x - 3) 

Ta nhận thấy đa thức bị chia 
và đa thức chia đã được sắp 
xếp theo cùng một thứ tự (luỹ 
thừa giảm dần của x). 


Ta đặt phép chia 
2x"- 13x^+ 15x^+ 11x-3 


x^ - 4x - 3 


tiếp tục : chia, nhân, trừ. 


— Chia : Chia hạng tử bậc cao 
nhất của đa thức bị chia cho 
hạng tử bậc cao nhất của đa 
thức chia. 

GV yêu cầu HS thực hiện 
miệng, GV ghi lại. 

— Nhân : Nhân 2x^ với đa thức 
chia, kết quả viết dưới đa thức 
bị chia, các hạng tử đồng dạng 
viết cùng một cột. 

— Trừ : Lấy đa thức bị chia trừ 
đi tích nhận được. 

GV ghi lại bài làm : 


2V- 13V+ 15V+ 11X-3 

x' - 4x - 3 

2x4 _ g^3 _ g^2 

2x' 

-5x® + 21x^ + 11x - 3 



GV cần làm chậm phép trừ đa 
thức vì bước này HS dễ nhầm 
nhất. 

Có thể làm cu thể ỏ bên canh 


HS : 2x": x^ = 2x2 

HS : 2x2 (^2 _ 4x _ 3) 
= 2x4 _ gỵ3 _ 0^2 


HS làm miệng, dưới sự hướng 
dẫn của GV. 


103 








http://tuhoctoan.net 


rồi điền vào phép tính. 

2x^ - 2x^ = 0 

- ISx^ - (- 8x^ = - ISx^ + 8x3 = - 
5x3 

15x2 - (- 6x3) = 15x2 + 6x2 = 
21x2 

GV giới thiệu đa thức 
-5x3 + 21x2+ llx-3 
là dư thứ nhất. 

Sau đó tiếp tục thực hiện với dư 
thứ nhất như đã thực hiện với 
đa thức bị chia (chia, nhân, trừ) 
được dư thứ hai. 

Thực hiện tương tự đến khi 
được sô" dư bằng 0. 

Bài làm được trình bày như sau 


HS làm dưới sự hướng dẫn của 
GV. 


2x‘'- 13x=+ 15x^+ 11x-3 x^ - 4x - 3 

2x^ - 8x^ - 6x^ _ 2x" - 5x + ^ 

-5x" + 21x" + 11x - 3 
' -5x^ +20x" + 15x 

x" - 4x - 3 
~ x^- 4x-3 

0 


Phép chia trên có sô" dư bằng 0, 
đó là một phép chia hết. 

GV yêu cầu HS thực hiện [5 
Kiểm tra lại tích : 

(x2 - 4x - 3) (2x2 _ 5x + 1 ) xem 
có bằng đa thức bị chia hay 
không ? 


GV hướng dẫn HS tiến hành 
nhân hai đa thức đã sắp xếp. 


HS thực hiện phép nhân, một 
HS lên bảng trình bày. 


104 









http://tuhoctoan.net 


Hãy nhận xét kết quả phép nhân ? 

GV yêu cầu HS làm bài tập 67 
trSl SGK. 

Nửa lớp làm câu a. 

Nửa lớp làm câu b. 


GV yêu cầu HS kiểm tra bài 
làm của bạn trên bảng, nói rõ 
cách làm từng bước cụ thể (lưu 
ý câu b phải để cách ô sao cho 
hạng tử đồng dạng xếp cùng 
một cột). 


x' -4x-3 
2x^ -5x + 1 

x"-4x-3 

+ - 5x^+20x^+15x 

2x" - 8x^ - 6x" 

2x"-13x"+ 15x'+11x-3 

HS : Kết quả phép nhân đúng 
bằng đa thức bị chia. 

HS cả lớp làm bài tập vào vở. 
Hai HS lên bảng làm. 


X® - x^ - 7x + 3 

x-3 

■ x' - 3x' 

x' + 2x - 1 

2x' - 7x + 3 
■ 2x' - 6x 


- X + 3 


- X + 3 


0 



2x" - 3x= - 3x^ + 6x - 2 

C\J 

CM 

2x" - 4x^ 

2x^ - 3x + 1 

- 3x" + x" + 6x - 2 

- Sx"^ + 6x 


V -2 

■ V -2 


0 



Hoạt động 2 

2. PHÉP CHIA CÓ Dư (10 phút) 

GV : Thực hiện phép chia : 

(5x=5 - Sx^ + 7): (x^ + 1) 

Nhận xét gì về đa thức bị chia ? HS : Đa thức bị chia thiếu 
GV : Vì đa thức bị chia thiếu hạng tử bậc nhất. 


105 

















http://tuhoctoan.net 


hạng tử bậc nhất nên khi đặt 
phép tính ta cần để trống ô đó. 



Sau đó GV yêu cầu HS tự làm 

HS làm bài vào vở, một HS lên 

phép chia tương tự như trên. 

bảng làm. 



5x" - 3x' +7 

x'+ 1 


5x^ + 5x 

-3x"-5x +7 
■ - 3x" - 3 

-5x +10 

5x -3 

GV : Đến đây đa thức dư —5x + 

HS : Đa thức dư cc 

) bậc làl. 

10 có bậc mấy ? còn đa thức 

Đa thức chia có bâc là 2. 

chia + 1 có bậc mấy ? 

GV : Như vậy đa thức dư có 
bậc nhỏ hơn bậc của đa thức 
chia nên phép chia không thể 
tiếp tục được nữa. Phép chia 
này gọi là phép chia có dư ; - 
5x + 10 gọi là dư. 



GV : Trong phép chia có dư, đa 

HS : Trong phép chia có dư, đa 

thức bị chia bằng gì ? 

thức bị chia bằng đa thức chia 


nhân thương cộng với đa thức 
dư. 


(5x=^ - 3x2 + Y) = (^2 + ị-ị (5^ _ 

3) 

- 5x + 

10 

Sau đó, GV đưa “Chú ý” trSl 
SGK lên màn hình (hoặc bảng 
phụ). 

Một HS đọc to “Chú ý” SGK. 


106 








http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 

LUYỆN TẬP (10 phút) 

Bài tập 69 trSl SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV : Để tìm được đa thức dư ta 
phải làm gì ? 


GV : Các em hãy thực hiện phép 
chia theo nhóm. 


— Viết đa thức bị chia A dưới 
dạng : A = BQ + R 

Bài 68 trSl SGK. 

Áp dụng hằng đẳng thức đáng 
nhớ để thực hiện phép chia. 

a) (x^ + 2xy + y2): (x + y) 


b) (125x3 + 1): (5x + 1) 


HS : Để tìm được đa thức dư ta 
phải thực hiện phép chia. 


HS hoạt động theo nhóm. 
Bảng nhóm. 


3x"'+ + 6x - 5 

3x" + 3x' 


X - 3x + 6x - 5 


X 


+ X 


- 3x^ + 5x - 5 

- 3x" - 3 


x' + 1 


3x + X - 3 


5x-2 

HS : 

3x^ + x3 + 6x - 5 
= (x^ + 1) (3x^ + X - 3) + 5x - 2 

HS làm bài vào nháp. 

Ba HS lần lượt lên bảng làm. 

a) (x^ + 2xy + y2) : (x + y) 

= (x + y)2 : (x + y) 

= (x + y) 

b) (125x3 + 1): (5x + 1) 

= [(5x)3 + 1] : (5x + 1) 


107 









http://tuhoctoan.net 


= (5x + 1) (25x^ — 5x + 1): (5x + 

1 ) 

= 25x2 - 5x + 1 


c) (x2 - 2xy + y2) : (y - x) 


c) (x2 - 2xy + y2) : (y - x) 
= (y-x)2:(y-x) 

= y-x 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 


Nắm vững các bước của “thuật toán” chia đa thức một biến đã sắp 
xếp. Biết viết đa thức bị chia A dưới dạng A = BQ + R. 

Bài tập về nhà sô" 48, 49, 50 tr8 SBT ; Bài 70 tr32 SGK. 


LUYÊN TẬP 


Tiết 17 


A-MỤC TIÊU 

• Rèn luyện kĩ năng chia đa thức cho đơn thức, chia đa thức đã 
sắp xếp. 

• Vận dụng hằng đẳng thức để thực hiện phép chia đa thức. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: - Đèn chiếu, giấy trong (hoặc bảng phụ), bút dạ, phấn 
màu. 

HS: - Ôn tập các hằng đẳng thức đáng nhớ, qui tắc chia đơn 
thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức. 

• Bảng nhóm, bút dạ. 


c - TIẼN TRINH DẠY - HỌC 


108 





http://tuhoctoan.net 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. KIỂM TRA (8 phút) 


GV nêu câu hỏi kiểm tra. 

* HS 1 : — Phát biểu qui tắc chia 
đa thức cho đơn thức. 

Chữa bài tập 70 tr32 SGK. 


*HS 2 : Viết hệ thức liên hệ giữa 
đa thức bị chia A, đa thức chia B, 
đa thức thương Q và đa thức dư 

R. 

Nêu điều kiện của đa thức dư R 
và cho biết khi nào là phép chia 
hết. 

Chữa bài tập 48 (c) tr 8 SBT 


GV nhận xét, cho điểm 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 

* HS 1 : — Phát biểu qui tắc chia 
đa thức cho đơn thức tr27 SGK. 
- Chữa bài tập 70 SGK. 

Làm tính chia 

a) (25x®- 5x^ + lOx'') : õx^ 

= 5x^ - x" + 2 

b) (15xV - 6xV - 3xY) : Ox^y 



*HS2 : 

A = BQ + R 

với R = 0 hoặc bậc của R nhỏ hơn 
bậc của B. 

Khi R = 0 thì phép chia A cho B 
là phép chia hết. 

- Chữa bài tập 48 (c) tr 8 SBT. 


2x4 + x3 - 5x2 - 3x - 3 

co 

Csl 

X 

2x4 . 0 x 2 

2x2 + X + 1 

+ x^ + x2 - 3x - 3 
x2 - 3x 


x2 -3 

' x2 -3 


0 



109 











http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (35 phút) 


Bài sô" 49 (a,b) tr8 SBT. 

GV lưu ý HS phải sắp xếp cả đa 
thức bị chia và đa thức chia theo 
luỹ thừa giảm của X rồi mới thực 
hiện phép chia. 


Bài 50 tr8 SBT. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV hỏi: Để tìm được thương Q 
và dư R ta phải làm gì ? 

GV yêu cầu một HS lên bảng 


HS mở vở để đốì chiếu, hai HS 
lên bảng trình bày 

a) 

x^-6x3+ 12x2- 14x + 3 

x2 - 4x + 1 

- 4x2 + ^2 

x2 - 2x + 3 

-2x2 + 11x2- 14x + 3 
'-2x2+ 8x2- 2x 


3x2- 12x + 3 
' 3x2- 12x + 3 


0 

b) 


x® - 3x"^ + 5x2 . x2 + 3x - 5 

x2 - 3x + 5 

x® - 3x"^ + 5x2 

x2- 1 

- x2 + 3x - 5 

- x2 + 3x - 5 


0 



HS : Để tìm được thương Q và dư 
R, ta phải thực hiện phép chia A 
cho B. 

HS làm : 


:4-2x2+ x2+13x- 

11 

x2-2x + 3 

'ý - 2x2 + 3x2 


x2-2 

-2x2 + 13x . 

11 


'-2x2+ 4x. 

6 


9x- 

5 



Vậy Q = x2-2;R = 9x-5 


110 

















http://tuhoctoan.net 


Bài 71 tr32 SGK. 

Không thực hiện phép chia, hãy 
xét xem đa thức A có chia hết cho 
đa thức B hay không? 

a) A = lõx^ - Sx^ + x^ 

B = ^x" 

2 

b) A = x'' - 2x + 1 
B= 1-x 

GV bổ sung thêm bài tập : 

c) A = x^y^ - 3xy + y 
B = xy 

Bài 73 Tr 32 SGK. Tính nhanh. 
(Đề bài đưa lên màn hình hoặc 
in vào phiếu học tập phát cho các 
nhóm). 

Gợi ý các nhóm phân tích đa 
thức bị chia thành nhân tử rồi 
áp dụng tương tự chia một tích 
cho một sô? 


HS trả lòi miệng 

a) Đa thức A chia hết cho đa 
thức B vì tất cả các hạng tử của 
A đều chia hết cho B. 

b) A = x^ - 2x + 1 = (1 - x)2 
B = 1 -x 

Vậy đa thức A chia hết cho đa 
thức B. 

c) Đa thức A không chia hết cho 
đa thức B vì có hạng tử y không 
chia hết cho xy. 

HS hoạt động theo nhóm. 

Bài làm của các nhóm. 

a) (4x2 _ 9 y 2 ) . ( 2 x - 3y) 

= (2x - 3y)(2x + 3y) : (2x - 3y) 

= (2x + 3y) 

b) (27x3 - 1) : (3x - 1) 

= [(3x)3-13]:(3x-1) 

= (3x — l)(9x2 + 3x + 1) : (3x — 1) 

= 9x2 +3^ + ị 

c) (8x3 + _ 2x + 1 ) 

= [(2x)3 + 13] : (4x2 _ 2x + 1) 

= (2x + 1)(4x2 - 2x + 1): (4x2 _ 2 x 
+ 1 ) 

= 2 x+ 1 

d) (x2 - 3x + xy - 3y) : (x + y) 

= [x(x + y) - 3(x + y)] : (x + y) 


111 



http://tuhoctoan.net 


GV kiểm tra thêm bài của vài 
nhóm, cho điểm vài nhóm. 

Bài 74 tr32 SGK. 

Tìm sô" a để đa thức 

2x® — 3x^ + X + a chia hết cho đa 
thức (x + 2 ) 

GV : Nêu cách tìm sô" a để phép 
chia là phép chia hết ? 


GV có thể giới thiệu cho HS cách 
giải khác : 

Gọi thương của phép chia hết 
trên là Q(x). 

Ta có : 

2x=^ - 3x2 + X + a = Q(x).(x + 2) 
Nếu X = — 2 thì Q(x) (x + 2) = 

0 

^ - 3.(-2)2 + (- 2) + a = 0 


= (x + y)(x - 3) : (x + y) 

= X — 3 

Đại diện một nhóm trình bày 
phần a và b. 

Đại diện nhóm khác trình bày 
phần c và d. 


HS : Ta thực hiện phép chia, rồi 
cho dư bằng 0 . 


2x^ - Sx^ + X + a 

X + 2 

2x^ + 4x2 

2x2-7x + 15 

- 7x2 + X + a 


- 7x2. 1 4x 


15x + a 
'l 5x + 30 


a-30 



R = a - 30 
R = 0<:í>a — 30 = 0 
<:í> a = 30 

- HS nghe GV hướng dẫn và 
ghi bài. 


112 









http://tuhoctoan.net 


-16-12-2 + a =0 
— 30 + a = 0 
a = 30 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Tiết sau Ôn tập chương I để chuẩn bị kiểm tra một tiết. 
HS phải làm 5 câu hỏi ôn tập chương I tr32 SGK. 

Bài tập về nhà số 75, 76, 77, 78, 79, 80 tr33 SGK. 

Đặc biệt ôn tập kĩ “Bẩy hằng đẳng thức đáng nhớ”. 

(Viết dạng tổng quát, phát biểu bằng lòi thuộc). 


TiếtlS 


ÔN TẬP CHƯƠNG I 


A-MỤC TIÊU 

• Hệ thống kiến thức cơ bản trong chương I. 

• Rèn kĩ năng giải thích các loại bài tập cơ bản trong chương. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Đèn chiếu, giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi trả lời các câu 
hỏi ôn tập hoặc giải một số bài tập. 

- Phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Làm các câu hỏi và bài tập ôn tập chương. Xem lại các 
dạng bài tập của chương. 

— Bảng nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

I . ÔN TẬP NHÂN ĐƠN, ĐA THỨC ( 8 phút) 


113 








http://tuhoctoan.net 


GV nêu câu hỏi và yêu cầu 
kiểm tra : 

HSl : Phát biểu qui tắc nhân 
đơn thức với đa thức. 

- Chữa bài tập 75 tr33 SGK. 

Khi HSl chuyển sang chữa 
bài tập thì gọi tiếp HS2 và 
HS3.' 


HS2 : Phát biểu qui tắc nhân 
đa thức với đa thức. 

- Chữa bài tập 76 (a) tr33 
SGK. 


HS3 : Chữa bài tập 76(b) SGK. 


GV nhận xét và cho điểm các 
HS được kiểm tra. 


HS 1 lên bảng. 

— Phát biểu qui tắc nhân đơn 
thức với đa thức trề SGK. 

- Chữa bài tập 75 SGK. 

a) 5x2. ( 3^2 _ 7x + 2) 

= 15x^ - 35x3 + ;l0x2 

b) |xy (2x2y - 3xy + f) 

= ịxy -2xV 

3 3 

HS 2 : — Phát biểu qui tắc nhân 
đa thức với đa thức tr7 SGK. 


- Chữa bài tập 76 tr33 SGK. 

a) (2x2 _ 3 x).(5x2 - 2x + 1) 

= 2x2(5x2 - 2x + 1) - 3x(5x2 - 2x + 

1 ) ^ 

= lOx^ - 4x3 + 2 x 2 _ + 0^2 _ 

3x 

= lOx^ - 19x3 + 8x2 _ 3 ỵ_ 

b) (x - 2y)(3xy + 5y2 + x) 

= x(3xy + 5y2 + x) — 2y(3xy + 5y2 + 
x) 

= 3x2y + 5xy2 + x2 - 6xy2 - 10y3 - 
2 xy 

= 3x2y - xy2 + x2 - 10y3 - 2xy 
HS nhận xét câu trả lòi và bài 
làm của các bạn. 


114 




http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 

II. ÔN TẬP VỀ HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ VÀ 
PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ (16 phút) 


GV yêu cầu cả lớp viết dạng 
tổng quát của “Bảy hằng đẳng 
thức đáng nhớ” vào giấy trong 
hoặc vở. 

GV kiểm tra bài làm của vài 
HS trên màn hình hoặc vỏ. 

- GV yêu cầu HS phát biểu 
thành lòi ba hằng đắng thức 
(A + B)2;(A-B)2;A2-B2. 

- GV gọi hai HS lên bảng chữa 
bài tập 77 tr33 SGK. 


Bài 78 tr33 SGK. 

Rút gọn các biểu thức sau : 

a) (x + 2).(x - 2) - (x - 3).(x + 

1 ) 

b) (2x + lf + (3x - 1)2 


HS cả lớp viết "Bảy hằng đẳng 
thức đáng nhớ". 

— HS nhận xét bài làm của bạn. 

— HS phát biểu thành lòi ba 
hằng đắng thức theo yêu cầu 
của GV. 

— Hai HS lên bảng chữa bài 77 
SGK. 

Tính nhanh giá trị của biểu 
thức : 

a) M = x2 + 4y2 — 4xy tại X = 18 
và y = 4 

M = (x - 2y)2 

= (18 - 2.4)2 = ;lq2 = ;lqq 

b) N = 8x3 _ {2x2y + 6xy2 - y3 
tại 

X = 6, y = - 8. 

N = (2x)3 - 3.(2x)2y + 3.2x.y2 - 

y' 

= (2x - y)3 
= [2.6-(-8)]3 
= (12 + 8)3 
= 203 = 8000 

Hai HS lên bảng làm bài. 

a) = x2 - 4 - (x2 + X - 3x - 3) 

= x2 - 4 - x2 + 2x + 3 

= 2x- 1 

b) = [(2x+ l) + (3x-l)]2 


115 




http://tuhoctoan.net 


+ 2 (2x+l) (3x - 1) 


Bài 79 và 81 tr33 SGK. 

GV yêu cầu HS hoạt động 
nhóm. 

Nửa lớp làm bài 79 SGK. 
Nửa lớp làm bài 81 SGK. 


GV kiểm tra và hướng dẫn 
thêm các nhóm giải bài tập. 


GV gỢi ý các nhóm HS phân 
tích vế trái thành nhân tử rồi 
xét một tích bằng 0 khi nào. 


= (2x + 1 + 3x - 1)2 
= (5x)2 
= 25x2 

HS hoạt động theo nhóm 

Bài 79. Phân tích thành nhân 
tử 

a) x2 - 4 + (x - 2)2 

= (x - 2)(x + 2) + (x - 2)2 
= (x - 2)(x + 2 + X - 2) 

= 2x(x - 2). 

b) x^ - 2x2 + X _ xy2 

= x(x2 - 2 x + 1 - y2) 

= x[(x - 1)2 - y2] 

= x(x - 1 - y)(x - 1 + y) 

c) x=^-4x2- 12x + 27 
- (x^ + 3^) - 4x(x + 3) 

= (x + 3)(x2 — 3x + 9) —4x(x + 3) 
= (x + 3)(x2 - 3x + 9 - 4x) 

= (x + 3)(x2 - 7x + 9) 

Bài 81 tr33 SGK. Tìm X biết: 

a) |x.(x" - 4) = 0 

|x. (X - 2)(x + 2) = 0 

^x = 0;x = 2;x = -2. 

b) (x + 2)2 - (x - 2).(x + 2) = 0 
(x + 2)[(x + 2) - (x - 2)] = 0 

(x + 2) (x + 2 - X + 2) = 0 

4(x + 2) = 0 
X + 2 = 0 
x = -2. 

c) X + 2>/2x2 + 2x' = 0 


116 



http://tuhoctoan.net 


x(1 + 2yỈ2x + 2x") = 0 

x(1 + ^Í2xf = 0 

^ X = 0 ; 1 + V2x = 0 

V2 


GV nhận xét và chữa bài làm 
của các nhóm HS. 


Đại diện hai nhóm trình bày bài 
giải. 

HS nhận xét, chữa bài. 


Hoạt động 3 

III. ÔN TẬP VỀ CHIA ĐA THỨC (10 phút) 


Bào 80 tr33 SGK. 

GV yêu cầu ba HS lên bảng làm 
bài. 


GV : Các phép chia trên có 


Ba HS lên bảng, mỗi HS làm 
một phần. 


a) 6x3-7x2 . x + 2 

2x + 1 

6x3 + 3x2 

3x2.5x + 2 

-10x2- x + 2 


-10x2-5x 


4x + 2 


■4X + 2 


0 


b) x"^ - )d + x2 + 3x 

x2 - 2x + 3 

- 2x3 + 3x2 

x2+ X 

)d - 2x2 + 3x 


)d - 2x2 + 3x 


0 


c) (x2 — y2 -h 6x + 9) : 

(x + y + 3) 

= [(x + 3)2-y2]:(x + y+3) 


= (x + 3 + y)(x + 3 - y): (x + y + 

3) 

= x + 3-y 

HS : Các phép chia trên đều là 


117 















http://tuhoctoan.net 


phải là phép chia hết không ? 
Khi nào đa thức A chia hết cho 
đa thức B ? 


— Khi nào đOn thức A chia hết 
cho đơn thức B ? 


Cho ví dụ. 

Khi nào đa thức A chia hết cho 
đơn thức B ? 


phép chia hết. 

Đa thức A chia hết cho đa thức 
B nếu có một đa thức Q sao 
cho A = B.Q hoặc đa thức A 
chia hết cho đa thức B nếu dư 
bằng 0. 

HS : Đơn thức A chia hết cho 
đơn thức B khi mỗi biến của B 
đều là biến của A với sô" mũ 
không lớn hơn sô" mũ của nó 
trong A. 

Ví dụ : 3x^y chia hết cho 2xy. 
HS : Đa thức A chia hết cho 
đơn thức B nếu mọi hạng tử 
của A đều chia hết cho B. 


Hoạt động 4 

IV. BÀI TẬP PHÁT TRIỂN Tư DUY (10 phút) 
Bài sô" 82 tr33 SGK. 


Chứng minh 

a) x^ - 2xy + y^ + 1> 0 

với mọi sô" thực X và y. 

GV : Có nhận xét gì về vê" trái 
của bất đẳng thức ? 

Vậy làm thê" nào để chứng 
minh bất đẳng thức ? 


b) X — x^ — 1 < 0 với mọi sô" thực 

X. 


HS : Vê" trái của bất đẳng thức 
có chứa (x - y)^. 

HS:Tacó: 

(x - y)^ > 0 với mọi X ; y. 

(x — y)^ + 1 > 0 với mọi X ; y. 
hay x^ — 2xy + y^ + 1 > 0 với 
mọi 
X ; y. 


GV : Hãy biến đổi biểu thức vê 
trái sao cho toàn bộ các hạng 


HS : X - x^ - 1 
= - (x' - X + 1) 


118 





http://tuhoctoan.net 


tử chứa biến nằm trong bình 
phương của một tổng hoặc 
hiệu. 


X - 2.x.^ + -r + ^ 
2 4 4 


{ 0 

1 

CO 

CM _ 

X - — 

+ — 

l 2j 

4 


Có 


í 


1 

X - — 

V 2, 
í 


\2 


+ ^ > 0 với mọi X. 

4 • 


1 

X - — 
2 


\2 


, 3 
+ ^ 

4 


< 0 với mọi 


Bài 83 tr33 SGK. 

Tìm n e z để 2n^ — n + 2 
chia hết cho 2n + 1 

(nếu thiếu thòi gian, đưa bài 
giải lên màn hình hướng dẫn 
HS). 

GV yêu cầu HS thực hiện 
phép chia. 


Vậy : 

2n' - n + 2 „ , , 3 

2n + 1 2n + 1 

Với n e z thì n — 1 e z. 

^ 2n^ — n + 2 chia hết cho 

2n + 1 khi ^ e z. 

2n + 1 


X. 

Hay X — x^ — 1 < 0 với mọi X. 


2n ^- n + 2 

2n + 1 

2n^+ n 

n -1 

-2n + 2 


■ -2n -1 


3 



Hay 2n + 1 e ư(3) 


119 






















http://tuhoctoan.net 


=> 2n + 1 G {+ 1 ; + 3} 

GV yêu cầu HS lên bảng giải 

HS :2n+l = l=>n = 0 

tiếp. 

2n + 1 = —1 => n = —1 

GV kết luận : Vậy 2n^ — n + 2 
chia hết cho 2n + 1 khi 
n e (0 ; -1 ; -2 ; 1}. 

2n+l = 3=>n=l 

2n + 1 = —3 ^ n = —2 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 phút) 
Ôn tập các câu hỏi và dạng bài tập của chương. 
Tiết sau kiểm tra 1 tiết chương 1. 


Tiết 19 


KIỂM TRA CHƯƠNG I 
ĐỀ 1 


1. Viết bảy hằng đẳng thức đáng nhớ 

2. Điển dã'u "X" vào ô thích hợp. 


Câu 

Nộỉ dung 

Đúng 

Sai 

1 

(a - b)(b - a) = (a - b)^ 



2 

— x^ + 6x — 9 = —(x — 3)^ 



3 

-16x + 32 = -16(x + 2) 



4 

-(x - 5)2 = (5-x)2 




3. Rút gọn các biểu thức sau : 

a. A = (x +y)2 + (x - yf - 2(x + y)(x-y) 

b. B = (x^ -l)(x + 2) - (x - 2)(x^ + 2x + 4) 

4. Phân tích các đa thức sau thành nhãn tử : 

a. xy + - X - y 


120 










http://tuhoctoan.net 


b. 25 - x2 + 4xy - 4y2 

c. x^ - 4x + 3 

5. Làm tính chia : 

(x^ - x^ - 3x^ + X + 2) : (x^ -1) 

6. Chứng minh : - X + 1 >0 với mọi số thức X. 

Biểu điểm châm 

Bài 1 : 1 điểm 
Bài 2 : 1 điểm 
Mỗi câu 0.25 điểm 
Bài 3 : 2 điểm 
Mỗi câu 1 điểm 
Bài 4 : 3 điểm 
Mỗi câu 1 điểm 
Bài 5 : 2 điểm 
Bài 6 : 1 điểm 


ĐE 2 


1. Khi nào đơn thức A chia hết cho đơn thức B 

Cho ví dụ. 

2. Điển dã'u "X" vào ô thích hợp 


Câu 

Nộỉ dung 

Đúng 

Sai 

1 

(x - 2)^ = x^ - 2x + 4 



2 

(a - b)^ = - b^ 



3 

-(x + 3)3 = (-X - 3)3 



4 

(x3 - 8) : (x - 2) = x3 +2x + 4 




3. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức sau tại X = 2 ; y = - 3 

3(x - ỹ)' - 2(x + y)2 - (x - y)(x + y) 


121 







http://tuhoctoan.net 


4. Tìm X biết : 

a. - 49 = 0 

b. + X — 6 = 0 

5. Phân tích đa thức thành nhân tử : 

y2(x - 1) -7y3 + 7xy3 

6. Làm tính chia : 

(x4 _ 2x3 + 2x - 1) : (x2 - 1) 

7. Tìm n G z để 2n^ + 5n - 1 chia hết cho 2n - 1 


Biểu điểm chấm 

Bài 1 : 1 điểm 
Mỗi ý 0,5 điểm. 

Bài 2 : 1 điểm 
Mỗi câu 0.25 điểm. 


Bài 3 : 2 điểm 

— Rút gọn : 1 điểm. 

— Tính giá trị biểu thức : 1 điểm. 
Bài 4 : 2 điểm (mỗi câu 1 điểm) 
Bài 5 : 1 điểm 

Bài 6 : 2 điểm 
Bài 7 : 1 điểm 


Chương II : PHÂN THỨC ĐẠI số 


122 


http://tuhoctoan.net 


Tiết 20 


§1. PHÂN THỨC ĐẠI số 


A-MỤC TIÊU 

• HS hiểu rõ khái niệm phân thức đại số 

• HS có khái niệm về hai phân thức bằng nhau để nắm vững tính 
chất cơ bản của phân thức. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Bảng phụ (hoặc máy chiếu, hoặc giấy khổ A3 và nam 
châm) 

• HS : + Ôn lại định nghĩa hai phân sô" bằng nhau. 

+ Bảng nhóm + bút viết bảng (hoặc giấy khổ A3 theo 

nhóm). 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động1 


ĐẶT VẤN ĐỀ (3 phút) 


GV : Chương trước đã cho ta 
thấy trong tập các đa thức 
không phải mỗi đa thức đều 
chia hết cho mọi đa thức khác 0. 
Cũng giống như trong tập các sô" 
nguyên không phải mỗi sô" 
nguyên đều chia hết cho mọi sô" 
nguyên khác 0 ; nhưng khi 
thêm các phân sô" vào tập các sô" 
nguyên thì phép chia cho mọi sô" 
nguyên khác 0 đều thực hiện 
được. ở đây ta cũng thêm vào 
tập đa thức những phần tử mới 


HS nghe GV trình bày 


123 







http://tuhoctoan.net 


tương tự như phân sô" mà ta sẽ 
gọi là phân thức đại sô". Dần dần 
qua từng bài học của chương, ta 
sẽ thấy rằng trong tập các phân 
thức đại sô" mỗi đa thức đều chia 
được cho mọi đa thức khác 0. 


Hoạt động 2 

ĐỊNH NGHĨA (15 phút) 


GV : Cho HS quan sát các biểu 

thức có dạng — trong SGK 

B 

(Tr34) 

GV : Em hãy nhận xét các biểu 
thức đó có dạng như thế nào ? 


GV : Với A, B là những biểu thức 
như thế nào ? Có cần điều kiện gì 
không ? 

GV giới thiệu: Các biểu thức 
như thê được gọi là các phân 
thức đại sô" (hay nói gọn là phân 
thức). 

GV : Nhắc lại chính xác định 
nghĩa khái niệm phân thức đại số 
(tr35SGK). 

GV : Gọi vài HS nhắc lại định 
nghĩa khái niệm phân thức đại 

SO. 

GV : Giới thiệu thành phần của 

phân thức —. 

B 


- HS đọc SGK (tr34) 


HS: Các biểu thức đó có dạng 


A 

B 


- Với A, B là các đa thức và B 0, 


— HS phát biểu lại định nghĩa. 


HS ghi bài và nghe GV trình bày. 


124 





http://tuhoctoan.net 


A, B : đa thức ; B khác đa thức 

0 . 


A: tử thức (tử), B mẫu thức 
(mẫu) 

GV : Ta đã biết mỗi sô" nguyên 
được coi là một phân sô" với mẫu 
sô" là 1. Tương tự, mỗi đa thức 
cũng được coi như một phân 
thức với mẫu thức bằng 1 : A = 
A 

T 


GV : Cho HS làm 


? 1 


(tr35 


SGK) 


GV : Có thể tổ chức cho các 
nhóm thi đua, mỗi thành viên 
của nhóm lấy một ví dụ về phân 
thức, nhóm nào nhanh và đúng 
sẽ thắng cuộc. 


GV cho HS làm 



GV hỏi : Theo em số 0, số 1 có là 
phân thức đại số không ? 


GV : Một số thực a bất kỳ có phải 
là một phân thức đại số không ? 
Vì sao ? 


HS tự lấy ví dụ 

Các nhóm nộp bài để kiểm tra, 
đánh giá. 

HS : Sô" 0, sô" 1 cũng là những 
phân thức đại sô" vì 0 = ^ ; 1 = 

1 

^ mà 0 ; 1 là những đơn thức, 

đơn thức lại là đa thức. 

HS : Một sô" thực a bất kỳ cũng 

là một phân thức vì a = (dạng 

1 

Ví dụ: ^/2 =ệ]... 

3 3 

— Biểu thức không phải 

là phân thức đại sô" vì mẫu 
không là đa thức. 


Cho ví dụ. 

- Biểu thức 


2x + 1 

X 

x^ 


có là phân thức đại sô" không ? 


125 












http://tuhoctoan.net 


HS : hai phân sô" ^ và ^ gọi là 

b d 

bằng nhau nếu a.d = b.c. 


Hoạt động 3 

2. HAI PHÂN THỨC BẰNG NHAU (12 phút) 

GV : Gọi HS nhắc lại khái niệm 
hai phân số bằng nhau. 

GV ghi lại ở góc bảng 

o a.d = b.c 

b d 

GV : Tương tự trên tập hợp các 
phân thức đại số ta cũng có định 
nghĩa hai phân thức bằng nhau. 

GV : Nêu định nghĩa (tr35 SGK) 
rồi yêu cầu HS nhắc lại, GV ghi 
lên bảng. 

Ví dụ : 

x-1 _ 1 
x^-1 x+1 

vì (x-1)(x + 1)=1.(x^-1) 

= x"-1 


GV : Cho HS làm 


?3 


(tr35 


SGK). Sau đó gọi một HS lên 

bảng 

trình bày 

GV : Cho HS làm 


?4 


(tr35) gọi 


tiếp HS2 lên bảng trình bày. 


HS nhắc lại định nghĩa (tr35 SGK) 
nếu A.D = B.c với B, D ^ 

B D 
0 


HSl lên bảng 

3xV2/=6xy^x(=6x2y') 

HS2 : lên bảng 
Xét x.(3x + 6) và 3(x^ + 2x) 
x.(3x + 6) = 3x^ + 6x 
3.(x^ + 2x) = 3x^ + 6x 
x.(3x + 6) = 3(x'+2x) 

x^ +2x 


X 

3 3x + 6 


(định nghĩa hai 


126 








http://tuhoctoan.net 


GV : Cho HS làm 
Gọi HS trả lời. 


?5 


(tr35) 


Nếu có HS nói bạn Quang đúng 
thì GV phải chỉ rõ sai lầm của 
HS trong cách rút gọn (đã rút 
gọn ở dạng tổng). 


phân thức bằng nhau). 

HS nói bạn Quang sai vì 3x + 3 ^ 3x.3 

Bạn Vân làm đúng vì 

3x(x + 1) = x(3x + 3) = 3x^ + 3x. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP CỦNG cố (12 phút) 


GV : 1, Thế nào là phân thức đại 
sô" ? Cho ví dụ. 

2, Thế nào là hai phân thức 
bằng nhau ? 

3, GV đưa lên bảng phụ bài tập: 

Dùng định nghĩa phân thức bằng 
nhau chúng minh các đẳng thức sau : 

xY 7 xY 

a) Y— = ' ,1 

5 35xy 


x^-4x -x^-2x 

b) Tr— Y=—Y: - 

10-5X 5 

Sau đó GV gọi hai HS lên bảng 
làm bài. 

GV kiểm tra vỏ một số HS ở 
dưới lớp. 

4) GV cho HS hoạt động nhóm 


HS trả lòi câu hỏi và cho ví dụ. 


HS trình bày bài 

xY 7 xY 

a) Y— = '1 

5 35xy 

vì x^yV 35xy= 5.7x^y'^ 

= 35x'y" 

x^ -4x -x^ -2x 

b) Y—z-=—Y — 

10-5X 5 

vì (x^ -4x).5=5x^ -20x 

(10-5x)(-x'-2x)=-1Qx"-2Dx+5)d+10)^ 

= 5x' -20x 

^(x'-4x).5 =(10-5x)(-x"-2x) 


127 













http://tuhoctoan.net 


làm bài số 2 (tr36 SGK) 

GV yêu cầu nửa lớp xét cặp phân 
thức 

x^-2x-3 , x-3 

—— và -—- 

X + X X 

Bảng nhóm HS 
* Xét cặp phân thức 

x^-2x-3 , x-3 

—-và -—- 

X + X X 

Nửa lớp còn lại xét cặp phân thức : 

X - 3 , x^ - 4x+3 
-—- và —— 

X X -X 

có (x' -2x-3).x=x' - 2x^-3xị 

(x"+x)(x-3) =x' -3x' + x'-3x 
=x^- 2x^-3x 

^ (x' - 2x - 3).x=(x" +x)(x - 3) 

x^-2x-3 x-3 

2 ~ 

X +x X 

„ x-3 . x^-4x+3 

* Xét cáp -—- và —- 

X X - X 

có (x - 3)(x^- x)=x^- x^- 3x^+3x 

=x^- 4x^+3x 

x(x^- 4x+3) = x^ - 4x^ + 3x 
^ (X - 3)(x" - X) = X (x" - 4x+3) 

x-3 x^-4x + 3 

^ ~ 2 

X X - X 

GV: Từ kết quả tìm được của 
hai nhóm, ta có kết luận gì về 
ba phân thức ? 

Đại diện hai nhóm HS trình bày 
bài 

L,_. x^ -2x-3 x-3 

Ho! p — 

X +x X 

x^ -4x + 3 

~ 2 

X - X 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3 phút) 

* Học thuộc định nghĩa phân thức, hai phân thức bằng nhau. 


128 



















http://tuhoctoan.net 


* Ôn lại tính chất cơ bản của phân sô" 

* Bài tập về nhà: Bài 1, 3 (tr36 SGK). 

Bài 1, 2, 3 (trl5, 16, SBT 

Hướng dẫn bài sô' 3 (tr36 SGK): Để chọn được đa thức thích 
hỢp điền vào chỗ trống cần : 

— Tính tích (x^ — 16)x. 

— Lấy tích đó chia cho đa thức X — 4 ta sẽ có kết quả. 


Tiết21 §2. TÍNH CHẤT cơ BẢN CỦA PHÂN THỨC 


A-MỤC TIÊU 

• HS nắm vững tính chất cơ bản của phân thức để làm cơ sở cho 
việc rút gọn phân thức. 

• HS hiểu rõ được quy tắc đổi dấu suy ra được từ tính chất cơ 
bản của phân thức, nắm vững và vận dụng tốt quy tắc này. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Bảng phụ (hoặc máy chiếu, hoặc giấy khổ A3 và nam 
châm). 

• HS : + Ôn lại định nghĩa hai phân số bằng nhau. 

+ Bảng nhóm + bút viết bảng (hoặc giấy khổ A3 theo nhóm). 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động1 

Kiểm tra (7 phút) 


129 






http://tuhoctoan.net 


GV nêu yêu cầu cần kiểm tra. 


HSl : a) Thế nào là hai phân 

HSl lên bảng trả lòi câu hỏi a 

thức bằng nhau ? 


b) Chữa bài l(c) tr36 SGK 

Chữa bài 1 (c) 

x + 2 (x + 2)(x + 1), 
x-1 x"-1 

HS2 : a) Chữa bài l(d) tr36 SGK 

(x + 2)(x' -1) = (x - 1)(x + 2)(x +1) 

b) Nêu tính chất cơ bản của 

HS2 lên bảng a) chữa bài l(d) 

phân sô" ? Viết công thức tổng 

x^-x-2 x^-3x+2 . 

quát. 

- — - VI 

x+1 x-1 

(x" -x-2)(x-1) =(x+1)(x-2)(x-1) 

(x" - 3x+2)(x+1)=(x - 1)(x - 2)(x+1) 

^(x" -x-2)(x-1)=(x' -3x+2)(x+1) 

b) Nêu tính chất cơ bản của 

phân số: 

, a a.nn a:n 

iong quát — = (m, n ^ 

b b.m b: n 

GV nhận xét, cho điểm HS. 

0) 

HS nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 

TÍNH CHẤT Cơ BẢN CỦA PHÂN THỨC (13 phút) 
GV : ở bài l(c) nếu phân tích tử 
và mẫu của phân thức 

—— ^ thành nhân tử ta 
x"-1 

, ^, 1 ^ (x + 2)(x + 1) 

được phân thức -—. 

(x-1)(x + 1) 

Ta nhận thấy nếu nhân tử và 

~ 9 X + 2 

mâu của phân thức với đa 

x-1 


130 














http://tuhoctoan.net 


thức (x+1) thì ta được phân thức 
thứ hai. Ngược lại nếu ta chia cả 
tử và mẫu của phân thức thứ 
hai cho đa thức (x+1) ta sẽ được 
phân thức thứ nhất. 

Vậy phân thức cũng có tính chất 
tương tự như tính chất cơ bản của 
phân số. 

CxViChoHSlàm ?2. ?3 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

Gọi hai HS lên bảng làm 

HSl: ^2 

x.(x + 2) x^+2x 

3.(x + 2) ~ 3x + 6 

„, X x^ + 2x 
\Jo — 

3 3x + 6 

Vì x(3x + 6) = 3(x^ + 2x) = 3x^ + 

6x 

HS2: 2 3 

3x^y:3xy X 3x^y X 

6xy^: 3xy ~ 2Ý 6xy^ ~ 2Ý 

GV: Qua các bài tập trên, em 
hãy nêu tính chất cơ bản của 
phân thức. 

Vì 3x^.y . 2y^ = 6xy®. X = 6x^y^ 

HS phát biểu tính chất cơ bản của 
phân thức (tr37 SGK). 

HS ghi vỏ: 

GV đưa tính chất cơ bản của 
phân thức và công thức tổng 
quát lên màn hình. 

A AM 

* — = —— (M là môt đa thức khác 

B B.M 

đa thức 0) 

* —= ^ ^ (N là môt nhân tử 

B B:N 

chung) 

GV cho HS hoạt động nhóm làm 

Bảng nhóm: 


131 
















http://tuhoctoan.net 


?4 


(tr37 SGK) 


2x(x-1) _ 2x(x-1):(x-1) 

^ (x+1)(x -1) “ (x+1)(x -1): (x -1) 

2x 

x+1 

A A.(_1) _A 

^ B b.(-1) -B 

Đại diện một nhóm trình bày bài 
giải. 

HS nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 3 

2. QUY TẮC ĐỔI DẤU (8 phút) 


GV : Đẳng thức ^ ^ cho ta 

B -B 

quy tắc đổi dấu. 

Em hãy phát biểu quy tắc đổi dấu. 

GV : Ghi lại công thức tổng quát 
lên bảng. 

GV : Cho HS làm 


?5 


tr38 SGK 


Sau đó gọi hai HS lên bảng làm. 


GV : Em hãy lấy ví dụ có áp 
dụng quy tắc đổi dấu phân thức. 


HS: phát biểu quy tắc đổi dấu 
(tr37 SGK). 


HSl: 
y-x 
4 -X 
HS2: 
5-x 


x-y 

x-4 


x-5 


11-x' x'-11 

HS tự lấy ví dụ. 


Hoạt động 4 

CỦNG CỐ (15 phút) 


132 


















http://tuhoctoan.net 


Bài 4 : tr38 SGK 

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 

Mỗi nhónn lànn 2 câu. 

Nửa lớp xét bài của Lan và 

Hùng 

Nửa lớp xét bài của Giang và 

Huy 

HS hoạt dộng theo nhóm 

Nhóm 1 : 

, X + 3 + 3x „ , 

a) . _ = . 2 7 (Lan) 

2x-5 2x -5x 

Lan làm đúng vì đã nhân cả tử và 
mẫu của vế trái với X (tính chất cơ 
bản của phân thức) 

(x + 1)^ x + 1 

b) 2 = . (Hùng) 

GV lưu ý HS có hai cách sửa là 
sửa vế phải hoặc sửa vế trái. 

Hùng sai vì đã chia tử của vế trái 
cho x+1 thì cũng phải chia mẫu 
của nó cho x+1 

,. , (x + 1)^ x + 1 

Phái sứa là —„ = — 

X + X X 

+ ^ (sủa vế trái) 
x + 1 1 

Nhóm 2: 

. 4-x x-4 . 

c) -= -—- (Giang) 

-3x 3x 

Giang làm đúng vì áp dụng đúng 
quy tắc đổi dấu. 

^ (x-9)=J9-x)^ (Huy) 

2(9 -X) 2 

Huy sai vì 

(x-9)' = [-(9-x)f =-(9-x)' 

Phải sửa là: 


133 















http://tuhoctoan.net 


GV nhấn manh: 

(x - 9)' _ -(9 - X)' _ -(9 - xf 

2(9-x) 2(9-x) 2 

hoăc =^^“^^'(sửavế 

2(9 -X) 2 

trái) 

Sau khoảng 5 phút, đại diện hai 
nhóm lên bảng trình bày, các HS 

- Luỹ thừa bậc lẻ của hai đa 

khác nhận xét. 

thức đối nhau thì đối nhau. 

- Luỹ thừa bậc chẵn của hai đa 
thức đổĩ nhau thì bằng nhau. 

Bài 5 (tr38 SGK) 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

HS làm bài: 

GV yêu cầu HS làm bài vào vở, 


rồi gọi hai HS lên bảng làm và 

HSl: a = 

(x-1)(x + 1) x-1 

giải thích. 

Giải thích : Chia cả tử và mẫu 
của vế trái cho x+1 ta được vế 
phải 

HS2:b) + 

2 2(x-y) 

GV : Chữa bài của HS xong yêu 

cầu HS nhắc lai tính chất cơ 

Nhân cả tử và mẫu của vế trái 

bản của phân thức và quy tắc 

với x-y ta được vế phải. 

đổi dấu 

HS : Đứng tại chỗ nhắc lại tính 


chất cơ bản của phân thức và 
quy tắc đổi dấu. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2phút) 

* Về nhà học thuộc tính chất cơ bản của phân thức và quy tắc đổi 


134 













http://tuhoctoan.net 


dấu 

* Biết vận dụng để giải bài tập 

* Bài tập về nhà : Bài sô" 6 (tr38 SGK) 

Bài số 4, 5, 6, 7, 8 (trl6, 17 SBT) 
Hướng dẫn bài 6 (tr38 SGK) 

Chia cả tử và mẫu của vế trái cho (x - 1) 

* Đọc trước bài : Rút gọn phân thức. 


Tiết 22 


§3. RÚT GỌN PHÂN THỨC 


A-MỤC TIÊU 

• HS nắm vững và vận dụng được quy tắc rút gọn phân thức. 

• HS bước đầu nhận biết được những trường hỢp cần đổi dấu và 
biết cách đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Bảng phụ (hoặc máy chiếu, hoặc giấy khổ A3 và nam châm). 

• HS : - Ôn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử. 

— Bảng nhóm, bút dạ, bút chì. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động1 

KIỂM TRA (8 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HS1: - Phát biểu tính chất cơ bản 
của phân thức, viết dạng tổng 


Hai HS lần lượt lên bảng, 
HSl: — Trả lòi câu hỏi 
- Chữa bài 6 SGK 


135 








http://tuhoctoan.net 


quát. 

- Chữa bài 6 tr38 SGK 
(Đề bài đưa lên màn hình) 


HS2: — Phát biểu quy tắc đổi 
dấu 

— Chữa bài 5(b) trl6 SBT 
(Đề bài đưa lên màn hình) 


GV nhận xét cho điểm. 


Chia X®—1 cho X — 1 được thương 
là 

+x^ +x^ +X + 1 

^ x®-1 = (x-1)(x'^+x^+x^+x + 1) 

^ x®-1_(x-1)(x'‘+x^+x^+x + 1) 
"^x"-l“ (x-1)(x + 1) 

(x^^+x^+x^+x + l) 
x+1 

HS2: — Trả lời câu hỏi 

— Chữa bài 5(b) SBT 

8x'-8x + 2 _ 2(4x'-4x + 1) 
(4x - 2)(15 - X) “ 2(2x -1)(15 - X) 

2(2x-1)' 
~2(2x-1)(15-x) 
_ 2x-1 
“15-X 
_ 1-2x 
“ x-15 

HS nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 


1. RÚT GỌN PHÂN THỨC (26 phút) 


GV : Nhờ tính chất cơ bản của 
phân số, mọi phân số đều có thể 
rút gọn. Phân thức cũng có tính 
chất giống như tính chất cơ bản 
của phân số. Ta xét xem có thể 
rút gọn phân thức như thế nào ? 


HS nghe GV trình bày. 


GV : Qua bài tập các bạn đã chữa 


136 













http://tuhoctoan.net 


trên bảng ta thấy nếu cả tử và 
mẫu của phân thức có nhân tử 
chung thì sau khi chia cả tử và 
mẫu cho nhân tử chung ta sẽ 
được một phân thức đơn giản hơn. 


GV : Cho HS làm 


? 1 


tr38 SGK 


( Đề bài đưa lên màn hình) 


HS : Nhân tử chung của tử và 
mẫu là 2x^ 

4x^ _ 2x^.2x _ 2x 
10x^y ~ 2x^5y ~ 5y 


GV : Em có nhận xét gì về hệ số 
và số mũ của phân thức tìm được 
so với hệ số và số mũ tương ứng 
của phân thức đã cho. 

GV : Cách biến đổi trên gọi là 
rút gọn phân thức. 

GV : Chia lớp làm bô"n dãy, mỗi 
dãy là một câu của bài tập sau : 
Rút gọn các phân thức. 

-14xy 


a) 


b) 


c) 


d) 


21xy® 

15xy 

20xy® 

6x^y 

-12x"y 

-QxY 

10xy 


GV: Cho HS làm việc cá nhân 
tr39 SGK. 


?2 


HS : Tử và mẫu của phân thức 
tìm được có hệ số nhỏ hơn, số mũ 
thấp hơn so với hệ số và số mũ 
tương ứng của phân thức đã cho. 


HS hoạt động theo nhóm. 


Bài làm của các nhóm: 


a) 

b) 

c) 



-I4xy 

7xyl(-2x') 

-2x' 

21xy® 

7xyT3y^ 

“ 3y' 

15xy 

õxy^^.Sx 

3x 

20xy® 

" 5xyh4y 

4y 

6x^y 

6x^y.x 

X -X 

-12x"y 

6x^y(-2) 

-2 2 

-8x"y' 

2xy.(-4) 

-4 

10 xy ' 

" 2xVT5xy 

5xy 


Đại diện các nhóm trình bày bài 
giải, HS nhận xét. 

HS làm bài vào vở, một HS lên 
bảng làm. 


(Đề bài đưa lên màn hình). 


137 

























http://tuhoctoan.net 


GV hướng dẫn các bước làm: 


- Phân tích tử và mẫu thành 
nhân tử rồi tìm nhân tử chung. 

- Chia cả tử và mẫu cho nhân tử 
chung. 

GV hướng dẫn HS dùng bút chì 
để rút gọn nhân tử chung của tử 
và mẫu. 

GV : Tương tự như trên em hãy 
rút gọn các phân thức sau : 


5X + 10 _ 5(x + 2) _ 1 

25x'+ 50x “ 25x(x + 2) “ 5x 


Bốn HS lên bảng làm (hai HS 
một lượt) 

HS1: 






x^ + 2x +1 


5x' 

+ 5x" 

x^- 

4x + 4 

CD 

1 

X 

CO 

4x 

+ 10 

2x^ 

+ 5x 

x(x 

-3)^ 


x" - 9 ’ 


GV đưa bài tập trên ra bảng 
phụ (hoặc phiếu học tập) yêu 
cầu HS cả lớp làm. 

GV: Qua các ví dụ trên em hãy 
rút ra nhận xét: Muốn rút gọn một 
phân thức ta làm như thế nào ? 

GV yêu cầu vài HS nhắc lại các 


x^+2x+1 _ (x+1)^ _x+1 

® 5xV5x' ”5x'(x + 1) ” 5x^ 

HS2: 



x2-4x+4_(x-2)2 
3x-6 ”3(x-2) 


x-2 


HS3: 

4X+10 _ 2.(2x+5) 2 

2x^+5x ~ x(2x+5) ~x 

HS4: 

„ x(x-3)^ x(x-3)^ x(x-3) 


HS: Muốn rút gọn một phân 
thức ta có thể: 

- Phân tích tử và mẫu thành 
nhân tử để tìm nhân tử chung. 

- Chia cả tử và mẫu cho nhân tử 
chung. 


138 





















http://tuhoctoan.net 


bước làm. 

GV: Cho HS đọc Ví dụ 1 tr39 SGK 
GV đưa ra bài tập sau: 

x-3 

Rút gọn phân thức — 7 ^:—^. 

• 2(3-x) 

Sau đó GV nêu “Chú ý” tr39 
SGK. Và yêu cầu HS đọc Ví dụ 2 
tr39 SGK. GV cho HS làm bài tập 
sau : 

Rút gọn các phân thức 
3(x - y). 


a) 


b) 


c) 


d) 


y-x 

3x-6 
4-x' ' 

x^ - X 

1-x ’ 
x-1 

(1 - X)' ’ 


HS suy nghĩ để tìm cách rút gọn 

x-3 _-(3-x)_-1 
2(3 - X) “ 2(3 - X) “ 2 


HS hoạt động theo nhóm. 
Nhóm 1: 

3(x-y) -3(y-x) 


a) 

y-x 
Nhóm 2: 

b) 


= -3 


y-x 


3(x-2) 


4-x' (2-x)(2 + x) 

-3(2 -X) 
(2-x)(2 + x) 
-3 


2 + X 


Nhóm 3: 


c) x'-x _ x(x-1) _ -xO-x) _ 

1-x 1-x 1-x 

Nhóm 4: 

x-1 -(1-x) -1 

^ (1-xf (1-xf (1-xf 

Đại diện các nhóm trình bày bài. 
HS nhân xét. 


Hoạt động 3 

CỦNG CỐ (10 phút) 


139 
























http://tuhoctoan.net 


GV cho HS làm bài tập sô" 7 
(tr39 SGK). Sau đó gọi bô"n HS 
lên bảng trình bày (hai HS một 
lượt) 

Phần a, b nên gọi HS trung 
bình. 

Phần c, d gọi HS khá. 

HS làm bài tập 

HS1 : 

, 6x^y^ 3x 

a) . = — 

8xy" 4 

HS2: 

10xy"(x + y)_ 2y 

15xy(x + y)' 3(x + yf 

HS3: 

, 2x^ +2x 2x(x + 1) „ 

c) —— - = — =2x 

x+1 x+1 

HS4: 

x"-xy-x + y _ x(x-y)-(x-y) 
' x^ + xy - X - y x(x + y) - (x + y) 

_(x-y)(x-1) 

(x+y)(x-1) 

x-y 

x+y 

HS1 : 

GV cho HS làm bài sô" 8 tr40 

SGK 

GV gọi từng HS trả lời, có sửa lại 
cho đúng. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

a) = — đúng vì chia cả tử 

9y 3 

và mẫu của phân thức cho 

9y 

3y 

HS2: 

3xy + 3 X . . 1 

b) — = — sai vì chưa 

9y + 3 3 

phân tích tử và mẫu thành nhân 
tử, rút gọn ở dạng tổng. 

9y + 3 3(3y + 1) 3y + 1 


140 



















http://tuhoctoan.net 


HS3: 

3xy + 3 x + 1 x + 1 . . 

c) _ = — = _ sai vì 

9y + 9 3 + 3 6 


Qua bài tập trên GV lưu ý HS khi 
tử và mẫu là đa thức, không được 
rút gọn các hạng tử cho nhau mà 
phải đưa về dạng tích rồi mới rút 
gọn tử và mẫu cho nhân tử chung. 


chưa phân tích đa thức thành 
nhân tử, rút gọn dạng tổng. 

Sửa là : 

3xy + 3 _ 3(xy +1) _ xy +1 
9y + 9 “ 9(y + 1) ~3(y + 1) 

HS4: 

3xy + 3x X 

_ = ^ đúng vì đã chia cá 

9y + 9 3 

tử và mẫu cho 3(y+l) 


GV hỏi: Cơ sở của việc rút gọn 
phân thức là gì ? 


HS : Cơ sở của việc rút gọn 
phân thức là tính chất cơ bản 
của phân thức. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 phút) 

Bài tập: 9, 10, 11 tr40 SGK. 

Bài 9tr17SBT. 

Tiết sau luyện tập. 

Ôn tập: Phân tích đa thức thành nhân tử, tính chất cơ bản của 
phân thức. 


141 











http://tuhoctoan.net 


Tiết 23 


LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 

• HS biết vận dụng được tính chất cơ bản để rút gọn phân thức. 

• Nhận biết được những trường hỢp cần đổi dấu, và biết cách 
đổi dấu để xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu để rút gọn 
phân thức. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Bảng phụ (hoặc máy chiếu, hoặc giấy khổ A3 và nam 
châm), bút dạ, phấn màu. 

• HS: + Bảng nhóm + bút viết bảng (hoặc giấy khổ A3 theo 
nhóm). 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động1 

KIỂM TRA (6 phút) 


GV yêu cầu kiểm tra : 

HSl: 1) Muốn rút gọn phân 
thức ta làm thê nào ? 

2) Chữa bài sô" 9 tr40 

SGK. 

GV lưu ý HS không biến đổi 
nhầm 

-9{x-2f _9{2-xf , 
4 4 


HSl lên bảng. 

1) Nêu cách rút gọn phân thức. 

2) Chữa bài sô" 9 tr40 SGK. 

36(x-2)'_36(x-2)" 

^ 32-16X “ 16(2-x) 

_ 36(x-2)' 
“-16(x-2) 

_ -9{x-2f 
4 


142 












http://tuhoctoan.net 


HS2: 1) Phát biểu tính chất cơ 
bản của phân thức. Viết công 
thức tổng quát. 

2) Chữa bài 11 tr40 

SGK. 

x"-xy _ x(x-y) 

5y^ - 5xy 5y(y - x) 

_ -x(y - X) 

5y(y - x) 

-X 

“5y 

HS2: 1) Nêu tính chất cơ bản của 
phân thức. 

2) Chữa bài 11 Tr40 SGK. 

GV nhận xét, cho điểm HS. 

12xy _6xy".2x'_2x' 

^ 18xy® 6xyT3y' 3y' 

15x(x + 5)y 3(x + 5)' 

20x"(x + 5) 4x 

HS nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (33 phút) 

Bài 12 tr40 SGK 


(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV đặt câu hỏi: 

Muốn rút gọn phân thức 

3x2-12x+12 . 

-T—^-ta cân làm thê nào 

x"-8x 

? 

HS: Muốn rút gọn được phân 

3x^-12x + 12 ... 

thức- 7— - ta cân phân 

x^^-Sx 

tích tử và mẫu thành nhân tử 
rồi chia cả tử và mẫu cho nhân 
tử chung. 

HS lên bảng 

GV: Em hãy thực hiện điều đó. 

3x"-12x+12_3(x'-4x+4) 

^ x" -8x xự -8) 

3(x-2)^ 

x(x-2)(x' +2X + 4) 


143 



















http://tuhoctoan.net 


GV gọi HS2 lên bảng làm câu b, 
bài 12 


GV: Cho HS làm thêm 4 câu theo 

nhóm 

Nhóm1 : 

80x'-125x 

^ 3(x-3)-(x-3)(8-4x) 


3(x - 2) 
x(x^ +2x + 4) 
HS2: 



7x^+14x + 7 _7(x"+2x + 1) 
3x^+3x ~ 3x(x + 1) 

_ 7(x + lf 
“ 3x(x + 1) 

_ 7(x + 1) 

3x 


Bảng nhóm: 


Nhóm 1 : 

80x' -125x 
3(x-3)-(x-3)(8-4x) 


Nhóm 2 : 



9-(x + 5f 
x^ +4x + 4 


Nhóm 3 : 



32x-8x^ +2x^ 
x"+64 


5x(16x'-25) 

“(x-3)(3-8 + 4x) 

_ 5x(4x-5)(4x + 5) 
(x-3)(4x-5) 

_ 5x(4x + 5) 
x-3 

Nhóm 2 : 

9-(x + 5f _(3-x-5)(3 + x + 5) 
x^+4x + 4~ (x + 2)^ 

(-x-2)(x + 8) 
{x+2f 

_-(x + 2)(x + 8) 
(x+2)^ 

_ -(x + 8) 
x+2 

Nhóm 3 : 


144 




















http://tuhoctoan.net 


Nhóm 4 : 

+ 5x + 6 
' x^ +4x + 4 


GV nhận xét và đánh giá bài 
làm của một sô" nhóm. 

Bài 13 tr40 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV yêu cầu HS làm bài vào vở. 


ở câu b. Nếu có HS nhầm 


-(x + y) x + y ,x>. 

——-/ = -^ (HS coi đã đổi 

(x-y)^ (y-x)^ 

dấu cả tử và mẫu) GV sửa sai 

cho HS vì (y - x)^ = (x - yY Iiên 

kết quả 


-(x + y) _ x + y 
(x-y)^ {y-xf 


là sai 


Bài 10tr17SBT. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

Để hướng dẫn HS làm câu a. 


32x - 8x" + 2x^ 
x^+64 

2x.(16-4x + x") 

“(x + 4)(x"-4x + 16) 

_ 2x 
x + 4 
Nhóm 4 : 

x^ + 5x + 6 _ x^ + 2x + 3x + 6 
x^+4x + 4~ (x + 2)^ 

_ x(x + 2) + 3(x + 2) 

(x + 2)^ 

_(x + 3)(x + 2) 

(X + 2f 
_ x + 3 
~ X + 2 

Đại diện các nhóm trình bày bài 
giải, HS nhận xét bài làm của 
các nhóm. 

HS làm bài độc lập, hai HS lên 
bảng làm. 

45x(3 - x) _ ^5x(x - 3) 

® 15x(x-3)^ “ 15x(x-3)" 

-3 

"(x-3)^ 

ux y"-x' _ (y-x)(y + x) 

' x" -3xV + 3xy' -Ý (x- 

_ -(x-y)(x + y) _ -(x + y) 

(x-y)^ (x-y)^ 


GV hỏi : Muốn chứng minh một 
đẳng thức ta làm như thế nào ? 


145 























http://tuhoctoan.net 


GV : Cụ thể đối với câu a ta lànn 
như thế nào ? 

GV : Em hãy thực hiện điều đó. 


GV : Cách làm tương tự câu a, hãy 
làm câu b. 


HS đọc đề bài, suy nghĩ và tìm 
cách giải. 

HS : Muôn chứng minh đẳng 
thức ta có thể biến đổi một 
trong hai vê của đẳng thức để 
bằng vế còn lại. 

Hoặc ta có thể biến đổi lần lượt 
hai vê để cùng bằng một biểu 
thức nào đấy. 

HS : Đối với câu a ta có thể biến 
đổi vế trái rồi so sánh với vế phải. 

HSl lên bảng 

Biến đổi vế trái : 
x^y + 2xy^ + _ y(x^ + 2xy + y^) 

2x^+xy-y^ (x^+ xy) + (x^-y^) 

y(x + 

x(x + y) + (x-y)(x + y) 

y(x+ 

(x + y)(x + x-y) 

_ y(x+y) 

2x-y 

_ xy + y^ 

~ 2x - y 

Sau khi biến đổi, vê trái bằng vê 
phải, vậy đẳng thức đã được 
chứng minh. 

HS2 lên bảng 
Biến đổi vê trái 


146 









http://tuhoctoan.net 


GV đưa bài tập sau lên màn hình. 
Cho hai phân thức : 

- X +1 5x^ +10x^ + 5x 

x"^ - 2x^ +1 ^ x^ + 3x^ + 3x +1 
Hãy rút gọn triệt để hai phân thức 
trên. Nêu nhận xét về hai phân 
thức đã được rút gọn. 

GV lưu ý HS : Rút gọn triệt để các 
phân thức là tử và mẫu của phân 
thức không còn nhân tử chung. 


Sau khi hai HS đã rút gọn xong, 
GV yêu cầu HS nhận xét về hai 
phân thức đã được rút gọn. 

Bài 12 (a) trl8 SBT 
Tìm X biết: 


x^ + 3xy + 2Ý 
x' + 2x'y - xy" - 2y' 

x^ + 2xy + xy + 2y^ 

~ x^(x + 2y)-y^(x + 2y) 

_ x(x + 2y) + y(x + 2y) 

(x + 2y)(x^-y^) 

(x + 2y)(x + y) 

(x + 2y)(x + y)(x-y) 

1 

“ x-y 

Sau khi biến đổi, vê trái bằng vê 
phải, vậy đẳng thức đã được 
chứng minh 

HS làm bài vào vỏ. Hai HS lên 
bảng, mỗi HS rút gọn một 
phân thức. 

x^-x^-x + 1 _ x^(x-1)-(x-1) 
x"-2x"+1 “ 

_ (x-1)(x"-1) _ x-1 

1 

x + 1 

5x^ +10x^ + 5x _ 5x(x^ + 2x +1) 
x^+3x^+3x + 1~ (x + 1)^ 

_ 5x(x + lf _ 5x 
(x + 1)^ x + 1 

HS : Hai phân thức đã được rút 
gọn trên là hai phân thức có cùng 
mẫu thức. 


147 



















http://tuhoctoan.net 


a^x+x=2a'’ -2 với a là hằng 

SO. 

GV hỏi : Muốn tìm X ta cần làm 
thế nào ? 

HS : Muốn tìm X, trước hết ta 
phân tích hai vế thành nhân tử. 

GV : a là hằng sô", ta có 

x(a"+1) = 2(a"-1) 

a^ +1 > 0 với mọi a 

2(a^-1)(a^+1) 

(a^+1) 


^x = 2(a'-1) 


Hoạt động 3 


CỦNG CỐ (3 phút) 


GV yêu cầu HS nhắc lại tính 
chất cơ bản của phân thức, quy 
tắc đổi dấu, nhận xét về cách 
rút gọn phân thức. 


HS đứng tại chỗ nhắc lại. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3 phút) 

Học thuộc các tính chất, quy tắc đổi dấu, cách rút gọn phân thức. 
Bài tập về nhà: Bài số 11, 12(b) (tr17, 18 SBT). 

Ôn lại quy tắc quy đồng mẫu số. 

Đọc trước bài “Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức”. 


Tỉeĩ24 


§4. QUY ĐỔNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC 


A-MỤC TIÊU 


148 








http://tuhoctoan.net 


• HS biết cách tìm mẫu thức chung sau khi đã phân tích các 
mẫu thức thành nhân tử. Nhận biết được nhân tử chung trong 
trường hỢp có những nhân tử đối nhau và biết cách đổi dấu để lập 
được mẫu thức chung. 

• HS nắm được quy trình quy đồng mẫu thức. 

• HS biết cách tìm những nhân tử phụ, phải nhân cả tử và mẫu 
của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng để được những phân 
thức mới có mẫu thức chung. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Bảng phụ (hoặc máy chiếu, hoặc giấy khổ A3 và nam 
châm). 

• HS: Bảng nhóm + bút viết bảng ( Hoặc giấy khổ A3). 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC. 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động1 

THỂ NÀO LÀ QUY ĐỔNG MẪU THỨC NHIỀU PHÂN THỨC ? 

GV : Cũng như khi làm tính cộng 
và tính trừ phân số ta phải biết 
quy đồng mẫu số của nhiều phân 
số, để làm tính cộng và tính trừ 
phân thức ta cũng cần biết quy 
đồng mẫu thức nhiều phân thức: 
tức là biến những phân thức đã 
cho thành những phân thức có 
cùng mẫu thức và lần lượt bằng 
những phân thức đã cho. 

Chẳng hạn : Cho hai phân thức 


149 






http://tuhoctoan.net 


—^— và —^—. Hãy dùng tính 

x+y x-y 

chất cơ bản của phân thức biến 
đổi chúng thành hai phân thức 
có cùng mẫu thức 

GV : Cách làm trên gọi là quy 
đồng mẫu thức nhiều phân 
thức. 

Vậy quy đồng mẫu thức nhiều 
phân thức là gì ? 

GV giới thiệu kí hiệu “mẫu thức 
chung”: MTC 

GV : Để quy đồng mẫu thức 
chung của nhiều phân thức ta 
phải tìm MTC như thê nào ? 


Một HS lên bảng, HS cả lớp làm 
vào vở 

1 _ 1.(x-y) _ x-y 

x + y (x + y)(x-y) x^-y^ 

1 _ 1.(x + y) _ x + y 

x-y (x-y)(x + y) x^-y^ 

HS : Quy đồng mẫu thức nhiều 
phân thức là biến đổi các phân 
thức đã cho thành những phân 
thức mới có cùng mẫu thức và lần 
lượt bằng các phân thức đã cho. 


Hoạt động 2 


1. MẪU THỨC CHUNG (15 phút) 


GV : ở ví dụ trên, MTC của 

—^— và —^— là bao nhiêu ? 
X + y X - y 


HS MTC: (x-y)(x+y) 


GV : Em có nhận xét gì về MTC 
đó đối với các mẫu thức của mỗi 


phân thức ? 

GV cho HS làm 


? 1 


tr41 SGK 


(Đề bài đưa lên màn hình). 


HS : MTC là một tích chia hết 
cho mẫu thức của mỗi phân 
thức đã cho. 

HS : Có thể chọn 12x^y®z hoặc 
24xyz làm MTC vì cả hai tích 
đều chia hết cho mẫu thức của 
mỗi phân thức đã cho. 

Nhưng mẫu thức chung 12x^y^z 
đơn giản hơn. 


150 
















http://tuhoctoan.net 


HS nhận xét: — Hệ sô của MTC 
là BCNN của các hệ sô" thuộc 
các mẫu thức. 

- Các thừa sô" có trong các mẫu 
thức đều có trong MTC, mỗi 
thừa sô" lấy với sô" mũ lớn nhất. 


HS : — Em sẽ phân tích các mẫu 
thức thành nhân tử. 

— Chọn một tích có thể chia hết 
cho mỗi mẫu thức của các phân 
thức đã cho. 

HS lên bảng lần lượt điền vào 
các ô, các ô của MTC điền cuôi 
cùng. 



Nhân tử bằng 

SO 

Luỹ thừa của 

X 

Luỹ thừa của 
(x-1^ 

Mẫu thức 
4x^-8x+4=4(x-1)^ 

4 


(x-l)2 

Mẫu thức 

6x^ - 6x = 6x(x -1) 

6 

X 

(x-1) 

MTC 

12x(x-1)'' 

12 

BCNN(4, 6) 

X 

(x-1)^ 

GV : Vậy khi quy đồng mẫu thức 
nhiều phân thức, muốn tìm MTC 

HS nêu nhận xét tr42 SGK 


GV : Quan sát các mẫu thức của 
các phân thức đã cho : 

6xV và 2xy" và MTC: 12xV^z 
em có nhận xét gì? 


GV : Để quy đồng mẫu thức của 
hai phân thức 

4x^-8x + 4 6x^-6x 

Em sẽ tìm MTC như thê nào ? 


GV : Đưa bảng phụ vẽ bảng mô 
tả cách lập MTC và yêu cầu HS 
điền vào các ô. 


151 















http://tuhoctoan.net 


ta làm thế nào ? 

GV yêu cầu một HS đọc lại 
nhận xét tr42 SGK 


GV : Cho hai phân sô" ^ và ^, 

4 6 

hãy nêu các bước để quy đồng 
mẫu hai phân sô" trên. 


Hoạt động 3 

2. QUY ĐỔNG MẪU THỨC (18 phút) 

_ _^ ^ .9 , .V 


GV ghi lại ỏ góc bảng phần trình 
bày: 


4 


^ MC:12 
6 


TSP<3> <2> 
3 10 


QĐ 


12 ’ 12 


GV: Để quy đồng mẫu nhiều 
phân thức ta cũng tiến hành qua 
ba bước tương tự như vậy. 

GV nêu Ví dụ tr42 SGK. 

Quy đồng mẫu thức hai phân thức : 

4x^-8x + 4 6x^-6x 

và 


4(x-1)2 6x(x-1) 

— ở phần trên ta đã tìm được 
MTC của hai phân thức là biểu 


HS : Đe quy đồng mẫu hai phân 

- 1 5 

sô" 4 và ^ ta tiến hành các bước 

4 6 

sau : 

+ Tìm MC: 12 = BCNN(4,6) 
+ Tìm thừa sô" phụ bằng 
cách lấy MC chia cho từng mẫu 
riêng 

I có TSP là 3 (12 : 4 = 3) 

ị có TSP là 2 (12 : 6 = 2) 

6 

+ Quy đồng : nhân cả tử và 
mẫu của mỗi phân sô" và mẫu 
của mỗi phân sô" với TSP tương 
ứng. 


HS : MTC = 12x(x - !)■ 


152 












http://tuhoctoan.net 


thức nào ? 

- Hãy tìnn nhân tử phụ bằng cách 
chia MTC cho mẫu của từng phân 
thức. 


HS: 12x(x-lf :4(x-lf =3x 


Vậy nhân tử phụ của phân thức 


1 

4(x-lf 


là 3x 


12x(x-1)" :6x(x-1) = 2(x-1) 


- Nhân tử và mẫu của mỗi phân 
thức với nhân tử phụ tương ứng 
GV hướng dẫn cách trình bài : 

1 5 

4(x-f 6x(x-1) 

MTC: 12x(x - ly 
NTP: <3x> <2(x-l)> 

an. 3x 10(x -1) 

12x(x-lf 12x(x-lf 


Vậy nhân tử phụ của phân thức 

—— là 2(x-l) 

6x(x-1) 


GV : Qua ví dụ trên hãy cho biết 
muốn quy đồng mẫu thức nhiều 
phân thức ta có thể làm như 
thế nào ? 


GV cho HS làm 




SGK bằng cách hoạt động nhóm 
Nửa lớp làm 

Nửa lớp làm 

GV lưu ý HS cách trình bày bài để 
thuận lợi cho việc cộng trừ phân 
thức sau này. 


72 

73 


HS : Nêu ba bước để quy đồng 
mẫu thức nhiều phân thức như 
tr42 SGK. 


HS hoạt động theo nhóm 


^ Quy đồng mẫu thức 

3 -5 

, và———— 

X -5x 10-2x 


x(x - 5) 


và 


2(x-5) 


MTC: 2x(x - 5) 


153 



















http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét và đánh giá bài 
làm của vài nhóm. 


NTP 

QĐ 


< 2 > 

6 


<x> 

5x 


-và - , 

2x(x-5) 2x(x-5) 


^ Quy đồng mẫu thức 

3 . -5 


x" -5x 

I 

và 


và 


10-2x 


?2 


x(x-5) 2(x-5) 

(bài giải tiếp tương tự như 
Khi các nhóm đã làm xong, đại 
diện hai nhóm trình bài bài giải. 
HS nhận xét bài làm của các 
nhóm. 


t) 


Hoạt động 4 


CỦNG CỐ (7 phút) 
GV : Yêu cầu HS nhắc lại tóm 
tắt 

- Cách tìm MTC 


- Các bước quy đồng mẫu thức 
nhiều phân thức. 

GV : Đưa bài 17 tr43 SGK lên 
bảng phụ yêu cầu HS trả lời. 


HS : Cả hai bạn đều đúng. 

Bạn Tuấn đã tìm MTC theo 
nhận xét SGK. 

Còn bạn Lan đã quy đồng mẫu 
thức sau khi đã rút gọn các 
phân thức. 

Cụ thể: 


5x" _ 5x' _ 5 

x"-6x' “ x'(x-6) “ x-6 


154 
















http://tuhoctoan.net 


GV : Theo em, em sẽ chọn cách 
nào ? Vì sao ? 


3x^+18x_ 3x(x + 6) _ 3x 

x^-36 ~ (x-6)(x + 6) ~ x-6 

HS : Em sẽ chọn cách của bạn 
Lan vì MTC đơn giản hơn. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

* Học thuộc cách tìm MTC. 

* Học thuộc cách quy đồng mẫu thức nhiều phân thức. 

* Bài tập: 14, 15,16, 18 <tr43 SGK> 

13, <trl8 SBT> 


Tiết 25 


LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 

• Củng cô" cho HS các bước qui đồng mẫu thức nhiều phân 
thức. 

• HS biết cách tìm mẫu thức chung, nhân tử phụ và qui đồng 
mẫu thức các phân thức thành thạo. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: Bảng phụ hoặc máy chiếu, giấy trong ghi bài tập. 

• HS: — Bảng nhóm, bút viết bảng. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA (8 phút) 


155 











http://tuhoctoan.net 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HSl : — Muốn qui đồng mẫu 
thức nhiều phân thức ta làm thê 
nào ? 

- Chữa bài tập 14 (b) tr43 SGK. 


HS2 : Chữa bài tập 16(b) tr43 SGK. 


GV lưu ý HS : Khi cần thiết có 
thể áp dụng qui tắc đổi dấu để 
tìm MTC thuận lợi hơn. 

GV nhân xét và cho điểm HS. 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 

HSl: — Nêu ba bước qui đồng 
mẫu thức nhiều phân thức (tr42 
SGK) 

- Chữa bài tập 14(b) SGK. 

Qui đồng mẫu thức các phân thức 
sau : 

4 11 


MTC : eOxV 


15xV ’ 12xV 

<4x> <5y®> 

16x 55y' 


60 xV® ’ 60 xV' 

HS2 : Qui đồng mẫu thức các 
phân thức sau : 

10 5 


x + 2 
10 


2x-4 

5 


1 

6-3x 

-1 


x + 2 2(x-2) 3(x-2) 

MTC : 6 (X + 2) (x - 2) 

<6 (x — 2)> <3 (x + 2)> <2 (x + 2)> 

60(x-2) . 15(x+2) . -2(x+2) 


MTC MTC MTC 

HS nhận xét bài làm của các 
ban. 


Bài 18 tr43 SGK. 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (30 phút) 

Hai HS lên bảng làm 


a) 


3x 


2x + 4 


và 


x + 3 
x"-4 


156 




















http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét các bước làm và 
cách trình bày của HS. 


Bài 14 trl8 SBT. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 


^ 3x x + 3 

^ 2 (x + 2) (x + 2) (x-2) 

MTC : 2 (X + 2) (x - 2) 

NTP : (X - 2) (2) 

_ 3x(x-2) 2(x + 3) 

^ 2(x + 2)(x-2) ’ 2(x + 2)(x-2) 

X + 5 X 

x2+4x + 4 ’ 3(x + 2) 

^ x + 5 X 

^ (x + 2)" ’ 3(x + 2) 

MTC : 3 (x + 2)2 

NTP <3> <x + 2> 

^ 3(x + 5) x(x + 2) 

^ 3 (x + 2)2 ’ 3 (x + 2)2 

HS nhận xét và chữa bài. 


HS làm bài tập vào vở, hai HS 
lên bảng. 

HS1 lànn phần a, HS2 làm phần b. 

7x-1 5-3x 

^ 2x2+6x ; x2 -9 

7x-1 5-3x 

^ 2x(x + 3) ’ (x + 3)(x-3) 

MTC : 2x (x + 3) (x — 3) 

NTP <x - 3> <2x> 

_ (7x-1)(x-3) . 2x(5-3x) 

^2x(x+3)(x-3) ’ 2x(x+3)(x-3) 


157 



















http://tuhoctoan.net 


X + 1 X + 2 

“ x-x' ’ 2-4x + 2x' 

^ x+1 x+2 

^ X (1 - X) ’ 2 (1 - xf 

MTC : 2x (1 - x)2 

NTP <2 (1 - x)> <x> 


GV cho HS nhận xét bài làm 
của bạn, chữa bài rồi cho HS 
làm tiếp phần c và d. 


_ 2(1-x)(1 + x) x(x + 2) 

^ 2x (1 - X)' ’ 2x (1 - X)" 

Hai HS khác tiếp tục lên bảng làm. 

4x^ -3x + 5 2x 6 

^ ’ x' +X + 1 ’ x^ 

MTC : x^ - 1 = (x - 1) (x2 + X + 1) 
NTP <1> <x-l> <x2 + x + 

1> 

4)^-3x+5 2x(x-1) 6(x^+x+1) 

^ )d-1 ’ x^-1 ’ x^-1 

^ 5x x-2y 8y" -2x" 

7 4 y-x 

^ 5x ’ x-2y ’ 2(x-2y)(x + 2y) 


GV kiểm tra bài làm của HS. Có 
thể cho điểm. 


MTC : 10x (X - 2y) (x + 2y) 

NTP <2(x2 - 4/)><10x(x + 
2y)x5x> 

14(x^-4/) 40x(x+2y) 5x(y-x) 

10x(x" -Af) ’ mc ’ ~mc~ 

HS nhân xét và chữa bài. 


Bài 19 (b) tr43 SGK : Qui đồng 
mẫu thức các phân thức sau : 


158 
























http://tuhoctoan.net 


GV hỏi: MTC của hai phân thức 
là biểu thức nào ? Vì sao ? 


Sau đó GV yêu cầu HS qui đồng 
mẫu hai phân thức trên. 


HS : MTC của hai phân thức là — 

1 _ 

1 VÌ + 1 = nên MTC 

1 

chính là mẫu của phân thức thứ 
hai. 

HS làm bài vào vở, một HS lên 
bảng làm. 

x2 + 1 ; MTC : x^ - 1 
x^-l 

NTP < x^ - 1> <1> 


Phần a và c, GV yêu cầu HS hoạt 
động theo nhóm. 

Nửa lớp làm phần a. 

Nửa lớp làm phần c. 


Các nhóm hoạt động trong 
khoảng 3 phút thì GV yêu cầu 


(x"+1)(x"-1) . x" 

^ (x"-1) ’x2-1 

HS hoạt động theo nhóm. 

. ^ . 8 
x + 2 ’ 2x-x" 

_ 1 . 8 
^ 2 + x ’ x(2-x) 

MTC : X (2 + X) (2 - X) 

NTP <x(2 - x)> <2 + x> 

_ x(2 - x) 8(2 + x) 

x(2 + x)(2 - X) ’ x(2 + x)(2 - x) 

x^ X 

^ x^ - 3x"y + 3xy" - y" ’ y" -xy 

x^ -X 

=> -—^ —- 

(x-y) y(x-y) 

MTC:y(x-yf 
NTP <y> <(x - yY> 


159 


















http://tuhoctoan.net 


đại diện hai nhóm lên trình bày 
bài. 

Bài 20 tr44 SGK. 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình). 

GV : Không dùng cách phân tích 
các mẫu thức thành nhân tử, 
làm thê nào để chứng tỏ rằng có 
thể qui đồng mẫu thức hai phân 
thức này với MTC là X® + 5x^ — 
4x-20. 

GV yêu cầu hai HS lên bảng 
thực hiện chia đa thức. 


x^y -x(x - yf 


y(x-y)' y(x-y)' 

HS nhận xét, góp ý. 


Một HS đọc to đề bài. 

HS : Để chứng tỏ có thể qui đồng 
mẫu thức hai phân thức này với 

MTC là x" + 5x2 _ 4x 

-20 

ta phải chứng tỏ nó chia hết cho 
mẫu thức của mỗi phân thức đã 

cho. 


Hai HS lên bảng làm phép chia. 

HSl : 


x== + 5x2- 4x-20 

x2 + 3x - 

10 


x^ + 3x2 

X + 2 

0 + 2x2+ ex-20 


“ 2x2 + 6x - 20 


0 


HS2 : 


x=^ + 5x2- 4x-20 

x2 + 7x + 

- 10 


x^ + 7x2 + 

x-2 

- 2 x 2 _ 3^4^ 

-20 

- 2 x 2 - 44^ 

-20 


0 


160 













http://tuhoctoan.net 


Sau khi HS chia xong, GV cần 
nhắc lại : trong phép chia hết, đa 
thức bị chia = đa thức chia X 
thương. 

Vậy :x^ + 5x2-4x-20 
= (x2 + 3x-10)(x + 2) 

= (x''+ 7x + 10) (x - 2) 

^ MTC = x^* + 5x2 _ 4x _ 20 


HS3 thực hiện qui đồng MT. 

1 . X 

x^ +3X-10 ’ x^ +7X + 10 
MTC : x^ + 5x2 _ 4x _ 20 
NTP <x + 2> <x - 2> 

x+2 . x(x-2) 

^ x2+5x2-4x-20 ’ x^+5x2-4x-20 
HS nhận xét, chữa bài. 


GV nhận xét bài làm và nhấn 
mạnh : MTC phải chia hết cho 
từng mẫu thức. 


Hoạt động 3 

CỦNG CỐ (5 phút) 


- GV yêu cầu HS nhắc lại cách 
tìm MTC của nhiều phân thức. 

- Nhắc lại ba bước qui đồng mẫu 
thức nhiều phân thức. 

GV lưu ý HS cách trình bày khi 
qui đồng mẫu thức nhiều phân 
thức. 


- HS nêu cách tìm MTC (tr42 
SGK) 

— HS nêu ba bước qui đồng mẫu 
thức (tr42 SGK) 


161 










http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

- Bài tập về nhà bài 14(e), 15, 16 tr18 SBT. 

- Đọc trước bài "Phép cộng các phân thức đại sô". 


Tiết 26 


§5. PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI số 


A-MỤC TIÊU 

• HS nắm vững và vận dụng được qui tắc cộng các phân 
thức đại sô". 


• HS biết cách trình bày quá trình thực hiện một phép tính 
cộng 

+ Tìm mẫu thức chung 

+ Viết một dãy biểu thức bằng nhau theo thứ tự. 

- Tổng đã cho. 

— Tổng đã cho với mẫu đã được phân tích thành nhân 

— Tổng các phân thức đã qui đồng mẫu thức. 

- Cộng các tử thức, giữ nguyên mẫu thức. 

— Rút gọn (nếu có thể). 

• HS biết nhận xét để có thể áp dụng tính chất giao hoán, kết 
hỢp của phép cộng làm cho việc thực hiện phép tính được đOn 
giản hOn. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Bảng phụ (máy chiếu, giấy trong) ghi bài tập. 

• HS : — Bảng nhóm + bút viết bảng. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


162 




http://tuhoctoan.net 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt c 
ĐẶT VẤN £ 

GV : Ta đã biết phân thức là gì 
và các tính chất cơ bản của 
phân thức đại sô", bắt đầu từ 
bài này ta sẽ học các qui tắc 
tính trên các phân thức đại sô". 
Đầu tiên là qui tắc cộng. 

lộng 1 

)Ề (1 phút) 


Hoạt động 2 


1. CỘNG HAI PHÂN THỨC CÙNG MẪU THỨC (10 phút) 
_ _ - ^ _- 


GV : Em hãy nhắc lại qui tắc 
cộng phân sô". 

GV : Muốh cộng các phân thức 
ta cũng có qui tắc tương tự như 
qui tắc cộng phân sô". 

GV phát biểu qui tắc cộng hai 
phân thức cùng mẫu tr44 
SGK. 


HS : Nhắc lại qui tắc cộng phân 

SO. 


Sau đó yêu cầu HS nhắc lại qui 
tắc. 

GV : Cho HS tự nghiên cứu ví 

dụ 1 tr44 SGK. 

Sau đó cho 4 nhóm mỗi nhóm 

làm 1 câu sau : 

Thực hiện phép cộng. 

, 3x + 1 2x + 2 
a) ~ ó — 

7x'y 7x"y 



4x-1 3x + 1 
5x' ^ 5x' 


Một vài HS nhắc lại qui tắc. 


Bảng nhóm. 

, 3x + 1 2x + 2 

a) ~ , + ' 9 
7x y 7x y 

_ 3x + 1+2x + 2 

Tx^ỹ 

, , 4x-1 3x + 1 

b) " , + 1 ' 

5x' 5x' 


5x + 3 
7x'y 


163 


















http://tuhoctoan.net 


2x-6 x + 12 
x+2 x+2 


3x-2 1-2x 

2 (x-1) ^2 (x-1) 


4x-1 + 3x + 1 _ 7x _ 7 

5x^ 5^ ~ 5^ 

. 2x-6 x + 12 

c) „ +— 

x+2 x+2 

_2x-6 + x + 12 _3x + 6 

x+2 ~ x+2 

- 3(x + 2) 

x + 2 

3x-2 1-2x 

d) ———^ + --—^ 

2(x-1) 2(x-1) 

_3x-2+1-2x_ x-1 _1 

2 (x-1) 2(x-1) “2 


GV : Cho HS nhận xét bài của 
các nhóm và lưu ý HS rút gọn 
kết quả (nếu có thể) 


Hoạt động 3 

2. CỘNG HAI PHÂN THỨC có MẪU THỨC KHÁC NHAU (15 

phút) 


GV : Muôn cộng hai phân 
thức có mẫu thức khác nhau 
ta làm thê nào ? 


GV : Cho HS làm 


?2 


trề 5 


SGK. Sau đó gọi 1 HS lên 
bảng. 


(Nếu HS không rút gọn kết quả, 
GV nên lưu ý để HS rút gọn đến 


HS : Muôn cộng hai phân 
thức có mẫu thức khác nhau, 
ta cần qui đồng mẫu thức các 
phân thức rồi áp dụng qui tắc 
cộng các phân thức cùng 
mẫu. 


?2 


HS lên bảng làm 
6 3 

x^+4x 2x + 8 
_ 6 3 

x(x + 4)^2(x + 4) 

= 6.2 3.X 

2.x(x + 4) 2.x(x + 4) 

^ 12 + 3X ^ 3(x + 4) _ 3 
~ 2x (x + 4) ~ 2x (x + 4) ~ 2x 


164 
































http://tuhoctoan.net 


kết quả cuốĩ cùng). 

GV: Muốn cộng hai phân thức có 
cùng mẫu thức khác nhau, ta qui 
đồng mẫu thức rồi cộng các phân 
thức có cùng mẫu thức vừa tìm 
được. 

GV yêu cầu vài HS nhắc lại 
qui tắc tr45 SGK. 


GV : Kết quả của phép cộng hai 
phân thức được gọi là tổng của 
hai phân thức ấy. 

GV cho HS tự nghiên cứu Ví dụ 
2 tr45 SGK. ’ 


Sau đó cho HS làm 
tập sau: 


?3 


và bài 


Làm tính cộng. 


9 , 3 

a) , ~ + „ 

x" + 6x 2X + 12 

3-2x , 1 

x"-9 2x-6 

. 6 + X 3 

c) , ' + „ ~ 

X +3x 2x + 6 

Sau đó gọi 4 HS lên bảng lần 
lượt làm bài. (Có thể đánh giá 
cho điểm). 


Vài HS nhắc lại qui tắc cộng 
hai phân thức có mẫu thức 
khác nhau (SGK). 


HSl : làm 


?3 


tr45 SGK. 


ỵ-12 6 

6y - 36 Ỷ - 6y 
= y-12 6 

6(y-6)^y(y-6) 

^ (y-12).y ^ 6.6 

6.y(y-6) 6.y(y-6) 

^ y"-12y + 36 ^ (y - 6)" 
6y(y-6) 6y(y-6) 

= y~^ 

6y 

HS2 : làm câu a. 

9 , 3 

x"+6x 2x + 12 
_ 9 3 

x(x + 6)^2(x + 6) 


165 
























http://tuhoctoan.net 


Câu b : Có thể HS không chú ý 
đổi dấu để rút gọn. GV nên lưu ý 
cho HS. 


GV cho HS cả lớp nhận xét và 
đánh giá cho điểm. 


= 9.2 3.X 

2.x(x + 6) 2.x(x + 6) 

^ 18 + 3X ^ 3(6 + X) ^ ^ 
2x(x + 6) 2x(x + 6) 2x 

HS 3 : làm câu b. 

3-2x , 1 

x"-9 2x-6 

3-2x 1 

~ (x-3) (x + 3)^2(x-3) 

^ (3-2x).2 (x + 3) 

2(x-3) (x + 3)^2(x-3) (x + 3) 
_ 6-4X+X+3 
~ 2(x-3) (x + 3) 

9-3x 

2(x-3) (x + 3) 

3 (3 - X) 

2 (X - 3) (X + 3) 

-3(x-3) _ -3 

2(x-3)(x + 3) 2(x + 3) 

HS4 làm câu c. 

. 6 + X 3 

c) ^ " 

X +3x 2x + 6 

_ 6 + X 3 

~ x(x + 3)^2(x + 3) 

^ (6 + X) ■ 2 3 ■ X 

2x(x + 3) 2x(x + 3) 

_ 12 + 2x + 3x _ 12 + 5x 
2x(x + 3) 2x(x + 3) 


166 




























http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 4 


CHÚ Ý (6 phút) 


GV : Phép cộng các phân thức 
cũng có tính chất giao hoán và 
kết hỢp. Ta có thể chứng minh 
các tính chất này. 

GV cho HS đọc phần chú ý 
tr45 SGK. 


HS đọc phần chú ý tr45 SGK. 


GV : Cho HS làm 


?4 


tr46 


SGK. 

GV : Theo em để tính tổng của 
3 phân thức 

2x . x + 1 2-x 

—9 A 7 ' H ộ —7 

X +4x+4 x+2 X +4x+4 

ta làm thế nào cho nhanh ? 


HS : Áp dụng tính chất giao 
hoán và kết hỌp, cộng phân 
thức thứ nhất với phân thức 
thứ 3 rồi cộng kết quả đó với 
phân thức thứ 2. 


GV: Em hãy thực hiện phép tính HS lên bảng. 

đó. 2x x + 1 2-x 

—9 A 7 ' H ộ —7 

X +4x+4 x+2 X +4x+4 

2x + 2-x x + 1 
~ (x + 2)' ^x + 2 


x+2 ^ x+1 

(x + 2)' ^ x + 2 
1 x+1 _1+X+1 

x+2 x+2 x+2 

_ x + 2 _ ^ 

~ x + 2 ~ 


Hoạt động 5 

CỦNG CỐ (10 phút) 
GV yêu cầu HS nhắc lại hai 
qui tắc cộng phân thức (cùng 


167 





















http://tuhoctoan.net 


mẫu và khác mẫu). 

GV cho HS làm bài tập 22 tr46 
SGK. 

GV lưu ý HS : 

Để làm xuất hiện mẫu thức 
chung có khi phải áp dụng qui 
tắc đổi dấu. 


HS làm bài 22 tr46 SGK. Hai 
HS lên bảng làm. 

HSl : 

. 2x^ -X , x + 1 , 2-x^ 

a) ——7- + ^-— + ^ 

x-1 1-x x-1 

_ 2x^ -X -(x + 1) 2-x^ 

= —- 7 — + —^——^ +-^ 

x-1 x-1 x-1 

2x^ - x-x-1 + 2-x^ 

_ x^ -2x + 1 _ (x-1)^_ , 

= -4— = ^ = X — 1 

x-1 x-1 

HS2 : 


4-x^ 2x-2x" 5-4x 

x-3 3-x x-3 

4 - x^ 2x^ - 2x 5 - 4x 
x-3 x-3 x-3 

4-x^ +2x^ -2x + 5-4x 

x"-6x + 9 _ (x-3)" ___ 
x-3 x-3 


168 






















http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3 phút) 

Về nhà học thuộc hai qui tắc và chú ý. 

Biết vận dụng qui tắc để giải bài tập. Chú ý áp dụng qui tắc đổi 
dấu khi cần thiết để có mẫu thức chung hỢp lý nhất. 

— Chú ý rút gọn kết quả (nếu có thể). 

Bài tập về nhà. Bài 21 ; 23 ; 24 tr46 SGK. 

Đọc phần "Có thể em chưa biết" tr47 SGK. 

Gợi ý bài 24 : Đọc kĩ bài toán rồi diễn đạt bằng biểu thức toán 
học theo công thức :s = v.t^t= — 

(s : quãng đưòng ; V : vận tốc ; t: thầi gian) 


Tiết 27 


LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 

• HS nắm vững và vận dụng được qui tắc cộng các phân 
thức đại sô". 

• HS có kĩ năng thành thạo khi thực hiện phép tính cộng các 
phân thức. 

• Biết viết kết quả ỏ dạng rút gọn. 

• Biết vận dụng tính chất giao hoán, kết hỢp của phép cộng 
để thực hiện phép tính được đơn giản hơn. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Bảng phụ (máy chiếu, giấy trong) ghi bài tập. 

• HS : Bảng nhóm, bút viết bảng. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


169 







http://tuhoctoan.net 


KIỂM TRA (8 phút) 
GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HSl. a) Phát biểu qui tắc cộng 
phân thức có cùng mẫu thức. 

b) Chữa bài sô" 21 tr46 SGK. 
phần b, c. 


HS2 : 

a) Phát biểu qui tắc cộng phân 
thức có mẫu thức khác nhau. 

b) Chữa bài 23 câu a. 


HSl : Lên bảng phát biểu qui 
tắc và chữa bài sô" 21 tr46 
SGK. 


5xỵ-4ỵ 3xỵ + 4ỵ 
’ 2xY 2xY 
_ 5xy - 4y + 3xy + 4y 
2xV 
8xy _ 4 


2. .3 


2x"y 


xy' 


. x + 1 x-18 x + 2 

c) ——- + -—^ + —— 

x-5 x-5 x-5 

X+1+X-18+X+2 

ỹYs 

^ 3X-15 ^ 3(x-5) ^ g 
x-5 x-5 

HS2 : Lên bảng phát biểu qui 
tắc và chữa bài 23(a). 

2x^ - xy y^ - 2xy 

_ y 4x 

“ x(2x-y)^y(y-2x) 

_ y -4x 

“ x(2x-y)^y(2x-y) 

y^-4x^ _ (y-2x) (y+ 2x) 

xy (2x - y) xy (2x - y) 

^ -(2x-y) (y + 2x) ^ -(y + 2x) 
xy (2x - y) xy 


170 


























http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 


LUYỆN TẬP (30 phút) 
GV cho HS làm bài tập 25(a, b, 
c) tr47 SGK theo nhóm. 

(HS trao đổi theo nhóm rồi 
từng cá nhân làm vào vở của 
mình) 

Sau đó GV gọi đại diện mỗi 
nhóm một HS lên làm từng 
câu theo ý kiến của nhóm 
mình. 


a) ^ 

2xV 

lOxV^ 


+ 


5xy' 


+ 


X 


MTC : 


5.5y^ 3.2xy x.10x^ 

2x^y. 5y^ 5xy^. 2xy y^. 10x^ 

25y^+6xy + 10x^ 
ĩõxỹ 

x + 1 2x + 3 
b) _ +— 

2x + 6 x(x + 3) 

x + 1 2x + 3 
2 (x + 3) ^ X (x + 3) 

^ (x + 1).x (2x + 3).2 

2x(x + 3) 2x(x + 3) 

_ x^+x + 4x + 6 _ x^+5x + 6 
2x(x + 3) 2x(x + 3) 

_ (x^ +2x) + (3x + 6) 

2x (X + 3) 


171 




















http://tuhoctoan.net 


_ X (x + 2) + 3 (x + 2) 

2x (X + 3) 

_ (x + 3) (x + 2) _ x + 2 
2x(x + 3) 2x 
X 3x + 5 25 - X 

c) ' ' + „ ~ ' 

x'-5x 25-5X 

_ 3x + 5 25 -X 

~ x(x-5)^5(5-x) 

_ 3x + 5 x-25 
~ x(x-5)^5(x-5) 

_ 5(3x + 5) + x(x-25) 
5x(x-5) 

_ 15x + 25 + x"-25x 
5x(x-5) 

^ x^ -10X + 25 ^ (X - 5)" 
5x(x-5) 5x(x-5) 

x-5 
5x 


Bài 25(ả, e) tr47 SGK. 

GV có thể hướng dẫn HS giải câu 
d dựa vào tính chất. 

^2 , 1 ,1 -^ 2,1 , 1 

1 - x' 1 - x" 


(x' +1) (1-x') + x" +1 
1-x' 


1-x" +x" +1 ^ 2 

1 - x^ ~ 1 - x^ 


, 4x'-3x + 17, 2x-1 , 6 

e)-V—-+ ^—— —: + T-— 

X - 1 X + X +1 1 - X 

GV hỏi: Có nhận xét gì về các 
mẫu thức này ? 


HS : Cần đổi dấu mẫu thức thứ 
ba, MTC là (x^ - 1) hay 


172 

























http://tuhoctoan.net 


4x'-3x + 17 

2x-1 -6 

J_ _L 

(x - 1) (x^ + X + 1) 

x^ -1 ' x^ + X +1 ' X -1 

Sau đó, GV gọi HS lên bảng 
làm tiếp. HS toàn lớp tự làm 
vào vở. 

GV : Cho HS làm bài 26 tr47 

SGK. 

Gọi một HS đứng tại chỗ đọc to 
đề bài. 

GV : Theo em bài toán có mấy 
đại lượng ? Là những đại lưọng 
nào ? 

GV hướng dẫn HS kẻ bảng phân 
tích ba đại lưọng. 

Một HS lên bảng làm 

_ 4/ -3x+17+(2x-1) (x-1)-6(/ +X+1) 
(x-1)(/+x+1) 

_ 4x' -3X+17+2X' -2X-X+1 -Gx' -ex-6 
(x-1)()^+x+1) 

-12X + 12 
(x-1) (x'+x + 1) 

-12(x-1) _ -12 

(x-1) (x^+X + 1) (x^+x + 1) 

HS đứng tại chỗ đọc to đề bài. 

HS : Bài toán có ba đại lượng 
là năng suất, thòi gian và sô" 
m^ đất. 


Năng suất 

Thòi gian 

Sô" m^ đất 

Giai đoạn 
đầu 

Giai đoạn 
sau 

X (mV , ) 

l /ngày/ 

x + 25 

(mV , ] 

l /ngày; 

5000 , . . 

(ngày) 

X 

6600 . . . 

oc (^gày) 

X + 25 

5000 m^ 

6600 m^ 

ĐK: X > 0 

GV lưu ý HS : 

™ V. . số đất 

ihời gian =---^ 

Năng suất 

GV yêu cầu HS trình bày miệng 

HS trình bày : 



173 





















http://tuhoctoan.net 


a) —Thòi gian xúc 5000 m® đầu 
tiên. 


- Thời gian làm nốt phần việc 
còn lại. 

— Thòi gian làm việc để hoàn 
thành công việc. 

b) Tính thòi gian hoàn thành 
công việc với X = 250 ■ 

GV cho HS làm bài 27 tr48 
SGK. 

GV gọi một HS lên bảng thực 
hiện phép tính. 


-Thòi gian xúc 5000 m^ đầu tiên 
là 

5000 / 

(ngày) 

X 


— Thòi gian làm nốt phần việc 

, , r. . 6600 / 

còn lại là :-^ (ngày) 

X + 25 

— Thòi gian làm việc để hoàn 

Ta__ -A^. 

thành công việc : —— + 


X x + 25 

(ngày) 

b) Thay X = 250 vào biểu thức : 


5000 ^ 6600 

250 250 + 25 

= 20 + 24 = 44 (ngày) 


Bài 27 tr48 SGK. 


* Rút gọn. 

x' , 2 (x-5) , 50 + 5X 

+ ——— + , 

5x + 25 X x(x + 5) 


x" , 2 (x-5) , 50 + 5X 

^^ + + ~ ' 

5(x + 5) X x(x + 5) 


x^. x+2 (x-5) (x+5). 5+(50+5x). 5 
5x(x+5) 

^ x^ +10x" -250 + 250 + 25X 

5x (x + 5) 

x^ +10x^ +25x 
5x (x + 5) 


174 


















http://tuhoctoan.net 


GV : Em hãy tính giá trị của biểu 
thức tại X = - 4. 

_ x(x' +10X + 25) 

5x (x + 5) 

x(x + 5)^ _ (x + 5) 

5x(x + 5) 5 

Với X = - 4 giá trị của các phân 
thức trên đều xác định, ta có. 

X + 5 -4 + 5 _ 1 

GV : Em hãy trả lời câu đố của bài. 

5 5 5 

HS : Đó là ngày Quốc tê Lao 
động 1 tháng 5. 


Hoạt động 3 

CỦNG CỐ (5 phút) 
GV : Yêu cầu HS nhắc lai qui tắc 


và tính chất cộng phân thức. 

GV : Cho HS làm bài tập. 

Cho hai biểu thức : 

.11 x-5 

A = — + —^— + ——— 

X x + 5 x(x + 5) 


B - ^ 

x + 5 

Chứng tỏ rằng A = B. 

GV : Muốn chứng tỏ A = B ta làm 
thế nào ? 

HS : Rút gọn biểu thức A rồi so 
sánh với biểu thức B. 

GV : Em hãy thực hiện điều đó. 

HS lên bảng. 

. 1 1 x-5 

A - + + 

X x + 5 x(x + 5) 

. X+5+X+X-5 

A - 

X (x + 5) 


175 

















http://tuhoctoan.net 


A= —^ 

x(x + 5) x + 5 

^A = B 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

* Bài tập 18, 19, 20, 21, 23 trl9, 20 SBT. 

* Đọc trước bài Phép trừ các phân thức đại sô". 


Tiết 28 


§6. PHÉP TRỪ CÁC PHÂN THỨC ĐẠI số 


A-MỤC TIÊU 

• HS biết cách viết phân thức đối của một phân thức. 

• HS nắm vững quy tắc đổi dấu. 

• HS biết cách làm tính trừ và thực hiện một dãy tính trừ. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: - Đèn chiếu và các phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi 
bài tập, quy tắc. 

— Thước kẻ, bút dạ. 

• HS: + Ồn lại định nghĩa hai số đối nhau, quy tắc trừ phân số cho 
một phân số (lớp 6). 

+ Bảng nhóm + bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. PHÂN THỨC ĐỐI (18 phút) 


GV nói : Ta đã biết thế nào là hai 


HS : Hai sô" đô"i nhau là hai sô" có 


176 











http://tuhoctoan.net 


SỐ đối nhau, hãy nhắc lại định 
nghĩa và cho ví dụ. 


- Hãy làm tính cộng: 


3x -3x 

+ 


x+1 x+1 


GV nói: Hai phân thức trên 

và —^ có tổng bằng 0, ta 


x+1 x+1 

nói hai phân thức đó là hai 
phân thức đốĩ nhau. 

Vậy thế nào là hai phân thức đối 
nhau ? 

GV nhấn mạnh: 

—^ là phân thức đối của , 

x+1 x+1 

ngược lại 
đoi cúa 


3x 
x + 1 
-3x 


là phân thức 


x + 1 


A 


GV : Cho phân thức ^ hãy tìm 


B 


A 


phân thức đốỉ của . Giải 


B 


thích. 


-A 


GV : Phân thức —^ có phân 

B 

thức đốĩ là phân thức nào ? 

+ Vậy ^ và —^ là hai phân 

B B 


tổng bằng 0. 
Ví dụ : 2 vầ -2 


3 -3 



HS làm bài vào vỏ, một HS lên 
bảng làm 

3x -3x 3x-3x 


x+1 x+1 x+1 

= -^ = 0 
X + 1 


HS : Hai phân thức đối nhau là 
hai phân thức có tổng bằng 0. 


HS : Phân thức có phân thức 

B 

đôi là —— vì - + ——-0. 

B B B 


HS : Phân thức —^ có phân 

B 

thức đốĩ là phân thức ^. 

B 


177 





















http://tuhoctoan.net 


thức đốĩ nhau. 

— GV giới thiệu : Phân thức đốĩ 

A 

của phân thức — được kí hiệu là 

B 

_A 



Tương tự hãy viết tiếp 


-A 

B 


GV yêu cầu HS thực hiện 
và giải thích. 


?2 


GV : Em có nhận xét gì về tử 
và mẫu của hai phân thức đôl 
nhau này ? 

GV yêu cầu các nhóm HS tự tìm 
hai phân thức đốĩ nhau. 

GV và HS kiểm tra bài làm của 
một sô" nhóm. 

GV hỏi : Phân thức và 

x' -1 

X 

„ có là hai phân thức đôi 

1-x" 

nhau không ? Giải thích ? 

GV: Vậy phân thức còn có 


Một HS lên bảng viết tiếp 
-A _ A 
~B~ B 


HS : Phân thức đốỉ của phân 

1-x x-1 

thức -—^ là ^ vì 


X 


X 


1-x x-1 1-X+X-1 

J—11 + ::—: =-— 


X 


X 


X 


= ? = 0 
X 


HS : Phân thức -—— là ——- có 

X X 

mẫu bằng nhau và tử đốĩ nhau. 
HS làm việc theo nhóm, viết vào 
bảng phụ hai phân thức đốl 
nhau. 


HS: Phân thức và ^ ^ , 

x'-1 1-x' 


là hai phân thức đốĩ nhau vì 


178 


















http://tuhoctoan.net 


phân 


thức đốĩ là 


A 


-B 


A _ -A 


hay 

A 


GV yêu cầu áp dụng điều này 
làm bài tập 28 tr49 SGK 
(Đề bài đưa lên bảng phụ) 


X X 

x^ - 1 ^ 1 - x^ 

X -X 

“ x" -1 ^ x' -1 

= 0 


HS làm bài tập vào vở, hai HS 
lên bảng điền vào chỗ trống 

x^+2_ x^+2 _x^+2 
^ 1-5x “ -(1-5x) “ 5x-1 

4x + 1 4x + 1 4x + 1 

b) - _ = _ = —— 

5-x -(5-x) x-5 

HS nhận xét bài làm của bạn 


Hoạt động 2 

2. PHÉP TRỪ (15 phút) 


GV : Phát biểu quy tắc trừ một 
phân sô" cho một phân sô", nêu 
dạng tổng quát. 


GV giới thiệu: Tương tự như 

A 

vậy, muôn trừ phân thức — 

B 

c A 

cho phân thức —, ta cộng — 

D B 

c 

với phân thức đô"i của — và ghi 
công thức tổng quát: 


HS : Muốn trừ một phân số cho 
một phân số, ta cộng số bị trừ với 
số đối của số trừ. 

a c a , , c, 
b d b < 

(GV ghi lại ở góc bảng) 


179 


















http://tuhoctoan.net 


A_c_c 

B D “ B ^ D 

GV yêu cầu vài HS đọc lại quy 
tắc tr49 SGK. 


Vài HS đọc lại qui tắc SGK. 


GV nói: Kết quả của phép trừ — cho 

B 

^ được gọi là hiệu của Ặ và ^. 

D • B D 


Ví dụ : 

1 1 
y(x-y) x(x-y) 

1 -1 

— —--- H---- 

y(x - y) x(x - y) 
_ x + (-y) 
xy(x - y) 
x-y _ 1 
“ xy(x - y) ~ xy 


?3 


GV yêu cầu HS làm 
(Đề bài đưa lên màn hình) 


GV nhận xét và chữa bài của 


HS làm ví dụ dưới sự hướng dẫn 
của GV. 


HS làm bài vào vỏ, một HS lên 
bảng trình bày 
X + 3 X + 1 
x" -1 ^ x" -X 

x + 3 -(x + 1) 

” (x + 1)(x-1) ^ x(x-1) 

_ x(x + 3)-(x + 1)" 
x(x + 1)(x-1) 

_ x^ + 3x - x^ -2x -1 
x(x + 1)(x -1) 
x-1 

x(x + 1)(x-1) 

1 

x(x + 1) 


180 



















http://tuhoctoan.net 


HS. 


HS nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 3 


LUYỆN TẬP- CỦNG cố (10 phút) 


Bài 29 tr50 SGK 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm. 
Nửa lớp làm phần a và c 
Nửa lớp làm phần b và d. 


HS hoạt động theo nhóm 
Kết quả : 




13x 

2x-1 




2 


GV nhận xét cho điểm một số 
nhóm. 

GV đưa bài tập sau lên màn hình. 
“Bạn Sơn thực hiện phép tính như 
sau : 

x+2 x-9 x-9 

x-1 1-x 1-x 

_x + 2 x-9 x-9. 

“ x-1 ~ 1-x ~ 1-x 

x + 2 ,x-9 -x + 9, 

= + 

x-1 1-x 1-x 

_ x + 2 0 

x-1 1-x 

_ x + 2 
“ x-1 

Hỏi bạn Sơn làm đúng hay sai? 
Nếu cho là sai, theo em phải giải 
thế nào ?”. 

- GV nhấn mạnh lại thứ tự phép 
toán nếu dãy tính chỉ có phép 


Đại diện hai nhóm lên trình bày 
bài giải. 

HS nhận xét góp ý. 

HS cần phát hiện ra bài giải của 
bạn Sơn là sai vì dãy tính này là 
một dãy tính trừ ta phải thực hiện 
theo thứ tự từ trái sang phải. 

x+2 x-9 x-9 

x-1 1-x 1-x 

x+2 x-9 x-9 

—-— H-— H-— 

x-1 x-1 x-1 

_ 3x-16 
x-1 


181 


























http://tuhoctoan.net 


cộng, trừ. 

Lưu ý HS : Phép trừ không có tính 
chất kết hợp. 

GV yêu cầu HS nhắc lại: 

- Định nghĩa hai phân thức đối 
nhau. 

- Quy tắc trừ phân thức 


HS trả lời câu hỏi. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

— Nắm vững định nghĩa hai phân thức đốĩ nhau 
-Qui tắc trừ phân thức. Viết được dạng tổng quát. 

— Bài tập về nhà sô" 30, 31, 32, 33 trõO SGK. 

Bài SỐ24, 25tr21, 22 SBT. 

— Tiết sau luyện tập. 


Tiết 29 


LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 

• 

• Củng cô" quy tắc phép trừ phân thức. 

• Rèn kỹ năng thực hiện phép trừ phân thức, đổi dấu phân 
thức, thực hiện một dãy phép tính cộng, trừ phân thức. 

• Biểu diễn các đại lượng thực tê bằng một biểu thức chứa X, 
tính giá trị biểu thức. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: - Đèn chiếu và các phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi 
bài tập. 

— Phiếu học tập của các nhóm HS. 

— Thước kẻ, phấn màu, bút dạ. 

• HS: - Ôn tập quy tắc cộng, trừ, đổi dấu phân thức. 


182 





http://tuhoctoan.net 


— Bảng phụ nhóm, bút dạ. 

— Thước kẻ, bút chì. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC. 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạtđộng1 

KIỂM TRA (7 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HSl : — Định nghĩa hai phân 
thức đốĩ nhau. Viết công thức 
tổng quát. Cho ví dụ. 

- Chữa bài tập 30(a) trõO SGK 
Thực hiện phép tính sau : 

3 x-6 

2x + 6 2x^+6x 

Khi HSl chuyển sang chữa bài 
tập thì GV gọi HS2 lên bảng. 
HS2 : — Phát biểu quy tắc trừ 
phân thức? Viết công thức tổng 
quát. 

- Xét xem các phép biến đổi sau 
đúng hay sai ? 

Giải thích. 

, 2x 2x 

a) - 

x-1 x+1 

1-x x-1 

b) —- = -—t 

1 + X X + 1 

x-4 3x 

q) i:—7---— 

x-1 1-x 


Hai HS lần lượt lên kiểm tra. 
HSl : — Nêu định nghĩa hai 
phân thức đốĩ nhau tr48 SGK. 
Công thức: 

A _ -A _ A 

Tự lấy ví dụ. 

- Chữa bài tập 30(a) 

Kết quả: — 

X 

HS2 : — Phát biểu quy tắc trừ 
phân thức tr49 SGK. 

Công thức: 

A_^ _ A ^ c 

- Bài tập 

a) Sai vì X +1 không phải là đối 
của X - 1 

b) Sai vìx+l = l + x 
không phải là đốĩ của nhau. 

c) Đúng 


183 
















http://tuhoctoan.net 


x-4 3x 4x-4 ^ 

= —1 + —=4 

x-1 x-1 x-1 

GV nhận xét cho điểm HS 


HS nhận xét bài làm của bạn 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (36 phút) 

GV gọi tiếp hai HS lên bảng chữa 
bài tập. 

HSl chữa bài 30(b) trõO SGK. 

Thực hiện phép tính 

x" -3x' +2 


x"+1- 


X -1 


HSl chữa bài. 


= X +1 + 


-(x'‘-3x'+2) 


x"-1 

(x' +1)(x" -1)-x" +3x" 

x' -1 

x" -1-x" +3x' -2 

x' -1 

3x^-3 _3(x"-1) 
x^-l “ (x'-1) “ 


-2 


HS2 chữa bài 31(b) trõO SGK. 
Chứng tỏ hiệu sau là một phân 
thức có tử bằng 1 

1 _ 

xy - x^ - xy 

GV kiểm tra các bước biến đổi 
và nhấn mạnh các kĩ năng : 
biến trừ thành cộng, quy tắc bỏ 
ngoặc đằng trước có dấu trừ, 
phân tích đa thức thành nhân 
tử, rút gọn... 

Bài 34 trõO SGK 


HS2 chữa bài. 


1 _ 

~ x(y - X) y(y - x) 
y-x _ 1 
“ xy(y - x) “ xy 

HS nhận xét bài làm của bạn. 


184 




















http://tuhoctoan.net 


(Đề bài đưa lên màn hình) 

4x + 13 x-48 

^ 5x(x - 7) ~ 5x(7 - x) 

GV : Có nhận xét gì về mẫu của 
hai phân thức này? 

— Vậy nên thực hiện phép tính 
này như thê nào? 

- GV yêu cầu HS làm bài tập, 
một HS lên bảng trình bày. 


GV yêu cầu HS làm tiếp phần b 


GV kiểm tra bài làm trên bảng. 
Bài 35 tr50 SGK 


HS : Có (x-7) và (7-x) là hai đa 
thức đối nhau nên mẫu hai 
phân thức này đốĩ nhau. 

— Nên thực hiện biến phép trừ 
thành phép cộng đồng thòi đổi 
dấu mẫu thức. 

HS làm bài tập: 

_ 4x + 13 x-48 

“5x(x-7)^5x(x-7) 

_ 5X-35 
“5x(x-7) 

_ 5(x-7) _ 1 
5x(x-7) X 

1 25X-15 

^ x-5x' 25x"-1 

1 25X-15 

“ x(1-5x) ^ 1-25x' 

1 25X-15 

“x(1-5x)^(1-5x)(1 + 5x) 

_1 + 5x + 25x" -15x 
x(1-5x)(1 + 5x) 

_ 1-10x + 25x" 

“ x(1-5x)(1 + 5x) 

(1-5x)' 

“ x(1-5x)(1 + 5x) 

1-5x 
“ x(1 + 5x) 


185 



















http://tuhoctoan.net 


(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm. 
Nửa lớp làm phần a. 

Nửa lớp làm phần b. 

GV phát phiếu học tập cho các nhóm. 


Trong khi các nhóm hoạt động 
GV đi quan sát và uốn nắn các 
sai sót của HS. 


Sau thời gian khoảng 5 phút, GV 
thu bài làm của các nhóm và đưa 
lên màn hình hai bài để kiểm tra, 
nhận xét. 

Bài 36 trõl SGK 

(Đề bài đưa lên màn hình) 


HS kiểm tra bài và chữa bài của 
mình. 

HS hoạt động theo nhóm 

x+1 1-x 2x(1-x) 
x-3 x+3 9-x^ 

_x+1 x-1 2x(1-x) 

~x-3 x+3 (x-3)(x+3) 

_ (X+ 1)(x + 3) +(X - 1)(x - 3) + 2x(1 - X) 

“ (x-3)(x+3) 

x^ +3x+x+3+x^ -3x-x+3+2x-2x^ 
(x-3)(x+3) 

2x + 6 

“(x-3)(x + 3) 

2(x + 3) _ 2 

“(x-3)(x + 3)“x-3 

., 3x+1 1 x+3 

b) ; ' ' —^+7^ 

(x-f x+1 l-x' 

_ 3x+1 -1 -(x+3) 

~(x-1)^ ^x+1^(x-1)(x+1) 

_ (3x+1)(x+1) -(x-f -(x+3)(x-1) 
(x-1)^(x+1) 

_3)^ +3x+x+1-)^ +2x-1-)^ +X-3X+3 
(x-1)(x+1) 

x^+4x + 3 
~ (x-1)^(x + 1) 

_ x^ + X + 3x + 3 
(x-1)"(x + 1) 


186 





















http://tuhoctoan.net 


GV hỏi: Trong bài toán này có 
những đại lượng nào? 


GV : Ta sẽ phân tích các đại 
lượng trên trong hai trường hợp: 
kế hoạch và thực tế. 

GV hướng dẫn HS lập bảng 


GV : Vậy số sản phẩm làm thêm 
trong một ngày được biểu diễn 
bỏi biểu thức nào ? 

— Tính sô" sản phẩm làm thêm 
trong một ngày với x-25 


_ x(x + 1) + 3(x + 1) 

(x-1)(x + 1) 

_ (x + 1)(x + 3) _ x + 3 
“ (x-1f (x + 1) “ (x-1f 

HS nhận xét bài giải. 

HS đọc đề bài. 

HS trả lời: Trong bài toán này có 
các đại lượng: 

- Số sản phẩm. 

- Số ngày. 

- Sô" sản phẩm làm trong một 
ngày. 


HS : Số sản phẩm làm thêm 
trong một ngày là : 

10080 10000 
X -1 X 

HS: Thay X = 25 vào biểu thức 
ta được : 



SỐSP 


Sô" ngày 

Sô"SP làm 1 ngày 

Kê" hoạch 

10000 (SP) 

X(ngày 

10000 ^ SP ^ 

X ngày 

Thực tê 

10080 (SP) 


X - 1 (ngày) 

10080^ SP ^ 
x-1 ngày^ 


187 


















http://tuhoctoan.net 


Bài 32 trõO SGK. Đô. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV gỢi ý HS nhớ lại bài tập đã 
học lớp 6: 

-—— + + ——— + ... 

1.2 2.3 3.4 


10080 10000 
24 25 

= 420-400 

= 20 (^) 
ngày 


111 
x(x +1) ^ (x + 1)(x + 2) ^ (x + 2)(x + 3) 
1 

^(x + 5)(x + 6) 

11.1 1, 

—-— H---— + ... 

X x+1 x+1 x+2 

1 1 

... H-—-— 

x+5 x+6 

_ 

X x + 6 

_x+6-x_ 6 

~ x(x + 6) ~ x(x + 6) 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ( 2 phút) 

Bài tập về nhà sô" 37 tr51 SGK. 

SỐ26, 27, 28, 29tr21 SBT. 

Ôn quy tắc nhân phân sô" và các tính chất của phép nhân phân sô". 


188 






















http://tuhoctoan.net 


Tiết 30 


§7. PHÉP NHÂN CÁC PHÂN THỨC ĐẠI số 


A-MỤC TIÊU 

• HS nắm vững và vận dụng tốt quy tắc nhân hai phân thức. 

• HS biết các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép 
nhân và có ý thức vận dụng vào bài toán cụ thể. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV: - Đèn chiếu và các phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi 
bài tập, quy tắc, tính chất phép nhân. 

— Thước kẻ, phấn màu, bút dạ. 

• HS: + Ôn tập quy tắc nhân phân số và các tính chất của phép 
nhân phân số. 

+ Thước kẻ, bút chì, bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. QUY TẮC (20 phút) 


GV : Nhắc lại quy tắc nhân hai 
phân sô". Nêu công thức tổng 
quát. 


? 1 


GV yêu cầu HS làm 
(Đề bài đưa lên màn hình) 


HS : Muôn nhân hai phân sô", ta 
nhân các tử với nhau và nhân 
các mẫu với nhau. 

a c _ a . c 
b ' d “bTd 


HS thực hiệnmột HS lên 
bảng trình bày : 


189 










http://tuhoctoan.net 


Hãy rút gọn phân thức. 


GV giới thiệu: Việc các em vừa 
làm chính là nhân hai phân 

x2-25 

thức —^ và ——^ 5 —. 

x + 5 6x^ 

Vậy mu5h nhân hai phân thức 
ta làm thế nào ? 

GV đưa quy tắc và công thức 
tổng quát tr51 SGK lên màn 
hình và yêu cầu vài HS nhắc lại. 

GV hỏi: ở công thức nhân hai 
phân sô" a, b, c, d là gì ? Còn ở 
công thức nhân hai phân thức 

A, B, c, D là gì? 

GV lưu ý HS : Kết quả của phép 
nhân hai phân thức được gọi là 
tích. Ta thường viết tích này dưới 
dạng rút gọn. 

GV yêu cầu HS đọc Ví dụ tr52 
SGK, sau đó tự làm lại vào vỏ. 

(GV nhắc HS có thể dùng bút 
chì để rút gọn phân thức. 


3x^ x^ -25 
x + 5 6x^ 

_3xT(x2-25) 

(x + 5).6x' 

_ 3x^(x + 5)(x-5) 
(x + 5).6x' 

X -5 
2x 


HS : Muôn nhân hai phân thức, 
ta nhân các tử với nhau, nhân 
các mẫu với nhau. 

Vài HS nhắc lại quy tắc và công 
thức tổng quát. 

HS : ở công thức nhân hai phân 
sô" a, b, c, d là các sô" nguyên 
(ĐK : b, d 0), còn ở công thức 
nhân hai phân thức A, B, c, D 
là các đa thức (ĐK : B, D khác 
đa thức 0). 


HS làm ví dụ SGK vào vở, một 
HS lên bảng trình bày. 


190 










http://tuhoctoan.net 


GV yeii cẦu HS làm ? 2 và 2 3 

HSlàm 2 2 và 2 3 vào vở 

GV thông báo : ^ • í-^ì = -ậ • K 

Hai HS lên hảng trình hàv ? 2 

B D j B D 

(x-13)" 3x' 

2x® x-13 

(x-13)' 3x" 

2x" x-13 

(x-13)' -Sx' 

2x®(x-13) 

(x-13)-3 

2x" 

_3(13-x) 

2x' 

GV hướng dẫn HS biến đổi 1 - X = 

rị x^+6x + 9 (x-1)^ 

- (x - 1) theo quy tắc dấu ngoặc. 

1-x 2(x + 3)' 

_ (x + 3)'-(x-1)' _ (x-1)2 
“ -(x -1) • 2(x + 3)" -2 (x + 3) 

GV kiểm tra bài làm của HS. 

-(x-1)^ 

2(x + 3) 

HS nhận xét bài giải và chữa 
bài. 


Hoạt động 2 

TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN PHÂN THỨC (13 phút) 


GV : Phép nhân phân số có 
những tính chất gì? 


HS : phép nhân phân số có các 
tính chất: 

- Giao hoán. 

- Kết hỢp. 

- Nhân với 1. 

- Phân phốĩ của phép nhân với 
phép cộng. 


191 

























http://tuhoctoan.net 


GV : Tương tự như vậy, phép 
nhân phân thức cũng có tính 
chất sau : 


a) Giao hoán : 


A c c A 

B ’ D “ D ’ B 


b) Kết hỢp : 


A c E_A c E 
B 'd ’f “ B ' d’f 


c) Phân phốĩ đối với phép cộng : 
A , E, A c , A E 
B D F B D B F 


(GV đưa bảng ghi các tính chất 
này lên màn hình) 

GV : Ta đã biết, nhờ áp dụng 
các tính chất của phép nhân 
phân sô) ta có thể tính nhanh 
giá trị của một sô" biểu thức. 
Tính chất của phép nhân phân 
thức cũng có ứng dụng như vậy. 


GV yêu cầu HS làm 


?4 


Bài sô" 40 tr53 SGK 
(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV yêu cầu HS hoạt động theo 
nhóm. 


FIS quan sát và nghe GV trình bày. 


HS thực hiện 


?4 


3x®+5x"+1 X x"-7x^+2 
4x"-7x'+2’2x + 3'3x®+5x'+1 
3x®+5x^+1 x"^-7x^+2 X 
x"-7x"+2 ’3x"+5x'+l’2x + 3 


= 1 -^ 
2x + 3 

X 

“2x + 3 


HS hoạt động theo nhóm 


192 













http://tuhoctoan.net 


Nửa lớp sử dụng tính chất phân 
phối của phép nhân với phép 
cộng. 

Nửa lớp làm theo thứ tự phép 
toán, trong ngoặc trước, ngoài 
ngoặc sau. 


GV kiểm tra bài làm của một 
sô" nhóm. 


Cách 1 : 


x-1 , 2 . „ . ^ . 

- — - • (x + X + 1 + — 

X x-1 

= • (x + X + 1) + • —^ 

X X x-1 

x^ - 1 x^ 

= --- + — 

X X 

2x^-1 


X 


Cách 2 : 


x -1 /„2 

- — - • (x + X + 1 + — 

X x-1 

_x-1 (x-1)(x^+ x + 1) + x^ 

X X -1 

x^ - 1 + x^ 

X 

2x^-1 
X 

Đại diện hai nhóm trình bày hai 
cách giải 

HS nhận xét, góp ý kiến. 


Hoạt động 3 

LUYỆN TẬP CỦNG cố (10 phút) 


GV yêu cầu HS làm các bài tập sau : 
Rút gọn biểu thức. 


ị 18y"^ 

f 

15x"^ 

l 25 x^J 

V 

9y^ J 


1 ) 


GV lưu ý: 


í 



l bJ 


l dJ 


A c 
B ’d 


HS làm bài tập. 

Mỗi lượt hai HS lên bảng trình 
bày. 

_18y"-15x" _ 6 
“ 25x" • 9y" “ 5x" 


193 
































http://tuhoctoan.net 


2x'-20x + 50 x"-1 

3x + 3 4(x-5f 


x + 3 8-12x + 6x^-x^ 
x" -4 9x + 27 
GV nhấn mạnh lại quy tắc đổi dấu. 


x-2 x^ -2x-3 
x + 1 X -5x + 6 
GV có thể nhắc lại cách tách 
hạng tử để phân tích đa thức 
thành nhân tử (nếu cần). 


_2(x2-10x + 25)-(x-1)(x + 1) 
3(x + 1)-4(x-5)' 

_2(x-5)'-(x-1) 

3-4-(x-5)' 

x-1 

“ 6(x - 5) 

(X + 3)(2 - x)^ 

^ (x-2)(x + 2)9(x + 3) 

(2-x)^ 

-(2-x)(x + 2)9 

-(2-x)^ 

9(x + 2) 

., x-2 x^-3x + x-3 

4) = — 

x + 1 X -2x-3x + 6 
_x-2 x(x-3) + (x-3) 

" x + 1 'x(x-2)-3(x-2) 
(x-2)(x-3)(x + 1) 

(x + 1)(x-2)(x-3) 

HS nhận xét bài làm của bạn và 
chữa bài. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Bài tập về nhà bài 38, 39, 41, tr52, 53 SGK. 

bài 29(a, b, d), 30(b, c), 31(b, c) tr21, 22 SBT. 

Ôn tập định nghĩa hai sô" nghịch đảo, quy tắc phép chia phân sô" (Toán 

6 ). 


Tiết 31 


§8 PHÉP CHIA CÁC PHÂN THỨC ĐẠI số 


A-MỤC TIÊU 


194 






















http://tuhoctoan.net 




HS biết được nghịch đảo của phân thức 


A 

B 


í . A A 

với ^ 0 

l B J 


là phân 


thức 

A 


• HS vận dụng tốt quy tắc chia các phân thức đại sô". 

• Nắm vững thứ tự thực hiện các phép tính khi có một dãy những 
phép chia và phép nhân. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Bảng phụ hoặc đèn chiếu, giấy trong ghi quy tắc, bài tập. 

— Thước kẻ, phấn màu, bút dạ 

• HS : Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA (8 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra : 

HSl : — Phát biểu quy tắc nhân 
hai phân thức. 

Viết công thức. 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 

HSl : — Phát biểu và viết công 
thức nhân phân thức trõl SGK. 


- Chữa bài tập 29(c, e) tr22 SBT. 


- Chữa bài tập 29 (SBT) 


ị 18y"^ 


ị 15x'^ 

l 25 x^J 




18y' -lõx' _ 6 
25x" -9y' “5^ 

2x'-20x + 50 x"-1 

3x + 3 4(x-5)' 


195 


















http://tuhoctoan.net 


HS2 : Chữa bài tập 30(a, c) tr22 
SBT. 


GV lưu ý nhấn mạnh quy tắc 
đổi dấu để HS tránh nhầm lẫn. 
Nhận xét, cho điểm HS 


_ 2(x'-10X + 25) (x + 1)(x-1) 
3(x + 1) 4(x-5f 

_ 2(x-5f.(x-1) _ x-1 
“ 3.4(x-5f “6(x-5) 

HS2 : Chữa bài tập. 

x + 3 8-12x + 6x^-x^ 

^ x' -4 9X + 27 
(x + 3).(2-x)^ 

(x + 2)(x-2).9.(x + 3) 

-(x-2f _-(x-2f 

9(x + 2)(x - 2) “ 9(x + 2) 

3x' - X 1 - x" 
x"-1 ’(1-3xf 

_ x(3x-1) -(x"-1) 

~ x' -1 ’ -(3x -1)' 

_ x(3x-1)(x' -1)(x' +1) 
(x"-1).(3x-lf 

x(x^ +1) 

“ (3x - lf 

HS nhận xét, chữa bài. 


Hoạt động 2 

1. PHÂN THỨC NGHỊCH ĐẢO (13 phút) 


GV : Hãy nêu quy tắc chia phân 


so —: — 

b d 


HS : 
a . c 
b ■ d 


a d a. d c - 

b c b. c d 


196 





















http://tuhoctoan.net 


^ cl 

Như vậy để chia phân sô" cho 


1 ^ c 

phân số — 

d 


d 


ta phải nhân 


3 c 

^ với sô" nghịch đảo của ^. 

b d 


Tương tự như vậy, để thực hiện 
phép chia các phân thức đại sô" 
ta cần biết thê" nào là hai phân 
thức nghịch đảo của nhau. 


? 1 


GV yêu cầu HS làm 
Làm tính nhân phân thức : 


x"+5 x-7 

x-7 ' x'+5 

GV : Tích của hai phân thức là 
1, đó là hai phân thức nghịch 
đảo của nhau. 

Vậy thê" nào là hai phân thức 
nghịch đảo của nhau ? 


GV : Những phân thức nào có 
phân thức nghịch đảo ? 

(Nếu HS không phát hiện được 
thì GV gỢi ý : phân thức 0 có 
phân thức nghịch đảo không ?) 
Sau đó GV nêu tổng quát tr53 
. A 

SGK : nếu — là một phân thức 
B 

khác 0 thì ^ • -T- = "I • Do đó : 

B A 

g 

— là phân thức nghịch đảo của 


HS làm vào vở, một HS lên bảng 
làm. 

_ x' +5 x-7 _ ^ 

X - 7 ’ x" + 5 


HS : Hai phân thức nghịch đảo 
của nhau là hai phân thức có 
tích bằng 1. 


HS : những phân thức khác 
không mới có phân thức nghịch 
đảo. 


197 










http://tuhoctoan.net 


Ạ 

phân thức —. 

Ạ 

— là phân thức nghịch đảo của 

g 

phân thức —. 

GV yêu cầu HS làm 2 

HS làm bài vào vở, các HS lần 
lượt lên bảng làm. 

a) Phân thức nghịch đảo của 

là - ' 

2x 3y" 

b) Phân thức nghịch đảo của 

+ X - 6 ,. 2x +1 

-—^ là „ - 

2x + 1 x^+x-6 

c) Phân thức nghịch đảo của 

—^— là X - 2. 
x-2 

GV hỏi: với điều kiện nào của X 
thì phân thức (3x + 2) có phân 
thức nghịch đảo. 

d) Phân thức nghịch đảo của 3x + 

1 

2 là . 

3x + 2 

Phân thức (3x + 2) có phân thức 
nghịch đảo khi 3x + 2 0 => 

2 

X;^ —. 

3 


Hoạt động 3 

2. PHÉP CHIA (10 phút) 
GV : Quy tắc chia phân thức 


tương tự như quy tắc chia phân 

SO. 

GV yêu cầu HS xem quy tắc 

Một HS đọc to quy tắc SGK 


198 












http://tuhoctoan.net 


tr54 SGK. 

A 


GV ghi: 


B 


c _ A D ^ c ^ _ 
_ = _ • _ với ^ ^ 0 
DBG D 


GV hướng dẫn HS làm 


?3 


1-4x^ . 2-4x 
x^+4x' 3x 


1-4x^ 3x 
x^+4x 2-4x 


Cho HS làm bài 42 tr54 SGK. 
HS chuẩn bị trong 2 phút, rồi 
gọi hai HS lên bảng làm, mỗi 
HS làm một phần. 


GV yêu cầu HS làm M SGK 
Thực hiện phép tính sau : 


Sau đó mời một HS làm tiếp. 

_ (1-2x)(1 + 2x).3x 
~ x(x + 4). 2(1 - 2x) 

_ 3(1+ 2x) 

2(x + 4) 

HS làm bài tập 42 SGK. 


( 20x^ 



l 3y"J 


l 5yJ 


_ 20x , 4x^ _ 20x 5y 

25 

Sx^y 

4X + 12. 3(x + 3) 

(x + 4)" ■ X + 4 

_ 4(x + 3) x + 4 _ 4 

“ (x + 4f ’ 3(x + 3) “ 3(x + 4) 


4x'' . 6x . 2x 
5Ỷ 5y 3y 

GV : Cho biết thứ tự phép tính ? 
GV yêu cầu HS làm. 


HS : Vì biểu thức là một dãy 
phép chia nên ta phải theo thứ 
tự từ trái sang phải. 

HS làm bài vào vở, một HS lên 
bảng làm. 


199 































http://tuhoctoan.net 


4x^ 6x 2x 
5y^ 5y 3y 

_ 4x^ 5y 
5y^ 6x 2x 


Hoạt động 4 


LUYỆN TẬP (12 phút) 


Bài 41 tr24 SBT phần a, b 
(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình). 

GV yêu cầu nửa lớp làm phần a, 
nửa lớp làm phần b. 


HS làm bài tập vào vở, hai HS 
lên bảng, mỗi HS làm một phần 


x + 1 

x + 2 . 

X + 3 


x + 2 ■ 

x + 3 

x + 1 


x + 1 

x + 3 

x + 1 

(x + 1)" 

x + 2 

k + 2 

x + 3 ~ 

(x + 2)^ 

x + 1 

íx + 2 

x + 3 

\ 

x + 2 ■ 

y X + 3 

x + 1^ 

/ 

x + 1 

'x + 2 

x + 1^ 


x + 2 \ 

X + 3 

x + 3^ 


x + 1 

(x + 

3)^ 

(x + 3)^ 

x + 2 (x + 2)(x + 1) 

(x + 2)^ 


GV dựa vào hai bài này để khắc 
sâu cho HS về thứ tự phép tính 
khi biểu thức có ngoặc và không 
có ngoặc. 

Bài tập 43(a, c) và 44 tr54 SGK 
GV yêu cầu HS hoạt động 
nhóm. 


HS hoạt động theo nhóm. 

Bài 43 

, 5x-10 . .. 

a) ^ : (2x - 4) 

X +7 

_ 5(x-2) 1 _ 5 

x"+7 ’ 2(x-2) “ 2(x"+7) 


200 



































http://tuhoctoan.net 


GV để tự các nhóm HS giải quyết 
các bài tập nhằm nhớ lại một đa 
thức được coi là một phân thức 
với mẫu là 1 (bài 43(a)) 

Bài 44 : các nhóm HS cần tự tìm 
ra cách tính Q, rồi thực hiện 
phép tính. 


^ + X 3x + 3 

^ õx' -10x + 5 ■ 5x-5 
x(x + 1) 5(x-1) 

“ 5(x-lf ’ 3(x + 1) 

X 

“ 3(x-1) 

Bài 44. 

x^ + 2x ^ - 4 

— 9 

X - 1 X - X 

x^-4 x^+2x 
X -X x-1 
Q (x-2)(x + 2) x-1 

x(x-1) x(x + 2) 


Đại diện hai nhóm lên trình 
bày, HS lớp theo dõi, nhận xét. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Học thuộc quy tắc. ôn tập điều kiện để giá trị phân thức được xác 
định và các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân thức. 

Bài tập về nhà sô" 43(b), 45 tr54, 55 SGK. 

Bài số 36, 37, 38, 39 tr23 SBT. 


Tiết 32 


§9. BIỂN ĐỔI CÁC BIỂU THỨC HỮU TỈ 
GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC 


A-MỤC TIÊU 


201 

















http://tuhoctoan.net 


• HS có khái niệm về biểu thức hữu tỉ, biết rằng mỗi phân thức và 
mỗi đa thức đều là những biểu thức hữu tỉ. 

• HS biết cách biểu diễn một biểu thức hữu tỉ dưới dạng một dãy 
những phép toán trên những phân thức và hiểu rằng biến đổi một 
biểu thức hữu tỉ là thực hiện các phép toán trong biểu thức để biến 
nó thành một phân thức đại số. 

• HS có kĩ năng thực hiện thành thạo các phép toán trên các phân 
thức đại số. 

• HS biết cách tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức 
được xác định. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Đèn chiếu và các phim giấy trong hoặc bảng phụ để ghi đề 
bài, bút dạ. 

• HS : Ôn tập các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, rút gọn phân 
thức ; điều kiện để một tích khác 0. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 
KIỂM TRA (5 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra : 

- Phát biểu quy tắc chia phân 
thức. Viết công thức tổng quát. 

- Chữa bài tập 37(b) tr23 SBT. 
Thực hiện phép tính (chú ý đến 
quy tắc đổi dấu). 

4x + 6y . 4x^ +12xy + 9y^ 


x-1 


1-x 


Một HS lên bảng kiểm tra. 

- Phát biểu quy tắc chia phân 
thức và viết công thức tổng quát 
(tr54 SGK). 

- Chữa bài tập 37 (SBT). 


_2(2x + 3y) (1-x)(1 + x + x') 
“ x^G (2x + 3y)" 

_ -2(x-1)(1 + x + x") 

(x - 1)(2x + 3y) 


202 











http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét, cho điểm HS. 

GV nhấn mạnh : 

+ Khi biến chia thành nhân 
phải nghịch đảo phân thức chia. 
+ Nếu tử và mẫu có hai nhân tử 
là các đa thức đốĩ nhau cần đổi 
dấu để rút gọn. 


_ -2(1 + x + x^) 

2x + 3y 

HS nhận xét câu trả lòi và bài 
làm của bạn. 


GV : Cho các biếu thức sau : 

0 ; - ậ ;x/7 ; 2x' - ^/5x + ị ; 

5 3 

(6x + l)(x - 2) ; J ; 

3x +1 

2x 

1 


Hoạt động 2. 

1. BIỂU THỨC HỮU TỈ (5 phút) 

Các biểu thức : 


4x + 


. x-1 


+ 2 


x + 3 


x' -1 


Em hãy cho biết các biểu thức 
trên, biểu thức nào là phân thức ? 
biểu thức nào biểu thị phép toán 
gì trên các phân thức ? 

(Đề bài đưa lên màn hình). 

GV lưu ý HS : Một sô", một đa 
thức được coi là một phân thức. 
GV giới thiệu : Mỗi biểu thức là 
một phân thức hoặc biểu thị 
một dãy các phép toán : cộng, 


0 ; - ậ ; V7 ; 2x' - Võx + ị ; 
5 3 


là các 


3x"+1 


1 


là phép 


(6x + l)(x - 2) ; 
phân thức. 

Biểu thức : 4x + 

x + 3 

cộng hai phân thức. 

Biểu thức : ^ -là dãy tính 

x' -1 

gồm phép cộng và phép chia 
thực hiện trên các phân thức. 


203 
















http://tuhoctoan.net 


trừ, nhân, chia trên những phân 
thức là những biểu thức hữu tỉ. 

GV yêu cầu HS tự lấy 2 ví dụ về 
biểu thức hữu tỉ. 


Hai HS lên bảng viết ví dụ biểu 
thức hữu tỉ. 


Hoạt động 3 

2. BIỂN ĐỔI MỘT BIỂU THỨC HỮU TỈ THÀNH MỘT PHÂN THỨC 

(12 phút) 

GV : Ta đã biết trong tập hợp các 
phân thức đại số có các phép 
toán : cộng, trừ, nhân, chia. Áp 
dụng quy tắc các phép toán đó ta 
có thể biến đổi một biểu thức hữu 
tỉ thành một phân thức. 

Ví dụ 1. Biến đổi biểu thức 

1.1 

A =-y thành một phân thức. 

X- — 

X 


GV hướng dẫn HS dùng ngoặc 
đơn để viết phép chia theo hàng 


ngang A = 





1 + — 

• 

X- — 



l 


Sau đó đặt câu hỏi : Ta sẽ thực 
hiện dãy tính này theo thứ tự nào ? 


HS : Phải làm phép tính trong 
ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 


GV sau khi phân tích, gọi một HS HS lên bảng làm tiếp 

lên bảng thực hiện phép tính. ^ ^ ^ - ^ 

A = ! 

X X 


x+1 X _ 1 

X (x + 1)(x-1) x-1 


204 















http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS làm ^ 
Biến đổi biểu thức 

1 + -^ 

B = - 


x-1 


1 + 


2x 


thành một phân thức. 


x"+1 


GV nhắc nhỏ : hãy viết phép chia 
theo hàng ngang. 


GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 
làm bài 46 (b) tr57 SGK. 

Biến đổi mỗi biểu thức sau thành 
một phân thức đại số. 

2 


1 - 


x + 1 


x' -2 


1 - 


x' -1 


Một HS lên bảng làm, HS cả lớp 
làm vào vở. 


í 


B 


1 + 


V 


x-1 


í 


1 + 


2x 


V 


X +1 


x-1 + 2 x^ +1 + 2x 


x-1 


x' +1 


_ X + 1 x^ + 1 _ x^ + 1 

“ )r^’(x + lf “ x' -1 

HS hoạt động theo nhóm. 


x + 1 


í 


1 - 


V 


x' -2 
x' -1 


/ 


x + 1- 2.x^-1-x^+2 


x + 1 


x' -1 


_ x-1 (x + 1)(x-1) ^^2 

x + 1 1 

Đại diện một nhóm lên trình 
bày bài. 

Kiểm tra bài vài nhóm khác. 


Hoạt động 4 

3. GIÁ TRỊ CỦA PHÂN THỨC (12 phút) 


GV : Cho phân thức —. Tính giá 

X 

trị phân thức tại X = 2 ; x= 0. 


HS : 


205 

































http://tuhoctoan.net 


GV : Vậy điều kiện để giá trị của 
phân thức được xác định là gì ? 

— Tai X = 2 thì — = — = 1 

X 2 

2 2, 

- Tai X = 0 thì — = — phép chia 

X 0 

không thực hiện được nên giá 
trị phân thức không xác định. 

HS : Phân thức được xác định 
với những giá trị của biến để giá 
trị tương ứng của mẫu khác 0. 

GV yêu cầu HS đọc SGK tr56 
đoạn “giá trị của phân thức” và hỏi: 

- Khi nào phải tìm điều kiện xác 
định của phân thức ? 

Một HS đọc to SGK. 

Các HS khác theo dõi SGK. 

— Khi làm những bài toán liên 
quan đến giá trị của phân thức 
thì trước hết phải tìm điều kiện 
xác định của phân thức. 

- Điều kiện xác định của phân 
thức là gì ? 

- Điều kiện xác định của phân 
thức là điều kiện của biến để 
mẫu thức khác 0. 

GV đưa Ví dụ 2 tr56 SGk lên màn 
hình. 


Cho phân thức 

x(x-3) 

a) Tìm điều kiện của X để giá trị 
của phân thức được xác định. 

b) Tính giá trị phân thức tại 

X = 2004. 


GV hỏi : 

HS trả lòi : 

3x-9 

+ Phân thức —-—— đươc xác 

x(x - 3) 

định khi nào ? 

3x-9 

+ Phân thức —-—— đươc xác 

x(x-3) ■ 

định <íí> x(x - 3) ^ 0 <íí> X 0 


206 






http://tuhoctoan.net 


và X 3 


+ X = 2004 có thoả mãn điều kiện 
xác định của phân thức không ? 

+ Vậy để tính giá trị của phân 
thức tại X = 2004 ta nên làm thế 
nào ? 


+ X = 2004 thoả mãn điều kiện 
xác định của phân thức. 

+ Để tính giá trị của phân thức 
tại X = 2004 ta nên rút gọn phân 
thức rồi tính giá trị phân thức 
đã rút gọn 
3x-9 3(x-3) _3 

x(x-3) ~ x(x-3) ~ X 


GV ghi lại bài trình bày của HS 
trên bảng. 


GV yêu cầu HS làm ?2. 


Thay X = 2004, ta có : 
3 3 1 

X “ 2004 “ 668 


Cho phân thức 


x + 1 


HS làm bài vào vở, một HS lên 
bảng làm. 


a) Tìm điều kiện của X để giá trị 
của phân thức được xác định. 

b) Tính giá trị của phân thức tại X 
= 1 000 000 và tại X = -1 . 


X +1 

a) Phân thức — được xác 

X + X 

định <íí> x^ + X 0 <» x(x +1) 0 

Cí> X 0 và 



x+1 _ x+1 _1 
x^ + x x(x + 1) X 


+ X = 1 000 000 thoả mãn 
ĐKXĐ khi đó giá trị phân thức 



1 _ 1 
x“l000 000 


+ X = — 1 không thoả mãn ĐKXĐ 
vậy với X = -1 giá trị phân thức 
không xác định. 


207 














http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 5 

LUYỆN TẬP CỦNG CỐ (9 phút) 

GV yêu cầu HS làm bài tập 47 
tr57 SGK. 


Với giá trị nào của X thì giá trị của 
mỗi phân thức sau được xác định ? 


a) 


b) 


5x 


2x + 4 
x-1 
x"-1 


Bài 48 tr58 SGK. 

4- 4 Y + 4 

Cho phân thức - 


x + 2 

a) Với điều kiện nào của X thì giá 
trị của phân thức được xác định. 

b) Rút gọn phân thức. 

c) Tìm giá trị của X để giá trị của 
phân thức bằng 1. 

d) Có giá trị nào của X để giá trị 
của phân thức bằng 0 hay không ? 


HS cả lớp làm bài vào vỏ. 
Hai HS lên bảng làm. 


a) Giá trị 


5x 


được xác định 


2x + 4 

cí>2x+ 47^0<íí>2x-4 ^x^-2 
X — 1 

b) Giá trị -í;—L xác định 

x^-l 

<íÍ>X^-1;ếO 

HS làm bài. Hai HS lên bảng làm 
câu a,b. Tiếp theo hai HS khác 
làm câu c, d. 

a) Giá trị phân thức-— 

x + 2 

xác định <=>x + 27tO<:í>X;Ế-2. 

,, x^ +4x + 4 (x + 2)^ „ „ 

x+2 x+2 

c) X + 2 = 1 

^ X = - 1 (TMĐK) 

Với X = - 1 thì giá trị phân thức 
bằng 1 . 

d) X + 2 = 0 

<íí> X = —2 (Không TMĐK). 

Vậy không có giá trị nào của X 
để phân thức bằng 0. 


208 













http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

- Cần nhớ : khi làm tính trên các phân thức không cần tìm điều kiện 
của biến, mà cần hiểu rằng : các phân thức luôn xác định. Nhưng khi 
làm những bài toán liên quan đến giá trị phân thức, thì trước hết phải 
tìm ĐK của biến để giá trị phân thức xác định ; đối chiếu giá trị của 
biến đề bài cho hoặc tìm được ; xem giá trị đó có thoả mãn ĐK hay 
không, nếu thoả mãn thì nhận được, không thoả mãn thì loại. 

- Bài tập về nhà : 50, 51, 53, 54, 55 tr58, 59 SGK. 

- Ôn tập các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử, ước 
của sô" nguyên. 


Tiết 33 


LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 

• Rèn luyện cho HS kĩ năng thực hiện các phép toán trên các 
phân thức đại số. 

• HS có kĩ năng tìm ĐK của biến ; phân biệt được khi nào cần tìm 
ĐK của biến, khi nào không cần. Biết vận dụng ĐK của biến vào giải 
bài tập. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Đèn chiếu và giấy trong hoặc bảng phụ, bút dạ. 

• HS : - Ôn tập phân tích đa thức thành nhân tử, ước của số nguyên. 

— Bảng nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


209 







http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 1 


KIỂM TRA (7 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra : 


Một HS lên bảng kiểm tra. 


HS 1 : Chữa bài tập 50 (a) tr58 
SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 


HS 1 : Thực hiện phép tính 


í 


X 


x + 1 


+ 1 


r 






3x 


2 ^ 


V 


1-x‘ 


x + x + 1 1-x^ -3x' 


x + 1 


1 - X 


2x + 1,1-4x^ 
x + 1 ' 1-x^ 

2x + 1 (1-x)(1 + x) 

x + 1 ’(1-2x)(1 + 2x) 


1-x 

1-2x 


GV hỏi thêm : Bài này có cần 
tìm ĐK của biến hay không ? 
Tại sao ? 

HS 2 : Chữa bài tập 54 tr59 
SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 


HS : Bài tập này không cần tìm 
ĐK của biến vì không liên quan 
đến giá trị của phân thức. 

HS 2 : Tìm các giá trị của X để giá 

trị của các phân thức sau được 

xác định. 

. 3x + 2 
a) ' ' 

2x" -6x 

ĐK: 2x'-6x^0 

=>2x(x-3)^0 ^X7i0vàx;í3 



ĐK: x'-3;^0 
^ (X - V3)(x + V3) 0 

=> X ^/3 và X ^ —v/s 


210 



















http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét và cho điểm hai 

HS. 


HS lớp nhận xét bài làm của hai 
ban. 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (35 phút) 

Bài 52 tr58 SGK. 

(GV đưa đề bài lên màn hình) 

GV hỏi : Tại sao trong đề bài lại 
có điều kiện : X 0 ; x^±a 


Với a là số nguyên, để chứng tỏ 
giá trị của biểu thức là một số 
chẵn thì kết quả rút gọn của 
biểu thức phải chia hết cho 2. 

GV yêu cầu một HS lên bảng làm. 


HS : Đây là bài toán liên quan 
đến giá trị của biểu thức nên cần 
có ĐK của biến, cụ thể tất cả các 
mẫu phải khác 0. 

X + a 0 


X 0 
X - a 0 


Xjí-a 


Xj^a 


a- 


+a 


2 ^ 


V 


X + a 


í 


2a 4a 


X -a 


ax + a^-x^-a^ 2ax-2a^-4ax 


X + a x(x - a) 

ax - x^ -2a^ - 2ax 


X + a x(x - a) 

_ x(a - x) -2a(a + x) 

X + a x(x - a) 

(a-x).2a 
a-x 

= 2a là sô" chẵn do a nguyên. 


211 



















http://tuhoctoan.net 


Bài 44 (a, b) tr24 SBT 
(Đưa đề bài lên màn hình) 

GV hướng dẫn HS biến đổi các 
biểu thức sau : 


x + 2 




f 

1 - 

V 


X ^ 

x + 2y 


rồi yêu cầu HS cho biết thứ tự 
thực hiện phép toán? 



1 


X- 


X 


X 


2 

1 



í 


X - 


X' 


1 , 1 ^ 
1 + —+ ^ 


X X' 


/ 


Sau đó GV yêu cầu HS cả lớp 
tiếp tục thực hiện phép tính, hai 
HS lên bảng làm. 


Sau khi phân tích chung, hai HS 
lên bảng làm tiếp. 

HS 1 : 


1 x.(x + 2) 
2^2 

1 + x^ +2x _ (x + 1)^ 

2 “ 2 
HS2 : 


a) =1 + 

2 


x: 


X + 2-X 
x + 2 


,, x^ -1 x^ +X + 1 

■ —^2— 

X X 

_ (x-1)(x^ + x + 1) x^ 

x^ x^ + X + 1 

= x-1 

HS lớp nhận xét bài làm của bạn 
và đốĩ chiếu, chữa bài của mình 
(nếu sai) 


Bài 46 tr25 SBT 


212 





























http://tuhoctoan.net 


Tìnn điều kiện của biến để giá trị 
của phân thức xác định : 

- 5x"-4x + 2 

20 

b) ® 

x + 2004 

, 4x 

c) — 

3x-7 

x^ 

d) — 
x + z 

HS trả lời lần lượt trước lớp. 

.'ĩx^-4x + 2 

a) Giá tri phân thức - - - 

20 

xác định với mọi X. 

0 

b) Giá tri phân thức - - - 

x + 2004 

XĐ với X ^ -2004 

4x 

c) Giá tri phân thức —-— XĐ 

3x-7 

với 

7 

X — 

3 

x^ 

d) Giá tri phân thức —-— XĐ với 

x + z 

X ^ — z 

Bài 47 tr25 SBT 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV yêu cầu HS hoạt động theo 
nhóm. 

Nửa lớp làm câu a và b 

HS hoạt động theo nhóm. 

Bài làm : 

a) -^ 

2x-3x" 

ĐK: 2x-3x" ;^0^x(2-3x);^0 

2 

và x^ — 

3 

^ 8x' +12x' +6x + 1 

ĐK: 8x'+12x'+6x + 1;^0 

^(2x + 1)" ;^0^x^-^ 

Nửa lớp làm câu c và d 

-5x" 

^ 16-24x + 9x" 

ĐK: 16-24x + 9x' ^0 


213 














http://tuhoctoan.net 


(4 - 3x)^ ^ 0 ^ X ^ 


d) 


x" - 4y- 


ĐK: x'-4y";^0 
^ (x - 2y)(x + 2y)^Qi^x^ ±2y 


Bài 55 tr59 SGK 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV yêu cầu hai HS lên bảng 

HS 1 làm câu a. 


HS 2 làm câu b. 


c) GV cho HS thảo luận tại lớp, 
GV hướng dẫn HS đối chiếu với 
ĐKXĐ. 


Đại diện các nhóm lên trình bày 
bài — HS nhận xét. 


HS 1 : a) Cho phân thức 
x^ +2x + 1 
x^ -1 

ĐK: x^-I^^O 
^ (x - 1)(x +1) 0 => X ±1 

HS 2 : b) ^ 

x"-1 

(x + 1)^ _x + 1 
“ (x+1)(x -1) “ x^ 

c) - Với X = 2, giá trị của phân 
thức được xác định, do đó phân 

2 + 1 

thức có giá trị : ——: = 3. 

2-1 

- Với X = -1, giá trị của phân thức 
không xác định, vậy bạn Thắng 
tính sai. 

— Chỉ có thể tính được giá trị của 
phân thức đã cho nhò phân thức 
rút gọn với những giá trị của biến 
thoả mãn ĐK. 


214 









http://tuhoctoan.net 


GV bổ sung thêm câu hỏi : 

d) Tìm giá trị của X để giá trị của 
biểu thức bằng 5. 


e) Tìm giá trị nguyên của X để 
giá trị của biểu thức là một số 
nguyên. 

GV hướng dẫn HS : tách ỏ tử ra 
một đa thức chia hết cho mẫu 
và một hằng số. 

Thực hiện chia tử cho mẫu. 

- Có 1 là số nguyên, để biểu 
thức là số nguyên cần điều kiện 

gì? 

- Cho biết các ước của 2. 

- Yêu cầu HS giải lần lượt các 
trường hợp, đối chiếu giá trị của 
X tìm được với ĐK của X. 


d) ^ = 5 ĐK-. x^±^ 

x-1 

X + 1 = 5x — 5 
X — 5x = —1 — 5 
—4x = —6 

X = I (TMĐK) 

e) HS làm dưới sự hướng dẫn của 
GV: 

ĐK: x^±^ 

x + 1_ x-1 + 2 
x-1 x-1 


x-1 x-1 x-1 

2 

Biểu thức là sô" nguyên <íí> —^ là 

x-1 

sô" nguyên <íí> X - 1 e ư(2) hay 
x-1e{-2;-1; 1; 2} 

X - 1 = -2 ^ X = -1 (loại) 
x-1=-1^x = 0 (TMĐK) 
x-1 = 1^x = 2 (TMĐK) 
x-1 = 2^x = 3 (TMĐK) 

Vậy : xe (0 ; 2; 3} thì giá trị biểu 
thức là sô" nguyên. 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3 phút) 

HS chuẩn bị đáp án cho 12 câu hỏi ôn tập chương II trôi SGK. 
Bài tập về nhà : bài 45, 48, 54, 55, 57 tr25, 26, 27 SBT. 

Hướng dẫn bài 55 SBT. 


215 











http://tuhoctoan.net 


Tìm X biết : 



+ Rút gọn biêu thức vê trái được phân thức . 


A ^ A = 0 
B B^O 


ÍA = 0 


Tiết 34 


ÔN TẬP CHƯƠNG II (tiết 1) 


A-MỤC TIÊU 

• HS được củng cố vững chắc các khái niệm : 

+ Phân thức đại sô". 

+ Hai phân thức bằng nhau. 

+ Phân thức đổĩ. 

+ Phân thức nghịch đảo. 

+ Biểu thức hữu tỉ. 

+ Tìm điều kiện của biến để giá trị của phân thức được xác 

định. 

• Tiếp tục cho HS rèn kĩ năng vận dụng các quy tắc cộng, trừ, 
nhân, chia trên các phân thức và thứ tự thực hiện các phép tính trong 
một biểu thức. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Bảng tóm tắt chương II trên giấy trong hoặc trên máy 
vi tính. 


- Đèn chiếu, giấy trong, bút dạ. 

— Hai bảng phụ để tổ chức “Trò chơi” hoặc “Phiếu học 
tập” cho HS. 


216 






http://tuhoctoan.net 


• HS : - Lànn đáp án 12 câu hỏi ôn tập chương II và các bài tập 
GV đã cho. 

- Giấy trong, bút dạ. 

c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 (12 phút) 

ÔN TẬP KHÁI NIỆM VỀ PHÂN THỨC ĐẠI số 
VÀ TÍNH CHẤT CỦA PHÂN THỨC ĐẠI số 
GV đưa câu hỏi 1 tr61 SGK HS trả lòi câu hỏi: 


lên màn hình, yêu cầu HS 
trả lòi câu hỏi. 

1) Phân thức đại sô" là biểu thức có 

dạng — với A, B là những đa thức 

và B khác đa thức 0. 

GV đưa ra sơ đồ : 

Mỗi đa thức được coi là một phân 

PharK 

/O - rTShức 1 

/ Đa T ” . j 

// _ |aai / 

í / Nthức/ “ / 

thức đại sô" với mẫu bằng 1. Mỗi sô" 
thực bất kì là một phân thức đại sô". 

để thấy rõ mối quan hệ giữa 
tập R, tập đa thức và tập 
phân thức đại sô. 

— GV nêu câu hỏi 2, câu hỏi 

3. 

2) Hai phân thức bằng nhau : 

- = - nếuA.D = B.C 

B D 

3) Tính chất cơ bản của phân thức 
đại sô" (SGK tr37) 

Sau khi HS trả lòi câu hỏi, 



217 








http://tuhoctoan.net 


GV đưa phần I của Bảng 
tóm tắt tr60 SGK lên màn 
hình để HS ghi nhớ. 

Bài 57 tr61 SGK. Chứng tỏ 
mỗi cặp phân thức sau bằng 
nhau 

s 3 . 3x + 6 

a) -:r và , -- 

2x-3 2x" + x-6 


GV yêu cầu HS nêu các 
cách làm. 


HS nêu hai cách làm, sau đó hai HS 
lên bảng trình bày. 


Cách 1 : Dùng định nghĩa hai phân 
thức bằng nhau. 

3(2x^ + X — 6) = 6x^ + 3x — 18 
(2x - 3).(3x + 6) = 6x2 + 3x _ 18 
^ 3(2x2 + X - 6) = (2x - 3).(3x + 6) 

3 3x + 6 
2x-3 ~ 2x^ +X-6 

Cách 2 : Rút gọn phân thức : 

3x + 6 _ 3x + 6 

2x^ + X - 6 ~ 2x^ + 4x - 3x - 6 

3(x + 2) _ 3 

“(2x-3)(x + 2) “2x-3 


GV hỏi : Muốn rút gọn một 
phân thức đại sô" ta làm thê 
nào ? 


HS : Muốn rút gọn một phân thức 
đại sô" ta có thể : 

— Phân tích tử và mẫu thành nhân 
tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung. 

— Chia cả tử và mẫu cho nhân tử 
chung. 


218 











http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 (25 phút) 

ÔN TẬP CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP 
CÁC PHÂN THỨC ĐẠI số 


GV nêu câu hỏi 6. 


Sau khi HS phát biểu quy tắc 
cộng hai phân thức, GV đưa 
phần 1. Phép cộng tr60 SGK 
lên màn hình. 


1. Phép cộng 

- HS phát biểu quy tắc cộng hai 
phân thức cùng mẫu, cộng hai phân 


thức khác mẫu. 

— Một HS lên bảng làm tính cộng 

3x x-1 

— H ^—7 

1 X + X + 1 

x-1 


x^- 

+ « 

1 X + X + 1 


3x 

^(x 

-1)(x"+x + 1) 


3x + (x-1)' 

^(x 

-1)(x^ + x + 1) 

3x + x^ -2x + 1 

(X 

-1)(x^ + x + 1) 


x^ + X + 1 


(x-1)(x + x + 1) 


1 


x-1 


GV hỏi : Muốn quy đồng mẫu 
nhiều phân thức ta làm thế 
nào ? 


— HS nêu ba bước quy đồng mẫu 
thức nhiều phân thức. 


GV nêu câu hỏi 8. 


GV hỏi : Thế nào là hai phân 
thức đối nhau ? 


2. Phép trừ 

— HS phát biểu quy tắc trừ phân 

A c 

thức — cho phân thức — (tr49 

B D 

SGK). 

— HS : hai phân thức đốl nhau là hai 
phân thức có tổng bằng 0. 


219 












http://tuhoctoan.net 


Tìnn phân thức đối của phân 


thức 


x-1 

5-2x 


Phân thức đối của phân thức _ 

5-2x 

1 — X 

là phân thức -2—^ hoặc phân thức 

5-2x 

x-1 

2x-5’ 


GV đưa phần 2 - Phép trừ 
tr 60 SGK lên màn hình. 


3. Phép nhân. 


GV nêu câu hỏi 9, câu hỏi 
11 . 


- HS phát biểu quy tắc nhân hai phân 
thứctrõl SGK. 


Gv đưa phần 3. Phép nhân 
và phần 4. Phép chia của 
Bảng tóm tắt tr60 SGK lên 
màn hình. 


4. Phép chia. 

- HS phát biểu quy tắc chia phân 

A c 

thức — cho phân thức — khác 0 

B D 

(tr54 SGK) 


GV yêu cầu HS làm bài tập 
58(c) tr62 SGK. 


GV hỏi : Nêu thứ tự thực hiện 
phép toán trong biểu thức. 


Với đề bài này có cần tìm ĐK 
của X hay không ? 


Bài 58(c) tr62 SGK 

Thực hiện các phép tính sau : 

1 X ^ - X f 1 1 ' 

x-1 x^+1 ỉ^x^-2x + 1 1-x% 

— HS trả lời : Phải quy đồng mẫu, 
làm phép cộng trong ngoặc trước, 
tiếp theo là phép nhân, cuổĩ cùng là 
phép trừ. 

— HS : Bài này không liên quan tới 
giá trị biểu thức nên không cần tìm 
ĐK 


220 













http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu một HS lên bảng 
làm, HS cả lớp làm bài tập 
vào vỏ. 


GV nhận xét, cho điểm HS. 
Bài 59(a) tr62 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

xP yP 


Cho biểu thức 


x+p y-P 


Thay p = vào biểu thức 
x-y 

đã cho rồi rút gọn biểu thức. 

- GV yêu cầu một HS lên 

bảng thay p = vào biểu 

x-y 

thức rồi viết biểu thức thành 
dãy tính theo hàng ngang. 


của X. 

Bài làm : 
1 


x^-x ^ 


x-1 x^+1 

_ J x(x^-1) 

x-1 x^+1 


V x^ - 2x +1 1 - x% 


(x-lf (x-1)(x + 1) 


1 x(x^-1) X + 1-X + 1 

~x-1 x^+1 (x-1)^(x + 1) 

1 X 2 
x-1 x^+1 (x-1) 

x^+1-2x 
“ (x-1)(x' +1) 

(x-1)^ 

(x-1)(x' +1) 
x-1 


x' +1 


HS nhận xét bài làm của bạn. 


Một HS lên bảng làm 


221 




























http://tuhoctoan.net 


GV yêu câu HS nêu thứ tự 
phép toán rồi thực hiện rút 
gọn biểu thức. 


xy 


xP yP 
x+p y-P 


x-y 


y- 


xy 


x-y 


x + 


xy 


xy 


x-y 


x-y 


x^y . 
x-y' 


í 


X 


xy 


V 


x-y 


xy^ 

x-y' 


í 


xy 


I x-y 


x^y x^ -xy+xy 


x/ xy-y^ -xy 


x-y x-y 

x^y x-y xy^ x-y 
X - y x^ X - y -Ý 

-ĩ- (-x) = X + y 


x-y x-y 


Hoạt động 3. 

CỦNG CỐ (6 phút) 


GV đưa “Bài tập trắc nghiệm” 
lên màn hình, yêu cầu HS 
xác định các câu sau đúng 
hay sai ? 

1. Đơn thức là một phân thức 
đại số. 

2. Biểu thức hữu tỉ là một 
phân thức đại số. 

(x^ -y^) + 1 

3. -x-——— = x + y + 1 

x-y 

4. Muốn nhân hai phân thức 
khác mẫu, ta quy đồng mẫu 
các phân thức rồi nhân các tử 
với nhau, các mẫu với nhau. 

5. Điều kiện để giá trị phân 


HS làm bài tập trên “Phiếu học tập” 
hoặc HS tham gia “Trò chơi toán 
học” 

Kết quả 

1. Đúng 

2. Sai 

3. Sai 

4. Sai 


5. Đúng 


222 






































http://tuhoctoan.net 


thức xác định là điều kiện của 
biến làm cho mẫu thức khác 0. 


6. Cho phân thức ĐK 

X -1 

để giá trị phân thức xác định 
là : x^-3 và XJ^±^ 

GV có thể tổ chức thành trò 


6. Sai 


chơi toán học, thi đua giữa 
các tổ theo cách làm sau : 

Có 2 bảng phụ viết đề bài. 
Luật chơi : Có hai đội chơi. 
Mỗi đội có 6 HS, chỉ có 1 bút 
(hoặc 1 phấn) chuyền tay 
nhau xác định “đúng hay sai” 
theo thứ tự. Bạn sau có thể 
sửa bài của bạn liền trước. 
Đội nào làm bài đúng và 
xong trước là thắng. 


HS cùng GV xác định đội thắng, 
thua. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

HS ôn tập lại các khái niệm, quy tắc các phép toán trên tập 
hỢp các phân thức đại số. 

- Bài tập về nhà sô" 58(a,b), 59(b), 60, 61, 62 tr62 SGK, bài sô" 58, 
60, 61 tr28 SBT. 

Tiết sau tiếp tục ôn tập chương II. 


Tiết 35 


A-MỤC TIÊU 


ÔN TẬP CHƯƠNG II (tiết 2) 


223 






http://tuhoctoan.net 


• Tiếp tục củng cố cho HS các khái niệm về biểu thức hữu tỉ, phân 
thức đại số. 

• Tiếp tục rèn luyện kĩ năng rút gọn biểu thức, tìm ĐK của biến, 
tính giá trị của biểu thức, tìm giá trị của biến để phân thức bằng 0. 

• Cho HS làm một vài bài tập phát triển tư duy dạng : tìm giá trị 
của biến để giá trị của biểu thức nguyên, tìm giá trị lớn nhất (hoặc 
nhỏ nhất) của biểu thức. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : Đèn chiếu, giấy trong ghi đề bài các bài tập. 

• HS : - Ôn tập lí thuyết và làm các bài tập theo yêu cầu của GV. 

- Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1. 

KIỂM TRA 


GV nêu câu hỏi kiểm tra. 

HS 1 : — Định nghĩa phân 
thức. Cho ví dụ. 

Phát biểu tính chất cơ bản 
của phân thức. 

Chữa bài tập 58(b) tr62 SGK 
(Câu hỏi và đề bài đưa lên 
màn hình) 


HS 1 lên kiểm tra. 

— Trả lòi câu hỏi, cho ví dụ. 


Chữa bài tập 58(b) SGK. 


" 1 2-x ' 

^x^+x x + 1^ 


f 1 

—+ x- 



1 2-x 

x(x + 1) x + 1 


1 + x^ - 2x 
X 


1 - x(2 - x) X 
x(x + 1) '(1-x)" 


224 



















http://tuhoctoan.net 


Khi HS trả lời xong câu hỏi, 
chuyển sang chữa bài tập thì 
GV yêu cầu HS 2 lên kiểm 
tra. 

HS 2 : Chữa bài tập 60 tr62 
SGK. (đề bài đưa lên màn 
hình) 

GV yêu cầu HS lớp theo dõi 
bạn chữa bài và trả lòi câu hỏi 
: — ĐK của biến để giá trị 
biểu thức xác định là gì ? 

— Muốn chứng minh giá trị 
của biểu thức không phụ 
thuộc vào biến (khi giá trị 
biểu thức đã được xác định) 
ta cần làm thế nào ? 


Thông qua chữa bài tập, GV 
cho HS ôn lại thứ tự thực 
hiện phép toán trong biểu 
thức và quy tắc thực hiện các 
phép biến đổi biểu thức. 

GV nhận xét và cho điểm HS 
được kiểm tra. 


_ (1 - X)' X 
“ x(x + 1) ’(1-x)' 

1 

x + 1 

- HS 2 chữa bài tập 60 SGK 


f 

x + 1 3 x + 3^ 

1 

4x 

'-4 

[2x-2 ' x^-1 2x + 2j 


5 

a) 

2x-2=2(x-1);^0^ 



x^ 

iN«r 

I 

I 

+ 

o 

JL 

> X ^ 

±1 

2x + 2 = 2(x +1) 0 ^ X -1 


Vậy ĐK của biến là X +1 


b) 





x+1 3 x+3 

I 

4x^-4 


2(x-1) ' (x-1)(x+1) 2(x+1) 

5 


(x + 1)^ + 6-(x + 3)(x- 

1) 4(x"-1) 


2(x-1)(x + 1) 


5 


x^+2x+1+6-x^+x-3x 

+3 4(x"-1) 


2(x2-1) 


5 


10 . 4 
2 . 5 


Vậy khi giá trị của biểu thức được 
xác định thì nó không phụ thuộc 
vào giá trị của biến X. 


HS nhận xét bài làm của bạn. 


225 























http://tuhoctoan.net 


Bài 1. Cho : 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP 

HS hoạt động theo nhóm. 
Bài làm : 


4x^-7x + 3_ A 
1 - x^ x^ + 2x +1 

a) Tìm đa thức A 

b) Tính A tại X = 1 ; X = 2 

c) Tìm giá trị của X để A = 0 
(Đề bài đưa lên màn hình) 


GV cho các nhóm làm bài 
khoảng 5 phút, sau đó yêu cầu 
một nhóm cử đại diện trình bày 
bài làm của nhóm mình. GV và 
HS lớp góp ý, kiểm tra thêm 
bài làm của vài nhóm. 


(4x"-7x + 3).(x"+2x + 1) 

^ = - 

1-x 

^ (4x-3)(x-1)(x + 1)^ 

(1 + x)(1 - x) 

, (3-4x)(1-x)(x + 1) 

^ (1-x) 

A=(3-4x)(x + 1) 

A = 3-x-4x^ 

b) ĐK của biến là : XJ^±^ 

+ Tại X = 1, giá trị biểu thức A 
không xác định 
+ Tại X = 2 (thoả mãn ĐK) 

A = 3-2-4.22 = -15 

c) A = 0 <íí> (3 - 4x)(x + 1) = 0 
<íí> 3 — 4x = 0 hoặc X + 1 = 0 

3 

<=> X = ^ hoặc X = -1 (loại) 

Vậy A = 0 khi X = Ệ 

4 


Bài 2 (bài 62 tr62 SGK) 

Tìm giá trị của X để giá trị của 
x2-10x + 25 


x2 -5x 


phân thức 
bằng 0 

- GV hỏi : bài này có phải tìm 


— HS : Bài tập này phải tìm ĐK 


226 










http://tuhoctoan.net 


ĐK của biến của phân thức 
không ? 

- Hãy tìm ĐK của biến. 


- Rút gọn phân thức. 


- Phân thức ^ = 0 khi nào ? 
B 

_ x-5 

Ap dụng với phân thức -—- 

X 


của biến vì có liên quan đến giá trị 
phân thức. 

- HS : - 5x 0 => x(x - 5) ^ 0 

=>X7tO và x^5 

Vậy ĐK của biến là X 0 và X 5 

— Một HS lên bảng làm 

x^ -10X + 25 _ (x-5f _ (x-5) 
x^-5x x(x-5) X 


- Phân thức = 0 <íí> 

B 


A = 0 
B^O 


x-5 


X 


= 0 «^ 


x-5 = 0 
X 0 


<íí> X = 5 


- Có phải tại X = 5 thì phân 
thức đã cho bằng 0 hay không ? 


— HS : X = 5 không thoả mãn 
ĐKcủa biến. Vậy không có giá trị 
nào của X để giá trị của phân thức 
bằng 0. 


- GV bổ sung thêm câu hỏi 
b) Tìm X để giá trị của phân 

thức bằng ^ 



x-5 _5 
X “2 


2x-10 = 5x 
2x-5x = 10 


ĐK: 


X ^ 0 
x^5 


-3x = 10 


X = 


10 

3 


(TMĐK) 


c) Tìm các giá trị nguyên của X 
để giá trị của phân thức cũng 
là số nguyên 


, x-5 , 5 

X X 

Có 1 là sô" nguyên, vậy giá trị của 

_ 5 

phân thức là nguyên khi — 

X 


227 














http://tuhoctoan.net 


là sô" nguyên => X e ư(5) hay 
xe Ị±1 ; ± 5} nhưng theo ĐKXĐ 

thì X - 5 loại. 

Vậy với X e Ị-5 ; -1; 1} thì phân 
thức có giá trị là sô" nguyên. 


Bài 3 (bài 63(a) tr62 SGK) 
(Đề bài đưa lên màn hình) 


- GV hỏi : Để viết phân thức 
dưới dạng tổng của một đa thức 
và một phân thức với tử thức là 
một hằng số ta làm thế nào ? 


— HS : Ta phải chia tử cho mẫu. 


- GV yêu cầu một HS lên chia 

3x'-4x-17 

x+2 

tử cho mẫu. 

3x^+6x 

3X-10 


-10X-17 
■ -10X-20 



+3 



-4x -17 

Vậy p = ^ ĐK của biến 

x + 2 


là : X —2 


-GV:VỚÌ xeZ^3x-10eZ 
vậy p e z khi nào ? 


P = 3x-10 + ^— 
x + 2 

-HS : p eZ^^—eZ 

x + 2 

«^(x + 2)e ư(3) «^x + 2e{±1:±3} 


GV yêu cầu một HS lên bảng 
trình bày bài làm. 


228 


x + 2 = 1 ^x = -1 (TMĐK) 
x + 2 = -1^x = -3 (TMĐK) 
x + 2 = 3 ^x = 1 (TMĐK) 










http://tuhoctoan.net 


x + 2 = -3^x = -5 (TMĐK) 

Vậy với X e {-5; - 3; - 1; 1} thì giá 
trị của p e z 


Bài 4 (bài 67(a) tr30 SBT). 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

- Tìm ĐK của biến để giá trị 
phân thức xác định ? 

- Rút gọn biểu thức 


- GV : Hãy biến đổi để biểu 
thức rút gọn của A có dạng 
(x + a)^ + b với a, b là các 
hằng số. 

- Nêu nhận xét về A. 


— HS : ĐK của biến là X 2 và 
x^^O. 


- Một HS lên bảng rút gọn, các HS 
khác làm bài vào vở. 

.2 ^ 


A = 


X 

x-2 


-4 


V 


X 


+ 3 


/ 




x-2 


X 


(x-2).x 
A = x(x-2) + 3 


A = x' -2x + 3 
A = x^ -2x + 1 + 2 
A = (x-1)"+2 


Ta có : (x - - 0 với mọi X 


(x -1)^ + 2 > 2 với mọi X 


hay A > 2 với mọi X 
=> A có giá trị nhỏ nhất bằng 2 khi 
X = 1 (thoả mãn ĐK) 


Hoạt động 3 

CỦNG CỐ 

GV đưa “Bài tập trắc nghiệm 
lên màn hình”. 


229 












http://tuhoctoan.net 


Đề bài : “Đúng hay sai ?” 

a) Khi rút gọn một biểu thức ta 
phải đặt điều kiện cho tất cả 
các mẫu khác 0. 

.,2 X x-1 

b) X--+ x—- 

3+x x-9 3-x 

_ 2 X 1-x 

~x + 3 (x + 3)(x-3) x-3 

2,1 r, o 

c) - + -• 1-^ 

X X X + ^J 

3 x+1-1 
X x + 1 

3 X 
X x + 1 

3 

x + 1 


Kết quả. 

a) Sai. 

(Chỉ những bài toán liên quan tới 
giá trị biểu thức mới phải đặt ĐK 
cho mẫu khác 0). 

b) Đúng. 

2 2 x-1 1-x 

vì --=-- và —- = -—^ 

3 + x x + 3 3-x x-3 

c) Sai thứ tự thực hiện các phép 
tính trong biểu thức. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 

Ôn tập các câu hỏi lí thuyết và các dạng bài tập của chương. 
- Bài tập về nhà sô" 63(b), 64 tr62 SGK 

số 59, 62, 63, 67(b) tr 28, 29, 30 SBT. 

—Tiết sau kiểm tra 1 tiết chương II. 


Tiết 36 


KIỂM TRA CHƯƠNG II 


ĐỂ 1 


230 





















http://tuhoctoan.net 


Câu 1. (Iđiểm) Định nghĩa phân thức đại sô". Cho ví dụ. 

Câu 2. (2 điểm) Xét xem các câu sau đúng hay sai ? 

. x ^-1 _ (x-1)(x + 1) _ (1-x)(1 + x) 

1-x (1-x) (l-x) 

b) Biết: 

2x-1 4x^-1 

=> A = 3x 

Ghi chú : Nếu câu 2(a) đúng thì ghi 2(a) Đ 
Nếu câu 2(a) sai thì ghi 2(a) s 

Câu 3. (4 điểm)Thực hiện phép tính : 

X _ x-5 ^. 2x-5 ^ X 

VX^-25 x^ + 5xj x^ + 5x 5-x 

Câu 4. (3 điểm) Cho phân thức ^ 

x^ -1 

a) Tìm điều kiện của X để giá trị của phân thức được xác định. 

b) Tìm giá trị của X để phân thức có giá trị bằng ( 2). 

c) Tìm giá trị của X để phân thức có giá trị là sô" nguyên. 

Đáp án và biểu điểm 

Câu 1(1 điểm). Định nghĩa phân thức đại sô" 0,5 điểm 


Ví du 


0,5 điểm 


Câu 2 (2 điểm) 2(a) s : 

2(b) Đ : 


1 điểm 
1 điểm 


Câu 3 (4 điểm) Kết quả rút gọn bằng ( 1). 
Câu 4 (3 điểm) 

a) Điều kiện của biến là : X ^ +1 


1 điểm 


231 














http://tuhoctoan.net 


Ị,) 3x + 3 = 3(x + 1) ^ 3 

x^-1 (x + 1)(x-1) x-1 

A =-2 

x-1 

3 = 2x + 2 

2x = 1 

X =-l(TMĐK) Iđiểm 

c) là sô" nguyên khi (x 1) e ư (3) 

x-1 

=> (x 1) e ^ ±1 ; ±3 í" 

X 1 = 1 ^x = 2 (TMĐK) 

X 1= 1=>X = 0 (TMĐK) 

X 1 = 3 ^x=4 (TMĐK) 

X l=3^x=2 (TMĐK) 

Với X e ^ 2 ; 0 ; 2 ; 4 í" thì 2 là sô" nguyên 1 điểm 

x-1 


ĐỀ 2 


Câu 1(1 điểm) Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức đại sô". 
Viết dạng tổng quát. 

Câu 2 (2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả 
đúng. 

a) Kết quả rút gọn của phân thức ^ là : 

X -1 


A) 1; B) 2x; C) 

x + 1 

b) Điều kiện của X để giá trị của biểu thức ^ ^ được xác 

X +1 X +1 

định là : 


232 












http://tuhoctoan.net 


A) X 0 và X 1 B) X ±1 C) X 0 và X ±1 

Câu 3 (4 điểm) Chứng minh đẳng thức : 


3x x + 1 V 3x /_ X x-1 


2_2 r X +1 A .Xzil = ^ 


Câu 4 (3 điểm) Cho phân thức 


3x"+6x' 


x^ + 2x^ + X + 2 


a) Tìm điều kiện của X để giá trị của phân thức được xác định. 

b) Chứng tỏ rằng giá trị của phân thức luôn không âm khi nó 
được xác định. 

Đáp án và biểu điểm 

Câu 1(1 điểm) 

Câu 2 (2 điểm) 


a)© 


1 điểm 
1 điểm 



Câu 3 /4 điểm) 

Câu 4 (3 điểm) 

a) ĐK của biến là X -2 

Ịy) 3x^+6x" ^ 3 x^(x + 2) ^ 3x" 

x"+2x'+x + 2 (x'+1)(x + 2) x'+1 

Có 3x^ > 0 với mọi X 
x^ +1 > 0 với mọi X ỹí-2 


0 với mọi X 7^-2 

x'+1 


2 điểm 


Tiết 37 


ÔN TẬP ĐẠI SỐ (tiết 1) 
(Chuẩn bị kiểm tra học kì I) 


233 

















http://tuhoctoan.net 


A-MỤC TIÊU 

• Ôn tập các phép tính nhân, chia đơn đa thức. 

• Củng cố các hằng đẳng thức đáng nhớ để vận dụng vào giải toán. 

• Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức, 
phân tích các đa thức thành nhân tử, tính giá trị biểu thức. 

• Phát triển tư duy thông qua bài tập dạng : tìm giá trị của biểu 
thức để đa thức bằng 0, đa thức đạt giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất), 
đa thức luôn dương (hoặc luôn âm). 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi bài tập. 

• Bảng ghi ‘Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ”. 

• HS : - Ôn tập các quy tắc nhân đơn đa thức, hằng đẳng thức 
đáng nhớ, các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử 

• Giấy trong, bút dạ, bảng phụ nhóm. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

ÔN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỀ ĐƠN ĐA THỨC 
HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ 


GV : Phát biểu quy tắc nhân 
đơn thức với đa thức. Viết 
công thức tổng quát. 


HS phát biểu các quy tắc và viết 
công thức tổng quát 

A.(B + C) = A.B + A.C 

(A + B)(C + D) = A.C + A.D + B.c + B.D 


GV yêu cầu HS làm bài tập 


HS làm bài tập 


234 






http://tuhoctoan.net 


Bài 1. a) |^xy(xy - 5x +10y) 
5 

b) (x +3y).(x2 2xy) 


a) = - 2x^y + 4xy^ 

5 

b) = x^ - 2x^y + 3x^y - 6xy^ 
= x^ + x^y - 6xy^ 


Bài 2. Ghép đôi hai biểu 
thức ở hai cột để được đẳng 
thức đúng : 


HS hoạt động theo nhóm 
Kết quả 


a) (X + 2y)2 

a ) (a ib)2 

a 

d 

b) (2x 3y)(3y + 2x) 

b ; x2 - Qx^y + 27xy" - 27y2 

b 

c 

c) (x 3y)2 

c ) 4x2 gy 2 

c 

b 

d) -ab + — 

4 

d ) x2 + 4xy + 4y2 

d 

a 

e) (a + b)(a2 ab + 
b2) 

e ) 8a2+ b2+ 12a2b + 6ab' 

e 

g 

f) (2a + b)2 

f ) (x"+2xy + 4y')(x-2y) 

f 

e 

g) x2 8y2 

g ) a2 + b2 

g 

f 


GV kiểm tra bài làm của vài Đại diện một nhóm lên trình bày 
nhóm. bài làm. Các nhóm khác góp ý kiến. 

GV đưa Bảy hằng đẳng 
thức để đốĩ chiếu . 


Bài 3. Rút gọn biểu thức : 


a) (2x + 1)2 + (2x 1)2 

2(1 + 2x)(2x 1) 

b) (x 1)2 (x + 2)(x2 2x + 

4) + 3(x l)(x + 1) 


HS làm bài tập, hai HS lên bảng 
làm : 

a) Kết quả bằng 4 

b) Kết quả bằng 3(x 4) 


235 














http://tuhoctoan.net 


Bài 4. Tính nhanh giá trị 
của mỗi biểu thức sau : 
a) + 4y^ 4xy tại X = 18 

a) x^ + 4y^ 4xy = (x 

2y)^ 

và 

= (18 2.4)2 


y = 4 

= 100 


b) 3h5"-(152+1)(15" 1) 

b) 3T5^-(152+ 1)(152 

1) 

Bài 5 Làm tính chia 

= (3.5)" (15" 1) 

= 15" 15"+1 

= 1 

a) _2x2 + 5x2 2x + 3 

2x2 

a) (2x'+ 5xL 2x + 3) : (2xL X +1) 

2x® x2 + X 

X + 3 

b) (2 xL5x"+6x-15):(2x-5) 

6x^ 3x -1- 3 

6x" 3x -h 3 

0 

b) 2x^ 5x2 ^ 

2x 5 


2x2 5^2 

x2 +3 

GV : Các phép chia trên là 

65E 15" 

- 6x 15 

Ũ 

HS : Đa thức A chia h( 

ĩt cho đa 

phép chia hết, vậy khi nào đa 

thức B nếu tìm được đa thức Q sao 

thức A chia hết cho đa thức 

cho 


B. 

A = B.Q 



Hoạt động 2 

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 


GV : Thế nào là phân tích 
đa thức thành nhân tử ? 
Hãy nêu các phương pháp 
phân tích đa thức thành 


HS : Phân tích đa thức thành nhân 
tử là biến đổi đa thức đó thành một 
tích của những đa thức. 

Các phương pháp phân tích đa 


236 













http://tuhoctoan.net 


nhân tử. 


thức thành nhân tử là : 

Phương pháp đặt nhân tử chung. 
Phương pháp dùng hằng đẳng 
thức. 

Phương pháp nhóm hạng tử. 
Phương pháp tách hạng tử. 
Phương pháp thêm bớt hạng tử... 


GV yêu cầu 

HS làm bài tập. 





Bài 6. Phân 

tích đa thức 

HS hoạt động theo nhóm, nửa lớp 

thành nhân 

tử : 

làm câu a 

b, nửa lớp làm câu c 



d 




a) x^ 3x2 

4x+ 12 

a) 

= x2(x 

3) 

4(x 3) 




= (x 

3)(x2 

4) 




= (x 

3)(x 

2)(x +2) 

b) 2x2 2y2 

6x 6y 

b) 

= 2 [(x2 

y^) 

3(x + y)] 




= 2[(x 

y)(x 

+ y) 3(x + y)] 




= 2(x + 

y)(x 

y 3) 

c) x^ + 3x2 

3x 1 

c) 


1) + (3x2 2 ^^ 


= (x l)(x2 + X + 1) + 3x(x 1) 
= (x l)(x2 + 4x + 1) 


d) x^ 5x2 ^4 


GV kiểm tra bài làm của vài 
nhóm. 


d) = x'^ x2 4x2 _ị_ 4 
= x2(x2 1) 4 (x2 1) 

= (x2 l)(x2 4) 

= (x l)(x + l)(x 2)(x + 2) 

Đại diện nhóm lên trình bày bài 
làm. 

HS nhận xét góp ý. 


237 



http://tuhoctoan.net 


GV quay lại bài 5 và lưu ý HS : 
Trong trường hợp chia hết ta 
có thể dùng kết quả của phép 
chia để phân tích đa thức 
thành nhân tử. 

Từ bài 5(a) ta có : 

2x=^ + 5x2 2x + 3 

= ( 2 x 2 ^ ^ 3) 


Áp dụng tương tự với bài 5 

HS : 2x2 3^2 _ị_ 0^ 23 

(b) 

Bài 7. Tìm X biết: 

= (2x 5).(x2 + 3) 

a) 3x® 3x = 0 

a) 3x2- 3 ^ _ Q 

^ 3x(x2 1) =0 

=> 3x(x l)(x + 1) = 0 
=> X = 0 hoặc X - 1 = 0 
hoặc X + 1 = 0 

=> X = 0 hoặc X =1 hoặc X = — 1 

b) x2 + 36 = 12x 

b) x2 + 36 = 12x 

=> x2 12x + 36 = 0 

^ (x 6)2 =0 

^ (x 6) =0 

=> X = 6 


Hoạt động 3 

BÀI TẬP PHÁT TRIỂN Tư DUY 


Bài 8. Chứng minh đa thức 
A = x^ X+1>0 với mọi X 
GV gỢi ý : Biến đổi biểu 
thức sao cho X nằm hết 
trong bình phương một đa 
thức 


HS phát biểu : 
X + 1 


X 


= X^ - 2.x.^ + 4 + t 

2 4 4 

= (x - 4)^ + -T 

2 4 


238 





http://tuhoctoan.net 


GV hỏi tiếp : Hãy tìm giá trị 
nhỏ nhất của A và X ứng với 
giá trị đó. 


Bài 9. Tìm giá trị lớn nhất 
hoặc nhỏ nhất của các biểu 
thức sau : 
a) B = 2x2 + 

GV gỢi ý đặt 2 ra ngoài dấu 
ngoặc, rồi biến đổi tương tự 
như đa thức A ở bài 8. 


b) c = 4x x2 


Ta có 


í ^ 

X - A >0 với mọi X 

l 2j 


X - — 


V 


/ 


+ — > — với mọi X 

4 4 


Vậy x^ X + 1 > 0 với mọi X 


HS ; Theo chứng minh trên 

o 

A> — với mọi X 

4 

=> giá trị nhỏ nhất của A bằng ^ 

tại X = A 
2 

HS làm dưới sự hướng dẫn của GV 


B = 2(x2 + 5x p 


B = 2 

V+2.x.5 + 25_25_2^ 


V 

2 4 

4 4J 

B = 2 

f õY 27 
x+ ^ 



V 

2J 4 J 


B = 2 

X + 

AI 

h- 

CN 

1 

CM 

27 


V 

2J 2 

2 

^ giá 

tri nhỏ nhất của B là - — 



2 




tai X = 




2 

c = 

(x2 

4x) 


c = 

(x2 

2.X.2 + 4 4) 

c = 

(x 

2)2 + 4 < 

4 

=> Vậy giá trị lớn nhất của c là 4 


239 





















http://tuhoctoan.net 


tại X - 2 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 

Ôn tập lại các câu hỏi ôn tập chương I và II SGK. 

Bâi tập về nhà sô" 54, 55(a,c), 56, 59(a,c) tr9 SBT, sô" 59, 62 
tr28, 29 SBT. 

Tiết sau tiếp tục ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì I. 


Tiết 38 


ÔN TẬP ĐẠI SỐ (tiết 2) 
(Chuẩn bị kiểm tra học kì I) 


A-MỤC TIÊU 

• Tiếp tục củng cố cho HS các khái niệm và quy tắc thực hiện các 
phép tính trên các phân thức. 

• Tiếp tục rèn luyện kĩ năng thực hiện phép tính, rút gọn biểu thức, 
tìm ĐK, tìm giá trị của biến số X để biểu thức xác định, bằng 0 hoặc 
có giá trị nguyên, lớn nhất, nhỏ nhất... 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi đề bài. 

Bảng tóm tắt Ôn tập chương II tr60 SGK. 

• HS : - Ôn tập theo các câu hỏi ôn tập chương I và II, làm các bài 
tập theo yêu cầu của GV. 

Giấy trong, bút dạ. 


c. TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


240 








http://tuhoctoan.net 


ÔN TẬP Lí THUYẾT THÔNG QUA BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM (10 


phút) 

GV đưa đề bài lên màn hình yêu 
cầu HS hoạt động theo nhóm. 
Nửa lớp làm 5 câu đầu. 

Nửa lớp làm 5 câu CUỐI. 

Đề bài 

Xét xem các câu sau đúng hay sai 

7 

1) là một phân thức đại sô. 
+1 

2) Sô" 0 không phải là một phân 
thức đại sô" 

(x + lf 1 + x 
1 + x -1 

x" - 1 X + 1 

s)ỌLzDl^lz^ 

y - X y + X 

6) Phân thức đốĩ của phân thức 

7x-4 7x + 4 
2xy 2xy 

7) Phân thức nghịch đảo của 

phân thức , ^ „ là X + 2 
x" + 2x 

8) -^ + ^=3x-6^3 

x-2 2-x x-2 

gx 8xy . 12X _ 3x-1 12x 

^3x-l'l5x-5 8xy '5(3x-1) 

_ 3 
10y 


HS hoạt động theo nhóm. Các 
nhóm làm bài tập trên các 
Phiếu học tập đã in sẵn đề. 

Kết quả 

1) Đ 

2 ) s 

3) s 

4) Đ 

5) Đ 

6) s 

7) Đ 

8) Đ 

9) s 


241 






















http://tuhoctoan.net 


10) Phân thức — có ĐK của 

X -X 


10) s 


biến là X ^ ±1 

GV yêu cầu đại diện các nhóm 
giải thích cơ sở bài làm của nhóm 
mình, thông qua đó ôn lại : 


Sau khoảng 5 phút, đại diện hai 
nhóm lên trình bày bài. Khi đó 
HS cả lớp lắng nghe và góp ý 
kiến. 


Định nghĩa phân thức 
Hai phân thức bằng nhau. 
Tính chất cơ bản của phân 
thức. 

Rút gọn, đổi dấu phân thức. 
Quy tắc các phép toán. 

ĐK của biến. 


Hoạt động 2 


LUYỆN TẬP (34 phút) 


Bài 1. Chứng minh đẳng thức : 
x^ - 9x X + 3 


x-3 


X 


x^+3x 3x + 9 

- 3 
3-x 


HS làm bài vào vở, một HS lên 
^ bảng làm bài. 

Biến đổi vê trái : 


VT = 


9 

x(x-3)(x + 3) x + 3 


X - 3 _ X 

x(x + 3) 3(x + 3) 

9 + x(x - 3) . 3(x - 3) - x^ 
x(x-3)(x + 3) 3x(x + 3) 


9 + x" - 3x 3 x(x + 3) 
x(x - 3)(x + 3) 3x - 9 - x^ 

-(3x-9-xQ.3 

(x-3)(3x-9-xQ 


242 




























http://tuhoctoan.net 


Bài 2. Tìm điều kiện của X để giá 
trị của biểu thức được xác định và 
chứng minh rằng với điều kiện đó 
biểu thức không phụ thuộc vào 
biến: 

1 x^-x T X _ 

x-1 x^+1vx^-2x + 1 x^-1y 


Bài 3. Cho biểu thức 

p ^ x^ + 2x I x-5 I 50-5x 
2x +10 X 2x(x + 5) 

a) Tìm điều kiện của biến để giá 
trị biểu thức xác định. 

b) Tìm X để p = 0 

c) Tìm X để p = “4 


= ^- = VP 

3-x 

Sau khi biến đổi VT = VP, Vậy 
đẩng thức được chứng minh. 


ĐK của biến là : X + 1 
Rút gọn biểu thức : 

= _L_íí^. 

X - 1 x^ + 1 

X _ 1 

(x-lf (x-1)(x + 1) 

^ x(x-l)(x + l) 

x-1 x^+1 

x(x + l)-(x-1) 

(x-l4(x + 1) 

^ x(x^+x-x + 4 

(x'+1)(x-1) 

^ 1 -X ^ 1 

x-1 


243 

























http://tuhoctoan.net 


d) Tìm X để p > 0 ; p < 0; 

GV yêu cầu HS tìm ĐK của biến 
GV gọi một HS lên rút gọn p. 


GV gọi hai HS khác làm tiếp 
HSl tìm X để p = 0, 

HS2 tìm X để p = — ị 

4 


GV hỏi : Một phân thức lớn hơn 0 
khi nào ? 
p > 0 khi nào ? 


a) ĐK của biến là X 0 

5 

b) Rút gọn p 

p ^ + 2x I X - 5 I 50 - 5x 

2(x + 5) X 2x(x + 5) 

_ x(x^ + 2x) + 2(x - 5)(x + 5) + 50 - 5x 
2x(x + 5) 

_ x" + 2x^ + 2x" - 50 + 50 - 5x 

2x(x + 5) 

_ x(x^ + 4x - 5) 

2x(x + 5) 

_ x^ - X + 5x - 5) 

2(x + 5) 

(x-1)(x + 5) 

2(x + 5) 

_ x-1 
2 

p = 0 khi = 0 

2 

^ X -1 = 0 
^ X = 1 (TMĐK) 

c) p = “4 khi ^ ~ ^ = “4 

4 2 4 

=> 4x 4 = 2 

=> 4x -2 

^ X =ị (TMĐK) 

d) 

HS : Một phân thức lớn hơn 0 
khi tử và mẫu cùng dấu 


244 














http://tuhoctoan.net 


GV : Một phân thức nhỏ hơn 0 
khi nào ? 
p < 0 khi nào ? 


Bài 4. Cho biểu thức 

Q ^ (x + 2)^ ^ + 6x + 4 

X x + 2 X 

a) Tìm ĐK của biến để giá trị 
biểu thức xác định. 

b) Rút gọn Q. 

c) Chứng minh rằng khi Q xác 
định thì Q luôn có giá trị âm. 

d) Tìm giá trị lớn nhất của Q. 


y ^ "1 ‘^1 

p = ^ có mâu dương 

=>tử:x 1<0=>X>1 
Vậy p > 0 khi X > 1 

HS : Một phân thức nhỏ hơn 0 
khi tử và mẫu trái dấu. 

p = ^ có mâu dương 

=>tử :x 1<0=>X<1 kếthỢp 
với ĐK của biến ta có p < 0 khi X < 
1 

và X 0; X 5 


a) ĐK của biến là X 0 và X 2 

b) Rút gọn Q 

n- (x + 2f x + 2-x" x^+6x + 4 
X ■ x+2 X 

q_ (x + 2)(x + 2-x")-(x"+6x + 4) 

X 

q- X^+2x-x^+2x+4-2x^-x^-6x-4 

X 

Q ^ -x^ - 2x^ - 2x 
X 

Q _ -x(x^ + 2x + 2) 

X 

Q = -(x"+2x + 2) 

c) Q = (x2 + 2x +2) 

= (x^ + 2x + 1 + 1) 


245 















http://tuhoctoan.net 


Bài 5 : Cho phân thức 

-7x + 9 

x-2 

Tìm các giá trị nguyên của X để 
giá trị của A là sô" nguyên. 

GV gỢi ý HS chia tử cho mẫu. 
Một HS lên bảng thực hiện. 


= (x + lf 1 
Có (x+1)^ < 0 với mọi X 
1 <0 

^ Q = (x + 1)^ 1 < 0 với mọi X 

d) Ta có : (x + 1)^ < 0 với mọi X 
Q = (x + 1)^ 1 < 1 với mọi X 

=> GTLN của Q = 1 khi X = 1 

(TMĐK) 


9 

9 

9 

6 


c 

7x + 

X 2 

c 2x^ 


x2 + 2x 3 

2x2 

7x + 


2x2 

4x 


— 

3x + 


3x + 



3 


Viết A dưới dạng tổng của một đa 
thức và một phân thức với tử là 
một hằng sô". 


A = x^ + 2x - 3 + ĐK : X ^ 2 

x-2 

Với X e z thì x^ + 2x 3 e z 
^ A e z <=> —e z 

x-2 


<:í> X 2 e ư(3) 

<íí> X 2 e { ±1 ; ± 3} 


246 












http://tuhoctoan.net 


(Nếu không còn thời gian thì bài 
5 hướng dẫn về nhà). 


X 

2 = 

X = 3 

(TMĐK) 

X 

2 = 

l^x = 1 

(TMĐK) 

X 

2 = 

3=> X - 5 

(TMĐK) 

X 

2 = 

3=> X = 

1 (TMĐK) 

Với 

X e 

{ 

5} 

thì 

giá 

trị của A e 

z 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 phút) 

Ôn tập kĩ lí thuyết chương I và II. 

Xem lại các dạng bài tập, trong đó có bài tập trắc nghiệm. 
Chuẩn bị kiểm tra học kì. 


247 




http://tuhoctoan.net 


- PHẦN HÌNH HỌC 

Chương 1-. TỨ GIÁC 



§1. TỨ GIÁC 


A-MỤC TIÊU 

• HS nắm được các định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tổng các góc 
của tứ giác lồi. 

• HS biết vẽ, biết gọi tên các yếu tô", biết tính sô" đo các góc của 
một tứ giác lồi. 

• HS biết vận dụng các kiến thức trong bài vào các tình huống 
thực tiễn đơn giản. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - SGK, thước thẳng, bảng phụ hoặc đèn chiếu giấy trong 
vẽ sẵn một sô" hình, bài tập. 

• HS : — SGK, thước thẳng. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

GIỚI THIỆU CHƯƠNG I (3 phút) 


GV : Học hết chương trình toán lớp 

7, các em đã được biết những nội 
dung cơ bản về tam giác. Lên lớp 

8, sẽ học tiếp về tứ giác, đa giác. 


HS nghe GV đặt vấn đề. 


248 









http://tuhoctoan.net 


Chương I của hình học 8 sẽ cho 
ta hiểu về các khái niệm, tính 
chất của khái niệm, cách nhận 
biết, nhận dạng hình với các nội 
dung sau : (GV yêu cầu HS mở 
phần Mục lục trl35 SGK, và 
đọc các nội dung học của 
chương I phần hình học). 

+ Các kĩ năng : vẽ hình, tính 
toán đo đạc, gấp hình tiếp tục 
được rèn luyện — kĩ năng lập 
luận và chứng minh hình học 
được coi trọng. 


Hoạt động 2 


1.ĐỊNH NGHĨA (20 phút) 


* GV : Trong mỗi hình dưới dây 
gồm mấy đoạn thắng ? Đọc tên 
các đoạn thẳng ở mỗi hình. 



c) d) 

Hình 1: 


Hình 1a ; 1b ; 1c ; gồm bốn đoạn 

thẳng : AB, BC, CD, DA 

(kể theo một thứ tự xác định) 


249 






http://tuhoctoan.net 


(Đề bài và hình vẽ đưa lên 
màn hình) 

GV : ở mỗi hình la ; Ib ; Ic đều 
gồm bốn đoạn thẳng AB ; BC ; 
CD ; DA có đặc điểm gì ? 


GV : - Mỗi hình la; Ib ;lc là 
một tứ giác ABCD. 

- Vậy tứ giác ABCD là hình 
được định nghĩa như thê nào ? 

GV đưa định nghĩa tr64 SGK 
lên màn hình, nhắc lại. 

GV : Mỗi em hãy vẽ hai hình tứ 
giác vào vở và tự đặt tên. 

GV gọi một HS thực hiện trên 
bảng 


GV gọi HS khác nhận xét hình 
vẽ của bạn trên bảng. 

GV :Từ định nghĩa tứ giác cho 
biết hình Id có phải tứ giác 
không ? 

GV : Giới thiệu : tứ giác ABCD 
còn được gọi tên là : tứ giác 
BCDA; BADC,.. 


ở mỗi hình la ; Ib ; Ic đều gồm 
có bốn đoạn thẳng AB ; BC ; CD 
; DA “khép kín”. Trong đó bất kì 
hai đoạn thắng nào cũng không 
cùng nằm trên một đường 
thẳng. 

HS : Tứ giác ABCD là hình gồm 
bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA 
trong đó bất kì hai đoạn thẳng 
nào cũng không cùng nằm trên 
một đường thẳng. 

Một HS lên bảng vẽ. 



HS nhận xét hình vẽ và kí hiệu 
trên bảng. 

Hình Id không phải là tứ giác, 
vì có hai đoạn thẳng BC và CD 
cùng nằm trên một đường 
thẳng. 


250 






http://tuhoctoan.net 


- Các điểm A ; B ; c ; D gọi là 
các đỉnh. 


- Các đoạn thẳng AB ; BC ; CD ; 
DA gọi là các cạnh. 


GV : Đọc tên một tứ giác bạn 
vừa vẽ trên bảng, chỉ ra các yếu 
tô" đỉnh ; cạnh của nó. 


GV yêu cầu HS trả lời 
SGK. 


? 1 


tr64 


HS : Tứ giác MNPQ 

các đỉnh M ; N ; p ; Q 

các cạnh là các đoạn thẳng MN ; 

NP ; PQ ; QM. 


GV giới thiệu : Tứ giác ABCD ở 
hình la là tứ giác lồi. 


HS : 

— ở hình Ib có cạnh (chẳng hạn 
cạnh BC) mà tứ giác nằm trong 
cả hai nửa mặt phẳng có bờ là 
đường thẳng chứa cạnh đó. 

— ở hình Ic có cạnh (chẳng hạn 
AD) mà tứ giác nằm trong cả hai 
nửa mặt phẳng có bờ là đường 
thẳng chứa cạnh đó. 

— Chỉ có tứ giác ở hình la luôn 
nằm trong một nửa mặt phẳng 
có bờ là đường thẳng chứa bất kì 
cạnh nào của tứ giác. 


Vậy tứ giác lồi là một tứ giác như 
thế nào ? 


HS trả lời theo định nghĩa SGK. 


— GV nhấn mạnh định nghĩa tứ 


251 





http://tuhoctoan.net 


giác lồi và nêu chú ý tr65 SGK. 


GV cho HS thực hiện 
SGK 



(Đề bài đưa lên màn hình) 

(GV chỉ vào hình vẽ để minh 
họa). 


HS lần lượt trả lời miệng. 

(Mỗi HS trả lời một hoặc hai 
phần). 


GV : Với tứ giác MNPQ bạn vẽ 

trên bảng , em hãy lấy : 

một điểm trong tứ giác ; 

một điểm ngoài tứ giác ; 

một điểm trên cạnh MN của tứ 

giác và đặt tên. 

(Yêu cầu HS thực hiện tuần tự 
từng thao tác. 


- Chỉ ra hai góc đốĩ nhau, hai 
cạnh kề nhau, vẽ đường chéo. 

GV có thể nêu chậm các định 
nghĩa sau, nhưng không yêu cầu 

HS thuộc, mà chỉ cần HS hiểu 
và nhận biết được. 

- Hai đỉnh cùng thuộc một cạnh 
gọi là hai đỉnh kề nhau. 

- Hai đỉnh không kề nhau gọi là 
hai đỉnh đối nhau. 


HS có thể lấy, chẳng hạn : 
E nằm trong tứ giác. 

F nằm ngoài tứ giác. 

K nằm trên cạnh MN. 

M 


Hai góc đốl nhau : M và p 

N và Q 

Hai cạnh kề : MN và NP ;... 



- Hai cạnh cùng xuất phát tại 
một đỉnh gọi là hai cạnh kề nhau. 

- Hai cạnh không kề nhau gọi 
là hai cạnh đổi nhau. 


252 





http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 

TỔNG CÁC GÓC CỦA MỘT TỨ GIÁC (7 phút) 


GV hỏi: 

- Tổng các góc trong một tam 
giác bằng bao nhiêu ? 

-Vậy tổng các góc trong một tứ 
giác có bằng 180° không ? Có 
thể bằng bao nhiêu độ ? 

Hãy giải thích. 


GV : Hãy phát biểu định lí về 
tổng các góc của một tứ giác ? 

Hãy nêu dưới dạng GT, KL. 


HS trả lòi : 

Tổng các góc trong một tam giác 
bằng 180°. 

- Tổng các góc trong của một 
tứ giác không bằng 180° mà 
tổng các góc của một tứ giác 
bằng 360°. 

Vì trong tứ giác ABCD, vẽ đường 
chéo AC. 


A 



Có hai tam giác. 

AABC có: +B + Cj =180° 

AADCcó: +D + C^ =180° 

nên tứ giác ABCD có : 

Ẩ^+Ẩ^ + B + C^ + C^ + 0 = 180° 

hayÂ + B + C + D = 360°. 

Một HS phát biểu theo SGK. 


GT 

o ABCD 

KL 

Â + B + C + D = 360° 


253 






http://tuhoctoan.net 


GV : Đây là định lí nêu lên tính 
chất về góc của một tứ giác. 

GV nối đường chéo BD, nhận 
xét gì về hai đường chéo của tứ 
aiác. 

— HS : hai đường chéo của tứ 
giác cắt nhau. 




Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP CỦNG cố (13 phút) 


Bài1 tr66 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn 
hình) 


GV hỏi: Bốn góc của một tứ 
giác có thể đều nhọn hoặc đều 
tù hoặc đều vuông không ? 


HS trả lời miệng, mỗi HS một phần. 

a) X = 360° - (110° + 120° + 80°) 

= 50° 

b) X = 360° - (90° + 90° + 90°) 

= 90° 

c) X = 360° - (90° + 90° + 65°) 

= 115° 

d) X = 360° - (75° + 120° + 90°) 

= 75° 

360-(65%95°) ^^P^„ 

2 

b) lOx = 360° 


x = 36° 

Một tứ giác không thể có cả bô"n 
góc đều nhọn vì như thê thì tổng 
sô" đo bốn góc đó nhỏ hơn 360°, 
trái với định lí. 

- Một tứ giác không thể có cả 


254 








http://tuhoctoan.net 


Bài tập 2 : Tứ giác ABCD có 

Â = 65°, B = 117°, Ô = 71°. 

Tính sô" đo góc ngoài tại đỉnh D. 

(GÓC ngoài là góc kề bù với một 
góc của tứ giác) 

A 



hình). 


Sau đó GV nêu câu hỏi củng cố : 

- Định nghĩa tứ giác ABCD. 

- Thế nào gọi là tứ giác lồi ? 

- Phát biểu định lí về tổng các 
góc của một tứ giác. 


bổh góc đều tù vì như thê thì 
tổng bốn góc lớn 360°, trái định 
lí. 

- Một tứ giác có thể có bô"n góc 
đều vuông, khi đó tổng sô" đo các 
góc của tứ giác bằng 360°. 

(thỏa mãn định lí) 

HS làm bài tập vào vỏ, một HS 
lên bảng làm. 

Bài làm 

Tứ giác ABCD có A + B + c + 

Ô = 360° (theo định lí tổng các 
góc của tứ giác) 

65°+ 117° + 71°+ D= 360° 

253° + Ô = 360° 

Ô = 360°-253° 

Ô = 107° 

Có Ô + Ôi = 180° 

Ôi = 180° - Ô 

Ôi = 180° - 107° = 73° 

HS nhận xét bài làm của bạn. 

HS trả lòi câu hỏi như SGK. 


255 




http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

- Học thuộc các định nghĩa, định lí trong bài. 

- Chứng minh được định lí Tổng các góc của tứ giác. 

- Bài tập về nhà sô" 2, 3, 4, 5 tr66, 67 SGK. 

Bài sô" 2, 9 tr61 SBT. 

Đọc bài "Có thể em chưa biết” giới thiệu về Tứ giác Long — Xuyên 
tr68 SGK. 


Iiêt2 


§2. HÌNH THANG 


A-MỤC TIÊU 

• HS nắm được định nghĩa hình thang, hình thang vuông, các 
yếu tô" của hình thang. 

• HS biết cách chứng minh một tứ giác là hình thang, hình 
thang vuông. 

• HS biết vẽ hình thang, hình thang vuông. Biết tính sô" đo các 
góc của hình thang, hình thang vuông. 

• Biết sử dụng dụng cụ để kiểm tra một tứ giác là hình thang. 
Rèn tư duy linh hoạt trong nhận dạng hình thang. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - SGK, thước thẳng, bảng phụ, bút dạ, ê ke. 

• HS : - SGK, thước thẳng, bảng phụ, bút dạ, ê ke. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


256 







http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA (8 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HS trả lời theo định nghĩa của 

HS : 1) Định nghĩa tứ giác 

SGK. 

ABCD. 

A 

2) Tứ giác lồi là tứ giác 


như thê nào ? Vẽ tứ giác lồi 
ABCD, chỉ ra các yếu tô" của nó. 

d4—Ị- 

(đỉnh, cạnh, góc, đường chéo). 

c 

GV yêu cầu HS dưới lớp nhận 
xét đánh giá. 

Tứ giác ABCD 
+ A ; B ; c ; D các đỉnh. 

+ A ; B ; c ; Ô các góc tứ giác. 

+ Các đoạn thẳng AB ; BC ; CD ; 


DA là các cạnh. 


+ Các đoạn thẳng AC, BD là hai 
đường chéo. 

HS 2 : 1) Phát biểu định lí về 

+ HS phát biểu định lí như 

tổng các góc của một tứ giác. 

SGK. 

2) Cho hình vẽ : Tứ giác 


ABCD có gì đặc biệt ? giải thích 

+ Tứ giác ABCD có cạnh AB 

Tính c của tứ giác ABCD. 

song song với cạnh DC (vì A và 

0110° 

D 

ở vị trí trong cùng phía mà 

Â + Ô =180°). 

\ 

+ AB // CD (chứng minh trên ) 

D 

=> c = B = 50° (hai góc đồng vị) 

GV nhận xét cho điểm HS. 



257 






http://tuhoctoan.net 


HS nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 

ĐỊNH NGHĨA (18 phút) 

GV giới thiệu : Tứ giác ABCD có 
AB // CD là một hình thang. 

Vậy thê nào là một hình thang ? 

Chúng ta sẽ được biết qua bài 
học hôm nay. 

GV yêu cầu HS xem tr69 SGK, Một HS đọc định nghĩa hình 

gọi một HS đọc định nghĩa hình thang trong SGK. 

thang. 

GV vẽ hình (vừa vẽ, vừa hướng 
dẫn HS cách vẽ, dùng thước 
thẳng và êke). 


A B 



Hình thang ABCD (AB // CD) 

AB ; DC cạnh đáy 

BC ; AD cạnh bên, đoạn thẳng 
BH là một đường cao. 


GV yêu cầu HS thực hiện 

ĨAÌSGK. 


(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình). 


HS trả lòi miệng 

a) Tứ giác ABCD là hình thang vì 
có BC // AD (do hai góc ỏ vị trí so 
le trong bằng nhau). 


258 









http://tuhoctoan.net 



259 










http://tuhoctoan.net 


^ A ADC = A CBA (gcg). 


AD = BC 


BA = CD 


(hai cạnh tương 


ứng) 


* Nửa lớp làm phần b. 

Cho hình thang ABCD đáy AB ; 
CD 

biết AB = CD. Chứng minh rằng 

AD // BC ; AD = BC 

(ghi GT, KL của bài toán) 




hình thang 


ABCD 

GT 

(AB // DC) 

Q 

0 

II 

ũũ 

< 

KL 

AD // BC 
AD = BC 


Nối AC. Xét A DAC và A BCA có 

AB = DC (gt) 


A., = c., (hai góc so le trong do 
AD // BC). 

Cạnh AC chung. 

^ A DAC = A BCA (cgc) 

=> A 2 = C 2 (hai góc tương ứng) 


=> AD // BC vì có hai góc so le 
trong bằng nhau. 

và AD = BC (hai cạnh tương 
ứng). 


GV nêu tiếp yêu cầu : 


- Từ kết quả của M ^1 em hãy 


điền tiếp vào (...) để được câu 
đúng : 


• Nếu một hình thang có 
hai cạnh bên song song thì ... 


Đại diện hai nhóm trình bày bài 


HS điền vào dấu ... 


hai cạnh bên bằng nhau, hai 
cạnh đáy bằng nhau. 


260 









http://tuhoctoan.net 


• Nếu một hình thang có 
hai cạnh đáy bằng nhau thì 

• ♦ • 

GV yêu cầu HS nhắc lại nhận 
xét tr70 SGK. 

GV nói: Đó chính là nhận xét 
mà chúng ta cần ghi nhớ để áp 
dụng làm bài tập, thực hiện các 
phép chứng minh sau này. 


hai cạnh bên song song và bằng 
nhau. 


Hoạt động 3 

HÌNH THANG VUÔNG (7 phút) 


GV : Hãy vẽ một hình thang có 
một góc vuông và đặt tên cho 
hình thang đó. 


GV : Hãy đọc nội dung ở mục 2 
tr70 và cho biết hình thang bạn 
vừa vẽ là hình thang gì ? 

- GV : Thê nào là hình thang 
vuông ? 

GV hỏi : 

- Để chứng minh một tứ giác là 
hình thang ta cần chứng minh 
điều gì ? 

- Để chứng minh một tứ giác là 


HS vẽ hình vào vỏ, một HS lên 
bảng vẽ 



— HS : Hình thang bạn vừa vẽ là 
hình thang vuông. 

— Một HS nêu định nghĩa hình 
thang vuông theo SGK. 

Ta cần chứng minh tứ giác đó có 
hai cạnh đốĩ song song. 

Ta cần chứng minh tứ giác đó có 


261 











http://tuhoctoan.net 


hình thang vuông ta cần chứng 
minh điều gì ? 


hai cạnh đổĩ song song và có 
một góc bằng 90°. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP (10 phút) 


Bài 6 tr70 SGK 


HS thực hiện trong 3 phút. 

(GV gợi ý HS vẽ thêm một 
đường thắng vuông góc với cạnh 
có thể là đáy của hình thang rồi 
dùng êke kiểm tra cạnh đốĩ của 
nó). 

Bài 7 a) tr71 SGK 

Yêu cầu HS quan sát hình, đề 

bài trong SGK. 


Bài 17 tr62 SBT 
Cho tam giác ABC, các tia phân 
giác của các góc B và c cắt nhau 
tại I. Qua I kẻ đường thẳng song 
song với BC, cắt các cạnh AB và 
AC ở D và E. 

a) Tìm các hình thang trong hình 
vẽ. 

b) Chứng minh rằng hình thang 
BDEC có một cạnh đáy bằng 


Một HS đọc đề bài tr70 SGK 
HS trả lòi miệng. 

-Tứ giác ABCD hình 20a và tứ 
giác INMK hình 20c là hình thang. 
- Tứ giác EEGH không phải là 
hình thang. 

HS làm bài vào nháp, một HS 
trình bày miệng : 

ABCD là hình thang đáy AB ; 

CD 

^ AB // CD 
=» X + 80° = 180° 
y + 40° = 180°'^ (hai góc trong 
cùng phía) 

^ X = 100° ; y = 140° 



BDIC (đáy DI và BC) 
BIEC (đáy lE và BC) 
BDEC (đay DE và BC) 


262 










http://tuhoctoan.net 


tổng hai cạnh bên. 

b) A BID có : 62 = B., (gt) 

(Đề bài đưa lên bảng phu hoác 

^ .>-v. 

màn hình) 

1^ = (so le trong của DE // BC) 

GV : Cho HS đọc kĩ đề bài, vẽ 

^B 2 =t(=B;). 

hình và giải miệng. 

=> A BDI cân =>DB = DI. 
c/m tương tự A lEC cân 
^ CE = lE 

Vậy DB + CE = DI + lE. 
hay DB + CE = DE. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Nắnn vững định nghĩa hình thang, hình thang vuông và hai nhận xét 
tr70 SGK. Ôn định nghĩa và tính chất của tam giác cân. 

Bài tập về nhà sô" 7(b,c), 8 , 9 tr71 SGK ; Sô" 11, 12, 19 tr62 SBT. 



§3. HÌNH THANG CÂN 


A-MỤC TIÊU 

• HS hiểu định nghĩa, các tính chất, các dấu hiệu nhận biết 
hình thang cân. 

• HS biết vẽ hình thang cân, biết sử dụng định nghĩa và tính 
chất của hình thang cân trong tính toán và chứng minh, biết 
chứng minh một tứ giác là hình thang cân. 

• Rèn luyện tính chính xác và cách lập luận chứng minh hình 
học. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - SGK, bảng phụ, bút dạ. 


263 





http://tuhoctoan.net 


• HS : - SGK, bút dạ , HS ôn tập các kiến thức về tam giác cân. 

c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA (8 phút) 

GV nêu câu hỏi kiểm tra. Hai HS lên bảng kiểm tra. 


HSl : — Phát biểu định nghĩa 
hình thang, hình thang vuông. 

— Nêu nhận xét về hình thang 
có hai cạnh bên song song, 
hình thang có hai cạnh đáy 
bằng nhau. 

HSl : — Định nghĩa hình thang, 
hình thang vuông (SGK). 

— Nhận xét tr70 SGK. 

+ Nếu hình thang có hai cạnh 
bên song song thì hai cạnh bên 
bằng nhau, hai cạnh đáy bằng 
nhau. 

+ Nếu hình thang có hai cạnh 
đáy bằng nhau thì hai cạnh bên 
song song và bằng nhau. 

HS2 : Chữa bài sô" 8 tr71 SGK 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

Nêu nhận xét về hai góc kề một 
cạnh bên của hình thang. 

HS2 : Chữa bài 8 SGK. 

Hình thang ABCD (AB // CD) 

^ Â + Ô = 180 ° ; B+ c = 180 ° 

(hai góc trong cùng phía) 

Có Â + Ô = 180° 

Â - 0=20° 

^2Â =200° 

^ Â = 100° => 0=80° 

Có B+ c =180°; mà B =2C 

^ 3C = 180° 


264 






http://tuhoctoan.net 


^ c = 60° ^ B =120° 


GV nhận xét, cho điểm HS. 


Nhận xét : trong hình thang hai 
góc kề một cạnh bên thì bù 
nhau. 

HS nhận xét bài làm của các 
ban. 


Hoạt động 2 

ĐỊNH NGHĨA (12 phút) 


GV nói : Khi học về tam giác, 
ta đã biết một dạng đặc biệt 
của tam giác đó là tam giác 
cân. Thế nào là tam giác cân, 
nêu tính chất về góc của tam 
giác cân. 

GV : Trong hình thang, có một 
dạng hình thang thường gặp đó 
là hình thang cân. 

Khác với tam giác cân, hình thang 
cân được đỉnh nghĩa theo góc. 
Hình thang ABCD (AB // CD) 
trên hình 23 SGK là một hình 
thang cân. Vậy thế nào là một 
hình thang cân ? 

* GV hướng dẫn HS vẽ hình 
thang cân dựa vào định nghĩa 
(vừa nói, vừa vẽ) 


HS : - Tam giác cân là một tam 
giác có hai cạnh bằng nhau. 

- Trong tam giác cân, hai góc ở 
đáy bằng nhau. 


HS : Hình thang cân là một 
hình thang có hai góc kề một 
đáy bằng nhau. 

HS vẽ hình thang cân vào vở 
theo hướng dẫn của GV. 


265 





http://tuhoctoan.net 




-Vẽ đoạn thẳng DC (đáy DC) 

— Vẽ xDC (thường vẽ D <90°) 

— Vẽ DCy = Ô. 

— Trên tia Dx lấy điểm A 

(A D), vẽ AB // DC (Be Cy). 
Tứ giác ABCD là hình thang 
cân. 

GV hỏi: Tứ giác ABCD là hình 
thang cân khi nào ? 


GV hỏi: Nếu ABCD là hình 
thang cân ( đáy AB ; CD) thì ta 
có thể kết luận gì về các góc của 
hình thang cân. 


GV cho HS thực hiện 
(Sử dụng SGK). 


?2 


SGK. 


HS trả lòi : 

Tứ giác ABCD là hình thang 
cân (đáy AB, CD) 

r AB // CD 
l c = Dhoặc A = B 
HS : 

A = B và c = D 
Â + C = B + D= 180° 

HS lần lượt trả lòi. 

a) + Hình 24a là hình thang 
cân. 


GV : Gọi lần lượt ba HS, mỗi HS 
thực hiện một ý, cả lớp theo dõi 
nhân xét. 


Vì có AB // CD do A + c = 180' 

và Â = B (= 80°) 

+ Hình 24b không phải là hình 
thang cân vì không là hình 


266 







http://tuhoctoan.net 


thang. 

+ Hình 24c là hình thang cân 

vì... 

+ Hình 24d là hình thang cân 

vì... 

b) + Hình 24a : D = 100° 

+ Hình 24c N = 70° 

+ Hình 24d § = 90° 

c) Hai góc đối của hình thang 
cân bù nhau. 


Hoạt động 3 

TÍNH CHẤT (14 phút) 


GV : Có nhận xét gì về hai cạnh 
bên của hình thang cân. 

GV : Đó chính là nội dung 
định lí 1 tr72. 

Hãy nêu định lí dưới dạng GT ; 
KL ( GV ghi lên bảng). 

GV yêu cầu HS, trong 3 phút 
tìm cách chứng minh định lí . 
Sau đó gọi HS chứng minh 
miệng. 


HS : Trong hình thang cân, hai 
cạnh bên bằng nhau. 

GT ABCD là hình thang cân 

(AB // CD) 

KL AD = BC 
HS chứng minh định lí 
+ Có thể chứng minh như SGK. 
+ Có thể chứng minh cách khác 

vẽ AE // BC, chứng minh A ADE 
cân 

^ AD = AE = BC 


A B 



267 









http://tuhoctoan.net 


- GV : Tứ giác ABCD sau có là 
hình thang cân không ? 

Vì sao ? 


A B 



D c 

(AB//DC) ; D;^90°) 


HS : Tứ giác ABCD không phải 
là hình thang cân vì hai góc kề 
với một đáy không bằng nhau. 


GV Từ đó rút ra Chú ý (tr73 
SGK). 

Lưu ý : Định lí 1 không có định 
lí đảo. 

GV : Hai đường chéo của hình 
của hình thang cân có tính chất 

gì ? 

Hãy vẽ hai đường chéo của hình 
thang cân ABCD, dùng thước 
thắng đo, nêu nhận xét. 

— Nêu GT, KL của định lí 2 
(GV ghi lên bảng kèm hình vẽ) 
GV : Hãy chứng minh định lí. 


HS : Trong hình thang cân, hai 
đường chéo bằng nhau. 


GT 

ABCD là hình thang cân 



(AB // CD) 

KL 

AC = BD 



A 

B 


[> 



D 

Ò 


Một HS chứng minh miệng. 
Ta có : A DAC = A CBD vì có 
cạnh DC chung 


268 









http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS nhắc lại các tính 

ADC = BCD (định nghĩa hình 
thang cân) 

AD = BC (tính chất hình thang 
cân) 

^ AC = DB (cạnh tương ứng) 

HS nêu lại định lí 1 và 2 SGK. 

chất của hình thang cân. 



Hoạt động 4 

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT (7 phút) 


GV cho HS thưc hiên 2 làm 

m A B 

7 ^ —7\- 

việc theo nhóm trong 3 phút. 

X 

(Đề bài đưa lên bảng phụ) 

// '-A 

Từ dự đoán của HS qua thực 


hiên 2 GV đưa nôi dung đinh 


D c 

lí 3 

Định lí 3 : SGK 

tr74 SGK. 

GV nói: về nhà các em làm bài 
tập 18, là chứng minh định lí 
này. 

GV : Định lí 2 và 3 có quan hệ gì 

HS : Đó là hai định lí thuận và 

? 

đảo của nhau. 

GV hỏi : Có những dấu hiệu nào 

HS : Dấu hiệu nhận biết hình 

để nhận biết hình thang cân ? 

thang cân. 

GV : Dấu hiệu 1 dựa vào định 

1. Hình thang có hai góc kề một 
đáy bằng nhau là hình thang 
cân. 

nghĩa. Dấu hiệu 2 dựa vào dịnh lí 

2. Hình thang có hai đường chéo 

3. 

bằng nhau là hình thang cân. 


269 










http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 5 

CỦNG CỐ (3 phút) 


GV hỏi: Qua giờ học này, chúng 
ta cần ghi nhớ những nội dung 
kiến thức nào ? 

- Tứ giác ABCD (BC // AD) là 
hình thang cân cần thêm điều 
kiện gì ? 


HS : Ta cần nhớ : định nghĩa, 
tính chất và dấu hiệu nhận biết 
hình thang cân. 

- Tứ giác ABCD có BC // AD 
^ ABCD là hình thang, đáy là 
BC và AD. Hình thang ABCD là 

cân khi có A = Ô (hoặc B = C) 
hoặc đường chéo BD = AC. 


Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 phút) 

- Học kĩ định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang cân. 

- Bài tập về nha số 11, 12, 13, 14, 15, 16 tr74, 75 SGK. 



LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 

• Khắc sâu kiến thức về hình thang, hình thang cân (Định 
nghĩa, tính chất và cách nhận biết). 

• Rèn các kĩ năng phân tích đề bài, kĩ năng vẽ hình, kĩ năng 
suy luận, kĩ năng nhận dạng hình. 

• Rèn tính cẩn thận, chính xác. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Thước thẳng, compa, phấn màu, bảng phụ, bút dạ. 

• HS : - Thước thẳng, compa, bút dạ. 


270 








http://tuhoctoan.net 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA (10 phút) 


GV nêu câu hỏi kiểm tra. 

HSl : — Phát biểu định nghĩa 
và tính chất của hình thang 
cân. 

- Điền dấu "X" vào ô trống 
thích hỢp. 


HS lên bảng kiểm tra. 

HSl : — Nêu định nghĩa và tính 
chất của hình thang cân như 
SGK. 

— Điền vào ô trông. 


Nội dung 

Đúng 

Sai 

1. Hình thang có hai đường 
chéo bằng nhau là hình 
thang cân. 



2. Hình thang có hai cạnh 
bên bằng nhau là hình 
thang cân. 



3. Hình thang có hai cạnh 
bên bằng nhau và không 
song song là hình thang 
cân. 




HS2 : Chữa bài tập 15 tr75 
SGK. 

(Hình vẽ và GT, KI; GV vẽ 
sẵn trên bảng phụ) 


Câu 1: Đúng 


Câu 2 : Sai 


Câu 3 : Đúng 


HS2 : Chữa bài tập 15 SGK. 
a) Ta có : A ABC cân tại A (gt) 

^b = c = 185AÂ 

2 

AD = AE ^ A ADE cân tại A 

A _ 180 ° -Â 
^1 2 

5 ' =B 


271 

















http://tuhoctoan.net 



AABC : 

^-r AB = AC 

KL a) BDEC là 
hình thang cân 
b) Tính B ? c 

^2 ' ‘“2 ■ 


mà D., và B ở vị trí đồng vị 
^ DE // BC. 

Hình thang BDEC có B = c. 

^ BDEC là hình thang cân. 
b) Nếu Â = 50° 

=,B = C = /®T^,65" 

2 

Trong hình thang cân BDEC có 
B = Ô = 65° 

=Ệ =180° -65° =115° 


GV yêu cầu HS khác nhận xét 
và cho điểm HS lên bảng. 


HS có thể đưa cách chứng minh 
khác cho câu a : Vẽ phân giác AP 

của Â ^ DE // BC (cùng 1 AP). 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (33 phút) 

Bài tập 1 : (Bài 16 tr75 SGK) 1 HS đọc to đề bài 

GV cùng HS vẽ hình 1 HS tóm tắt dưới dạng GT ; KL. 



272 













http://tuhoctoan.net 



AABC : 


cân tại A 

GT 

B. = B, 



KL 

BEDC là hình 

thang cân có 


BE = ED 


GV gỢi ý : So sánh với bài 15 
vừa chữa, hãy cho biết để 
chứng minh BEDC là hình 
thang cân cần chứng minh 
điều gì ? 


Bài tập 2 (Bài 18 tr 75 SGK) 
GV đưa bảng phụ : 

Chứng minh định lí : 

“ Hình thang có hai đường 


— HS : Cần chứng minh AD = AE 

— Một HS chứng minh miệng. 

a) Xét A ABD và A ACE có : 

AB = AC (gt) 

A chung 

b;=c;vì (b; = 1b;c; = ìc 
và B = Ô) 

^ A ABD = A ACE (gcg) 

=> AD = AE (cạnh tương ứng) 
Chứng minh như bài 15 

=> ED // BC và có B = c 
=> BEDC là hình thang cân. 

b) ED // BC =>02 = 62 (so le trong) 

Có B^ = B 2 (gt) 

=> B., = D 2 (= B 2 ) => ABED cân 
=> BE = ED 

Một HS đọc lại đề bài toán 
Một HS lên bảng vẽ hình, viết GT ; 
KL. 


273 





http://tuhoctoan.net 


chéo bằng nhau là hình thang 
cân”. 


GV : Ta chứng minh định lí 
qua kết quả của bài 18 SGK. 
(Đề bài đưa lên màn hình). 


GV yêu cầu HS hoạt động 
theo nhóm để giải bài tập. 


A B 



CD) 

Hình thang ABCD (AB // 

AC = BD 

GT 

BE//AC ; Ee DC. 


a) A BDE cân 

KL 

b) A ACD = A BDC 


c) Hình thang ABCD cân 


HS hoạt động theo nhóm. Bài làm 
của các nhóm 

a) Hình thang ABEC có hai cạnh 
bên song song : AC // BE (gt). 

=> AC = BE (nhận xét về hình 
thang) 

mà AC = BD (gt) 

=> BE = BD => A BDE cân. 


b) Theo kết quả câu a ta có : 


A BDE cân tại B => = Ê 


mà AC // BE ^ c., = E 
(hai góc đồng vị) 


> 


J 


^d; = c;(=ê) 


Xét A ACD và A BDC có ; 
AC = BD (gt) 



274 











http://tuhoctoan.net 


GV cho HS hoạt động nhóm 
khoảng 7 phút thì yêu cầu đại 
diện các nhóm lên trình bày. 

GV kiểm tra thêm bài của vài 
nhóm, có thể cho điểm. 

Bài tập 3 (Bài 31 tr63 SBT). 

(Đề bài đưa lên bảng phụ 
hoặc màn hình) 


GV : Muốn chứng minh OE là 
trung trực của đáy AB ta cần 
chứng minh điều gì ? 

Tương tự, muốn chứng minh 
OE là trung trực của DC ta 
cần chứng minh điều gì ? 


c., = D., (chứng minh trên) 

cạnh DC chung 

^ A ACD = A BDC (cgc) 
c)A ACD = A BDC 

=> ADC = BCD (hai góc tương ứng) 

^ Hình thang ABCD cân 
(theo định nghĩa). 

— Đại diện một nhóm trình bày câu 

a. 

— HS nhận xét. 

— Đại diện một nhóm khác trình 
bày câu b và c. 

— HS nhận xét. 

Một HS lên bảng vẽ hình 



HS : Ta cần chứng minh 
OA = OB và EA = EB 


— Ta cần chứng minh 
OD = oc và ED = EC 


275 






http://tuhoctoan.net 


GV : Hãy chứng minh các cặp 
đoạn đó bằng nhau. 

HS : A ODC có Ô = c (gt) 

^ A ODC cân ^ OD = oc 

Có OD = oc và AD = BC 
(tính chất hình thang cân) 

OA = OB 

Vậy 0 thuộc trung trực của AB và 
CD (1). 

Có A ABD = A BAC (ccc) 

^ B 2 = A 2 => A EAB cân. 

=> EA = EB 

Có AC = BD (tính chất hình thang 
cân). 

và EA = EB ^ EC = ED. 

Vậy E thuộc trung trực của AB và 
CD (2). 

^ Từ (1), (2) => OE là trung trực 


cúa hai day. 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Ôn tập định nghĩa, tính chất, nhận xét, dấu hiệu nhận biết của 
hình thang, hình thang cân. 

Bài tập về nhà sô" 17, 19 tr75 SGK. 

số 28, 29, 30 tr63 SBT. 


Tiết 5 §4 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC 

A-MỤC TIÊU 


276 






http://tuhoctoan.net 


• HS nắm được định nghĩa và các định lý 1, định lý 2 về đường 
trung bình của tam giác. 

• HS biết vận dụng các định lý học trong bài để tính độ dài, 
chứng minh hai đoạn thắng bằng nhau, hai đường thắng song 
song. 

• Rèn luyện cách lập luận trong chứng minh định lý và vận 
dụng các định lý đã học vào giải các bài toán. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Thước thẳng, compa, bảng phụ, bút dạ, phấn màu. 

• HS : — Thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 

Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 

1. KIỂM TRA (5 phút) 

GV nêu yêu cầu kiểm tra một 

HS 

a) Phát biểu nhận xét về hình 

Một HS lên bảng phát biểu theo 

thang có hai cạnh bên song song, 

SGK, sau đó cùng cả lớp thực 

h.thang có hai đáy bằng nhau. 

hiện yêu cầu 2. 

b) Vẽ tam giác ABC, vẽ trung 

A 

điểm D của AB, Vẽ đường 
thẳng xy đi qua D và song 
song với BC cắt AC tại E. 

DA 

X ỷ 

Quan sát hình vẽ, đo đạc và cho 

B c 

biết dư đoán về vi trí của E trên 
AC. 

Dư đoán : E là trung điểm của 

GV cùng HS đánh giá HS lên 

AC. 


277 










http://tuhoctoan.net 


bảng. 

GV : Dự đoán của các em là 
đúng. Đường thắng xy đi qua 
trung điểm cạnh AB của tam 
giác ABC và xy song song với 
cạnh BC thì xy đi qua trung 
điểm của cạnh AC. Đó chính là 
nội dung của ĐLl trong bài 
học hôm nay : 

Đưòng trung bình của tam 
giác. 


Hoạt động 2 

ĐỊNH LÝ 1 (10 phút) 


GV yêu cầu một HS đọc định 

lý 1 

GV phân tích nội dung định lý 
và vẽ hình. 

A 



GV: Yêu cầu HS nêu GT, KL và 
chứng minh định lý. 

GV nêu gỢi ý (nếu cần): 

Để chứng minh AE = EC, ta nên 
tạo ra một tam giác có cạnh là 
EC và bằng tam giác ADE. Do 
đó, nên vẽ EF // AB (F e BC). 


HS vẽ hình vào vỏ. 


GT 

AABC ; AD = DB ; DE // 

BC 

KL 

AE = EC 


HS chứng minh miệng. 
Kẻ EF // AB (F e BC). 


278 









http://tuhoctoan.net 


GV có thể ghi bảng tóm tắt các 
bước chứng minh. 

— Hình thang DEFB (DE // BE) 
có DB // EF ^ DB = EF. 

^EF = AD 

- AADE = AEEC (gcg) 

^ AE = EC 


GV yêu cầu một HS nhắc lại nội 
dung ĐLl 


Hình thang DEEB có hai cạnh 
bên song song (DB // EF). 

nên DB = EF 1 , 

_. _ , r ^ AD - EF . 

mà DB = AD (gt)J 

AADE và AEEC có 

AD = EF (chứng minh trên) 

Di =Fi (cùng bằng B) 

A = Êi (Hai góc đồng vị) 

^ AADE = AEEC (gcg) 

=> AE = EC (cạnh tương ứng) 
Vậy E là trung điểm của AC. 


Hoạt động 3 

ĐỊNH NGHĨA (5 phút) 


GV dùng phấn màu tô đoạn 
thẳng DE, vừa tô vừa nêu : 

D là trung điểm của AB, E là 
trung điểm của AC, đoạn 
thắng DE gọi là đưòng trung 
bình của tam giác ABC. Vậy 
thê nào là đưòng trung bình 
của một tam giác, các em hãy 
đọc SGK tr77 

GV lưu ý : Đường trung bình 
của tam giác là đoạn thẳng mà 
các đầu mút là trung điểm của 
các cạnh tam giác. 

GV hỏi: Trong một tam giác có 
mấy đường trung bình ? 


Một HS đọc định nghĩa đường 
trung bình tam giác tr77 SGK 


A 



HS : Trong một tam giác có ba 
đường trung bình. 


Hoạt động 4 

ĐỊNH LÝ 2 (12 phút) 


GV yêu cầu HS thực hiện M ^1 HS thực hiện ^ 


279 











http://tuhoctoan.net 


trong SGK. 


GV : Bằng đo đạc, các em đi 
đến nhận xét đó, nó chính là 
nội dung định lý 2 về tính chất 
đưòng trung bình của tam 
giác. 

GV yêu cầu HS đọc định lý 2 
tr77 SGK 


Nhận xét: 

ẤDỀ = BvàDE= ^BC. 

2 


GV vẽ hình lên bảng, gọi HS nêu 
GT, KL và tự đọc phần chứng 
mình. 


A 



GV cho HS thực hiện 



GT 

[Mũ 


HS nêu : 


AABC ; AD = DB ; AE = 


KL 


DE//BC ; DE = ^BC 

2 


HS tự đọc phần chứng minh : 
Sau 3 phút, một HS lên bảng 
trình bày miệng, các HS khác 
nghe và góp ý. 


Tính độ dài đoạn BC trên hình 
33tr76SGK. 



(Đề bài và hình vẽ đưa lên 
bảng phụ). 


HS nêu cách giải. 

AABC có : AD = DB (gt) 

AE = EC (gt) 

=> đoạn thẳng DE là đường 
trung bình của AABC ^ DE = 

Ỷ BC (tính chất đường trung 

bình). 


280 











http://tuhoctoan.net 


^BC = 2.DE 
BC = 2.50 
BC =100 (m) 

Vậy khoảng cách giữa hai 
điểm B và c là 100 (m). 

Hoạt động 5 

LUYỆN TẬP (11 phút) 


Bài tập 1 (Bài 20 tr79 SGK). 


Bài tập 2 (Bài 22 tr80 SGK) 
cho hình vẽ chứng minh AI = 
IM. 


A 



Bài tập 3. 

Các câu sau đúng hay sai ? 
Nếu sai sửa lại cho đúng. 

1) Đưòng trung bình của tam 
giác là đoạn thẳng đi qua 


HS sử dụng hình vẽ sẵn trong 
SGK, giải miệng. 

AABC có AK = KC = 8 cm 
KI // BC (vì có hai góc đồng vị 
bằng nhau). 

^ AI = IB = 10 cm (Định lý 1 
đường trung bình A). 

HS khác trình bày lòi giải trên 
bảng : 

ABDC có BE = ED (gt) 

BM = MC(gt) 

=> EM là đường trung bình 
=> EM // DC (tính chất đường 
trung bình A) 

Có I e DC ^ DI // EM. 

AAEM có : AD = DE (gt). 

DI // EM (c/m trên). 

=> AI = IM (định lý 1 đưòng 
trung bình A). 

HS trả lòi miệng. 

1) Sai. 

Sửa lại: Đường trung bình của 


281 






http://tuhoctoan.net 


trung điểm hai cạnh của tam 
giác. 

2) Đường trung bình của tam 
giác thì song song với cạnh đáy 
và bằng nửa cạnh ấy. 

3) Đưòng thẳng đi qua trung 
điểm một cạnh của tam giác và 
song song với cạnh thứ hai thì 
đi qua trung điểm cạnh thứ ba. 

Hoạt động 6 

DẶN DÒ (2 phút) 

Về nhà học bài cần nắm vững định nghĩa đường trung bình của 
tam giác, hai định lý trong bài, với định lý 2 là tính chất đưòng 
trung bình tam giác. 

Bài tập về nhà sô" 21 tr79 SGK. 

số 34, 35, 36 tr64 SBT. 


tam giác là đoạn thẳng nối 
trung điểm hai cạnh của tam 
giác. 

2) Sai. 

Sửa lại: Đưòng trung bình của 
tam giác thì song song với 
cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh 
ấy. 

3) Đúng. 


Tiết 6 §4. ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA HÌNH THANG. 


A-MỤC TIÊU 

• HS nắm được định nghĩa, các định lý về đưòng trung bình 
của hình thang. 

• HS biết vận dụng các định lý về đưòng trung bình của hình 
thang để tính độ dài, chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, 
hai đường thẳng song song. 


282 





http://tuhoctoan.net 


• Rèn luyện cách lập luận trong chứng minh định lý và vận 
dụng các định lý đã học vào giải các bài toán. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Thước thẳng, compa, SGK, bảng phụ (hoặc đèn 
chiếu), bút dạ, phấn màu. 

• HS : - Thước thẳng, compa. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


1. KIỂM TRA (5 phút) 


Yêu cầu : 

1) Phát biểu định nghĩa, tính 
chất về đưòng trung bình của 
tam giác, vẽ hình minh họa. 


2) Cho hình thang ABCD (AB // 
CD) như hình vẽ. Tính X, y. 



283 










http://tuhoctoan.net 


A X B 



GV nhận xét, cho điểm HS. 
Sau đó GV giới thiệu : đoạn 
thẳng EF ở hình trên chính là 
đường trung bình của hình 
thang ABCD. Vậy thế nào là 
đường trung bình của hình 
thang, đường trung bình hình 
thang có tính chất gì ? Đó là 
nội dung bài hôm nay. 


^ y = DC = 2 EM = 2.2 cm = 4 
cm. 

AACB có me là đường trung 
bình. 

^ ME = ^AB 
2 

=> X = AB = 2 ME = 2.1 cm = 2 cm 


GV yêu cầu HS thực hiện 
tr78 SGK. 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình). 

GV hỏi: Có nhận xét gì về vị 
trí điểm I trên AC, điểm F trên 
BC ? 


GV : Nhận xét đó là đúng. 
Ta có định lý sau. 

GV đọc Định lý 3 tr78 SGK. 


Một HS đọc to đề bài. 

Một HS lên bảng vẽ hình, cả 
lớp vẽ hình vào vở. 


A B 



HS trả lòi: nhận xét I là trung 
điểm của AC, F là trung điểm 
của BC. 

Một HS đọc lại Định lý 3 SGK. 


Hoạt động 2 

ĐỊNH LÝ 3 (10 phút) 
?4 


284 












http://tuhoctoan.net 


GV gọi một HS nêu GT, KL 

HS nêu GT, KL của định lý. 

của định lý. 

CD) 

ABCD là hình thang (AB // 


GT 

AE = ED ; EF // AB ; EF // 


CD 



KL 

BF = FC 

GV gỢi ý : để chứng minh BE = 
FC, trước hết hãy chứng minh 

AI = IC. 



GV gọi một HS chứng minh 

Một HS chứng minh miệng. 

miệng. 

Cả lớp theo dõi lòi chứng minh 


của bạn và nhận xét. HS nào 


chưa rõ thì có thể đọc lòi chứng 
minh trong SGK. 


Hoạt động 3 


ĐỊNH NGHĨA (7 phút) 


GV nêu : Hình thang ABCD (AB 
// DC) có E là trung điểm AD, F 
là trung điểm của BC, đoạn 
thẳng EF là đường trung bình 
của hình thang ABCD. Vậy thế 
nào là đưòng trung bình của 
hình thang ? 

GV nhắc lại định nghĩa đưòng 
trung bình hình thang. 

GV dùng phấn khác màu tô 
đường trung bình của hình 
thang ABCD. 

Hình thang có mấy đưòng trung 


Một HS đọc định nghĩa 
đưòng trung bình của hình 
thang trong SGK. 


Nếu hình thang có một cặp 


285 








http://tuhoctoan.net 


bình ? 


cạnh song song thì có một 
đưòng trung bình. Nếu có hai 
cặp cạnh song song thì có hai 
đường trung bình. 

Hoạt động 4 


ĐỊNH LÝ 4 

(Tính chất đưòng trung bình hình thang) (15 phút) 
GV : Từ tính chất đường trung 
bình của tam giác, hãy dự đoán 
đường trung bình của hình 


thang có tính chất gì ? 

GV nêu định lý 4 tr78 SGK. 
GV vẽ hình lên bảng. 


A 


B 



HS có thể dự đoán : đường 
trung bình của hình thang 
song song với hai đáy. 

Một HS đọc lại định lý 4. 
HS vẽ hình vào vở. 


GV yêu cầu HS nêu GT, KL của 
định lý. 

GV gỢi ý : Để chứng minh EF 
song song với AB và DC, ta cần 
tạo được một tam giác có EF là 
đường trung bình. Muôn vậy 
ta kéo dài AF cắt đưòng thắng 
DC tại K. Hãy chứng minh AF 
= FK. 


Hình thang ABCD (AB // 


cd; 

GT- 

KL 


AE = ED ; BE = FC 

EF // AB ; EF // CD 

EF= + 

2 


HS chứng minh tương tự như 
SGK. 


+ Bước 1 chứng minh 
AEBA = AECK (gcg) 

^ FA = FK và AB = KC 


286 











http://tuhoctoan.net 


GV trở lại bài tập kiểm tra đầu 
giò nói: Dựa vào hình vẽ, hãy 
chứng minh EF // AB // CD và 


EF- AB + CD 
2 


bằng cách khác. 


+ Bước 2 : xét AADK có EF là 
đường trung bình 

^EF//DKvà EF= ^DK. 

2 

^EF//AB//DCvàEF = 

DC + AB 

2 ■ 


A B 



GV hướng dẫn HS chứng 
minh. 


GV giới thiệu : Đây là một cách 
chứng minh khác tính chất 
đường trung bình hình thang. 


HS chứng minh. 

AACD có em là đường trung 
bình ^ EM // DC và EM = 

DC 

2 

AACB có me là đường trung 

bình ^ ME // AB và ME = ^. 

2 

Qua M có ME // DC (c/m trên). 

ME // AB (c/m trên). 

mà AB // DC (gt). 

^ E, M, F thẳng hàng theo 
tiên đề ơclit. 

^ EF // AB // CD. 
và EF = EM + ME 

_ DC AB _ DC + AB 

2 


287 













http://tuhoctoan.net 


Hình thang ACHD (AD // CH) 
có 

AB = BC (gt) 

BE // AD // CH (cùng IDH) 

=> DE = EH (định lý 3 đường 
trung bình hình thang). 

=> BE là đường trung bình 

bình thang => BE =-^- 

32 = 

2 

^ X = 32.2 - 24 
X = 40 (m) 


Hoạt động 5 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (6 phút) 


GV nêu câu hỏi củng cô". 

Các câu sau đúng hay sai ? 

HS trả lòi. 

1) Đường trung bình của hình 

1) Sai. 

thang là đoạn thẳng đi qua 
trung điểm hai cạnh bên của 
hình thang. 

2) Đường trung bình của hình 

2) Đúng. 

thang đi qua trung điểm hai 
đường chéo của hình thang. 

3) Đường trung bình của hình 

3) Đúng. 

thang song song với hai đáy và 
bằng nửa tổng hai đáy. 

Bài 24 tr80 SGK 

HS tính : 

CI là đường trung bình của 


GV yêu cầu HS làm 5 



288 













http://tuhoctoan.net 




B 

hình thang ABKH. 

A 

c 



AH + BK 

^ CI = —-- 

2 

12cm 


? 

20cm 

CI- - 16 (cm) 


n 

n 

n 


X H 1 


K y 


(Hình vẽ sẵn trên bảng phụ 


hoặc màn hình) 





Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Nắm vững định nghĩa và hai định lí về đường trung bình của hình 
thang. 

Làm tốt các bài tập 23, 25, 26 trSO SGK 

và 37, 38, 40 tr64 SBT. 


Tiết 7 


LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 

• Khắc sâu kiến thức về đường trung bình của tam giác và 
đường trung bình của hình thang cho HS. 

• Rèn kĩ năng về hình rõ, chuẩn xác, kí hiệu đủ giả thiết đầu 
bài trên hình. 

• Rèn kĩ năng tính, so sánh độ dài đoạn thẳng, kĩ năng chứng 
minh. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Thước thẳng, compa, bảng phụ, bút dạ, SGK, SBT. 

• HS : - Thước thẳng, compa, SGK, SBT. 
c — Tiến trình dạy — học 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


289 














http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 1 


1. KIỂM TRA (6 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

So sánh đường trung bình của 
tam giác và đường trung bình 
của hình thang về định nghĩa, 
tính chất. 

Vẽ hình minh họa. 


Một HS lên bảng trả lòi câu 
hỏi như nội dung bảng sau và 
vẽ hình minh họa. 



Đường trung 
bình của tam 
giác 

Đưòng trung 
bình của hình 
thang. 

Định 

nghĩa 

Là đoạn thẳng 
nối trung điểm 
hai cạnh tam 
giác. 

Là đoạn thẳng 
nối trung điểm 
hai cạnh bên 
của hình 
thang. 

Tính chất 

Song song với 
cạnh thứ ba và 
bằng nửa cạnh 
ấy. 

Song song với 
hai đáy và bằng 
nửa tổng hai 
đáy. 


A 





MN // BC 

MN = ị BC 
2 


EF // AB // DC 

EF= + 

2 


290 


- Hoạt động 2 - 

LUYỆN TẬP BÀI TẬP CHO HÌNH VẼ SẮN (12 phút) 















http://tuhoctoan.net 


(Đề bài ghi lên bảng phụ) 
Bài 1 : Cho hình vẽ. 

A 



a) Tứ giác BMNI là hình gì ? 

b) Nếu A = 8° thì các góc của 
tứ giác BMNI bằng bao nhiêu. 

GV : Quan sát kĩ hình vẽ rồi 
cho biết giả thiết của bài toán. 


GV : Tứ giác BMNI là hình gì ? 
Chứng minh điều đó. 


HS : giả thiết cho 

- AABC (B = 90° 

- Phân giác AD của góc A. 

- M ; N ; I lần lượt là trung 
điểm của AD ; AC ; DC. 

HS: 

Tứ giác BMNI là hình thang 
cân vì: 

+ Theo hình vẽ ta có : 

MN là đường trung bình của 
AADC ^ MN // DC hay MN // 
BI 

(vì B ; D ; I ; C) thẳng hàng 
^ BMNI là hình thang. 

+ AABC (B = 90°) ; BN là trung 
tuyến => BN = (Đ 

và AADC có mi là đường trung 
bình (vì AM = MD ; DI = IC) 


291 






http://tuhoctoan.net 


GV : Còn cách nào khác chứng 
minh BMNI là hình thang cân 
nữa không ? 

GV : Hãy tính các góc của tứ 
giác BMNI nếu A =58°. 



Từ ® và (D có BN = MI 

1 “ 2 , 

^ BMNI là hình thang cân 
(hình thang có hai đường 
chéo bằng nhau). 

HS : Chứng minh BMNI là 
hình thang có hai góc kề đáy 

bằng nhau (MBD = NID = MDB 
do AMBD cân). 

HS tính miệng. 

b) AABD (B = 90°) có 

BÂD = ^ = 29°. 

^ 2 

^ ẤDB = 90° -29° =61° 

^ MBD = 61° (vì ABMD cân tại 
M) ^ 

Do đó NĨỒ = MBD = 61° (theo 
định nghĩa hình thang cân) 

^ BMN = I\^I = 180°-61° = 
119°. 


Hoạt động 3 


LUYỆN BÀI TẬP CÓ Kĩ NĂNG VẼ HÌNH (20 phút) 
Bài 2 (Bài 27 SGK) 


Một HS đọc to đề bài trong 
SGK. Một HS vẽ hình và viết 
GT; KL trên bảng, cả lớp làm 
vào vở. 


292 










http://tuhoctoan.net 


GV : yêu cầu HS suy nghĩ 
trong thòi gian 3 phút. Sau đó 
gọi HS trả lòi miệng câu a. 


b) GV gỢi ý HS xét hai trường 
hợp : 

- E, K, F không thẳng hàng 

- E, K, F thẳng hàng 


B 



<ộ> ABCD 


GT 
điển 


E ; F ; K thứ tự là trung 


- của AD ; BC ; AC - 

KL a) So sánh độ dài EK và 
CD 


KE và AB 

b) c/minh EF <-- 

2 


Giải. 

HSl : 

a) Theo đầu bài ta có : 

E ; F ; K lần lượt là trung điểm 
của AD ; BC ; Ấc 

^ EK là đưòng trung bình của 

nr. 

AADC ^ EK = ^ 

2 

KE là đường trung bình của 

_ AR 
AACB ^ KE = ^ 

2 

HS2 : 

b) Nếu E ; K ; F không thẳng 
hàng, AEKE có EF < EK + KE 
(bất đẳng thức tam giác) 


293 










http://tuhoctoan.net 


Bài 3 (Bài 44 tr65 SBT) 

Đề bài đưa lên bảng phụ (hoặc 
màn binh) 

HS làm bài theo nhóm 


GV gợi ý kẻ MM' 1 d. 


Sau 5 phút GV gọi HS đại diện 
một nhóm trình bày bài giải. 



9.Q4 














http://tuhoctoan.net 


GV kiểm tra bài của vài nhóm 

đường 

, 'U' V, i\/n\/r' BB'+CC' 

trung bình ^ MM =-^-. 

Mặt khác AAOA' = AMOM' 

(cạnh huyền, góc nhọn) 

MM' = AA' 

— Đại diện một nhóm trình bày 

khác. 

bài. 


— HS nhận xét. 


Hoạt động 4 

CỦNG CỐ (5 phút) 


GV đưa bài tập sau lên bảng 
phụ (hoặc màn hình). 

HS trả lòi miệng. 

Các câu sau đúng hay sai ? 

Kết quả. 

1) Đường thẳng đi qua trung 
điểm một cạnh của tam giác và 
song song với cạnh thứ hai thì 
đi qua trung điểm cạnh thứ ba. 

1) Đúng. 

2) Đường thẳng đi qua trung 
điểm hai cạnh bên của hình 
thang thì song song với hai đáy. 

2) Đúng. 

3) Không thể có hình thang mà 
đường trung bình bằng độ dài 
một đáy. 

3) Sai. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Ôn lại định nghĩa và các định lí về đường trung bình của tam 
giác, hình thang, ôn lại các bài toán dựng hình đã biết (tr81, 82 
SGK) Bài tập về nhà 37, 38, 41, 42 tr64, 65 SBT 


295 








http://tuhoctoan.net 


Tiết 8 


§5. DỰNG HÌNH BẰNG THƯỚC VÀ COMPA 
DỰNG HỈNH THANG 


A-MỤC TIÊU 

• HS biết dùng thước và compa để dựng hình (chủ yếu là 
dựng hình thang) theo các yếu tô" đã cho bằng sô" và biết trình 
bày hai phần : cách dựng và chứng minh. 

• HS biết cách sử dụng thước và compa để dựng hình vào vở 
một cách tương đô"i chính xác. 

• Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi sử dụng dụng cụ, 
rèn khả năng suy luận, có ý thức vận dụng dựng hình vào thực 
tê". 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Thước thẳng có chia khoảng, compa, bảng phụ, bút 
dạ, thước đo góc. 

• HS : - Thước thẳng có chia khoảng, compa, thước đo góc. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN DỰNG HÌNH (5 phút) 


GV : Chúng ta đã biết vẽ hình 
bằng nhiều dụng cụ : thước 
thẳng, compa, êke, thước đo góc 


HS nghe GV trình bày. 


Ta xét các bài toán vẽ hình mà 
chỉ sử dụng hai dụng cụ là 
thước và compa, chúng được 


296 







http://tuhoctoan.net 


gọi là các bài toán dựng hình. 

GV : Thước thẳng có tác dụng 
gì ? 

HS trả lòi miệng. 

Tác dụng của thước thẳng : 

— Vẽ được một đường thẳng khi 
biết hai điểm của nó. 

— Vẽ được một đoạn thẳng khi 
biết hai đầu mút của nó. 

— Vẽ được một tia khi biết gốc 
và một điểm của tia. 

GV : Compa có tác dụng gì ? 

Tác dụng của compa : 

— Vẽ đưòng tròn hoặc cung 
tròn khi biết tâm và bán kính 
của nó. 


Hoạt động 2 

CÁC BÀI TOÁN DỰNG HÌNH ĐÃ BIẾT (13 phút) 


GV : Qua chương trình hình 
học lớp 6, hình học lớp 7 với 
thước và compa ta đã biết cách 
giải các bài toán dựng hình 
nào ? 


GV hướng dẫn HS ôn lại cách 
dựng: 

— Một góc bằng một góc cho 
trước. 

— Dựng đường thẳng song song 
với một đường thắng cho trước. 

— Dựng đưòng trung trực của 
một đoạn thẳng. 

HS trả lòi miệng, nêu các bài 
toán dựng hình đã biết (trSl, 

82 SGK). 


297 





http://tuhoctoan.net 


— Dựng đường thẳng vuông góc 
với đường thẳng đã cho. 



HS dựng hình theo hướng dẫn 
của GV. 


GV : Ta được phép sử dụng các 
bài toán dựng hình trên để giải 
các bài toán dựng hình khác. 
Cụ thể xét bài toán dựng hình 
thang. 


Hoạt động 3 


DỰNG HÌNH THANG (20 phút) 


Xét ví dụ : tr82 SGK 


1 HS đọc đề bài. 

Dựng hình thang ABCD biết 
đáy : AB = 3 cm và CD = 4 cm 

cạnh bên AD = 5 cm ; Ô =70° 


GV hướng dẫn : 

Thông thưòng, để tìm ra cách 
dựng hình, ngưòi ta vẽ phác 
hình cần dựng với các yếu tô" đã 
cho. Nhìn vào hình đó phân 
tích, tìm xem những yếu tô" nào 
dựng được ngay, những điểm 
còn lại cần thỏa mãn điều kiện 
gì, nó nằm trên đường nào ? Đó 
là bước phân tích. 

GV ghi: a) Phân tích : 

GV vẽ hình vẽ phác lên bảng 




298 












http://tuhoctoan.net 


(có ghi đủ yếu tô" đề bài kèm 
theo) 

A 3 cm B 



D 4 cm c 

GV: Quan sát hình cho biêt tam 
giác nào dựng được ngay ? Vì sao 

7 

GV nối AC và hỏi tiếp : sau khi 
dựng xong AACD thì đỉnh B 
được xác định như thê nào ? 


b) Cách dựng : 

GV dựng hình bằng thước kẻ, 
compa theo từng bước và yêu 
cầu HS dựng hình vào vỏ. 

A, . . . B 
c. ■ .D 
A— D 



— Dựng AACD có 

Ô = 70°, DC = 4 cm, DA = 2 cm. 

— Dựng Ax // DC (tia Ax cùng 


HS trả lòi miệng : 

— AACD dựng được ngay vì biết 
hai cạnh và góc xen giữa. 


— Đỉnh B phải nằm trên đưòng 
thẳng qua A, song song với DC ; 
B cách A 3 cm nên B phải nằm 
trên đường tròn tâm A, bán 
kính 3 cm. 

HS dựng hình vào vở và ghi 
các bước dựng như hướng dẫn 
của GV. 



299 











http://tuhoctoan.net 


phía với c đôi với AD). 

— Dựng B e Ax sao cho AB = 3 
cm. Nm BC. 

Sau đó GV hỏi: Tứ giác ABCD 
dựng trên có thoả mãn tất cả 
điều kiện đề bài yêu cầu không 
7 

GV : đó chính là nội dung bước 
chứng minh. GV ghi. 

c) Chứng minh. (SGK). 

d) Biện luận. 

GV hỏi: Ta có thể dựng được 
bao nhiêu hình thang thoả 
mãn các điều kiện của đề bài ? 
Giải thích. 

GV chốt lại: Một bài toán 
dựng hình đầy đủ có bốn bước : 
phân tích, cách dựng, chứng 
minh, biện luận. Nhưng 
chương trình quy định phải 
trình bày hai bước vào bài làm. 

1 — Cách dựng : nêu thứ tự 
từng bước dựng hình đồng thòi 
thể hiện các nét dựng trên 
hình vẽ. 

2 — Chứng minh : bằng lập 
luận chứng tỏ rằng với cách 
dựng trên, hình đã dựng thỏa 


HS : Tứ giác ABCD dựng trên 
là hình thang vì AB // DC (theo 
cách dựng). Hình thang ABCD 
thỏa mãn tất cả các điều kiện 
đề bài yêu cầu. 


HS : Ta chỉ dựng được một hình 
thang thỏa mãn các điều kiện của 
đề bài. Vì AADC dựng được duy 
nhất, đỉnh B cũng dựng được duy 
nhất. 


HS nghe GV hướng dẫn. 


300 



http://tuhoctoan.net 


mãn các điều kiện của đề bài. 

Bước phân tích làm ỏ nháp để 
tìm hướng dựng hình. 

Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP (5 phút) 


Bài 31 tr83 SGK 

Dựng hình thang ABCD (AB // 

CD). 

biết AB = AD = 2 cm 

AC = DC = 4 cm 

GV vẽ phác hình lên bảng 

A 2 B 



GV hỏi: Giả sử hình thang 
ABCD có AB // DC ; AB = AD = 
2 cm 

AC = DC = 4 cm đã dựng được, 
cho biết tam giác nào dựng được 
ngay? 

Vì sao ? 

— Đỉnh B được xác định như 
thế nào ? 

GV : Cách dựng và chứng minh 
để về nhà làm. 


HS trả lòi: 

Tam giác ADC dựng được ngay 
vì biết ba cạnh. 


— HS : Đỉnh B phải nằm trên 
tia Ax // DC và B cách A 2 cm. 
(B cùng phía c đối với AD) 


301 








http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

— Ôn lại các bài toán dựng hình cơ bản. 

— Nắm vững yêu cầu các bước của một bài toán dựng hình — 
trong bài làm chỉ yêu cầu trình bày bước cách dựng và chứng 
minh. 

— Bài tập về nhà sô"29, 30, 31, 32 tr83 SGK. 


Tiết 9 


LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 
• 

• Củng cô" cho HS các phần của một bài tính toán dựng hình. 
HS biết vẽ phác hình để phân tích miệng bài toán, biết cách 
trình bày phần cách dựng và chứng minh. 

• Rèn luyện kĩ năng sử dụng thước và compa để dựng hình. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : — Thước thẳng, compa,thước đo độ. 

• HS : — Thước thẳng, compa,thước đo độ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA (10 phút) 


GV nêu câu hỏi kiểm tra : 
a)Một bài toán dựng hình cần 
làm những phần nào ? Phải 
trình bày phần nào ? 


Một HS lên bảng kiểm tra : 
a) Một bài toán dựng hình cần 
làm các phần : phân tích, cách 
dựng, chứng minh, biện luận. 


302 








http://tuhoctoan.net 


b) Chữa bài 31 tr83 SGK. 

(Nêu lại phần phân tích, trình bầy 
phần cách dựng và chứng minh). 

GV đưa đề bài và hình vẽ phác 
lên bảng phụ. 


A 2 B 



GV nhận xét, cho điểm HS. 


Phải trình bày phần cách dựng, 
chứng minh. 

b) HS nêu lại phần phân tích. 

* Cách dựng. 

2 

I-1 


A 2 B X 



- Dựng A ADC có 
DC = AC = 4cm 
AD = 2cm 

- Dựng tia Ax // DC (Ax cùng phía 
với c đối với AD). 

- Dựng B trên Ax sao cho AB = 
2cm. Noi BC. 

* Chứng minh : ABCD là hình 
thang vì AB // DC, hình thang 
ABCD có AB = AD = 2cm ; 

AC = DC = 4cm. 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (33 phút) 
Bài 1 (Bài 32 tr 83 SGK) 

Hãy một dựng một góc 30°. 

GV lưu ý : Dựng góc 30°, chúng 


303 











http://tuhoctoan.net 


ta chỉ được dùng thước thẳng và 
compa. 

- Hãy dựng góc 60° trước. 

Làm thê nào để dựng được góc 
60° bằng thước và compa ? 

- Sau đó, để có góc 30° thì làm 
thế nào ? 

GV yêu cầu một HS lên bảng 
thực hiện. 


Bài 2 (Bài34 tr 83 SGK) 

Dựng hình thang ABCD biết 

0 = 90°, đáy CD = 3cm 

Cạnh bên AD = 2cm, BC = 3cm 
GV : Tất cả lớp vẽ phác hình cần 
dựng. 

(Nhắc HS điền tất cả các yếu tô" 
đề bài cho lên hình). 


GV : Tam giác nào dựng được 
ngay ? 

GV : Đỉnh B dựng như thê nào ? 


HS 1 : Trả lòi miệng. 

— Dựng một tam giác đều có 
cạnh tuỳ ý để có góc 60°. 

- Dựng tia phân giác của góc 60° 
ta được góc 30°. 

HS 2 : Thực hiện dựng trên bảng. 



1 HS đọc to đề bài trong SGK. 


1 HS vẽ phác hình trên bảng. 
A B 



được ngay, vì biết Ô = 90° ; 
cạnh AD = 2cm ; DC = 3cm. 


304 







http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS trình bày cách 
dựng vào vở, một HS lên bảng 
dựng hình. 

GV cho độ dài các cạnh trên bảng. 
A I -1-1 D 

c I -1-1-1 D 

B I -1-1-1 c 


- GV yêu cầu một HS chứng 
minh miệng, một HS khác lên 
ghi phần chứng minh. 


— GV hỏi: Có bao nhiêu hình 
thang thỏa mãn các điều kiện 
của đề bài ? 


HS 2 : Đỉnh B cách c 3cm nên 
B e (C ; 3cm) và đỉnh B nằm trên 
đường thẳng đi qua A song song 
với DC. 

HS 3 : Dựng hình trên bảng, 
a) Cách dựng : 



AD = 2cm ; DC = 3cm 

- Dựng đường thẳng yy’ đi qua A 
và yy’ // DC. 

- Dựng đường tròn tâm c bán kính 
3cm cắt yy’ tại điểm B (và B’). 

Nối BC (và B’C). 

HS4ghi : 
b) Chứng minh : 

ABCD là hình thang vì AB // CD. 
có AD = 2cm ; Ô = 90° ; DC = 3cm. 
BC = 3cm (theo cách dựng). 

- HS : Có hai hình thang ABCD 
và AB’CD thoả mãn các điều 
kiện của đề bài. Bài toán có hai 
nghiệm hình. 


305 









http://tuhoctoan.net 


GV cho HS lớp nhận xét, đánh 
giá điểm. 

Bài 3 Dựng hình thang ABCD 
biết AB = l,5cni; Ô = 60° ; 

c = 45° ; DC = 4,5cni 

GV : Cùng vẽ phác hình với HS 
(vẽ trên bảng). 


A 1,5cm B 



GV : Quan sát hình vẽ phác, có 
tam giác nào dựng được ngay 
không ? 

GV : Vẽ thêm đường phụ nào để 
có thể tạo ra tam giác dựng 
được. 

GV vẽ BE // AD vào hình vẽ 
phác. 


HS cả lớp đọc kĩ đề trong 2 phút. 
Sau đó vẽ phác hình cần dựng. 


HS : Không có tam giác nào 
dựng được ngay. 

HS : Từ B kẻ Bx // AD và cắt DC 
tại E. Ta có BEC = 60°. 

Vậy A BEC dựng được vì biết 2 
góc và cạnh EC = 4,5 - 1,5 = 
3,0cm. 


306 





http://tuhoctoan.net 



GV : Sau khi dựng xong A BEC, 
đỉnh D xác định thê nào ? 
đỉnh A xác định thê nào ? 

GV yêu cầu một HS lên bảng 
thực hiện phần cách dựng bằng 
thước kẻ, compa. 


Đỉnh D nằm trên đường thẳng 
EC và đỉnh D cách E l,5cm. 

— Dựng tia Dt // EB. 

- Dựng By // DC. 

A là giao của tia Dt và By. 

Một HS lên bảng dựng hình. 

\ 

\ . 

A/ '\ B 



Sau đó nêu miệng cách dựng. 

- Dựng A BEC có EC = 3cm 

Ễ = 60°; c = 45° 

- Dựng đỉnh D cách E 1,5cm sao 


307 








http://tuhoctoan.net 


GV : Em nào thực hiện tiếp 
phần chứng minh ? 


cho E nằm giữa D ; c. 

— Dựng tia Dt // EB 

— Dựng tia By // DC 
By n Dt = {A}. 

Ta được hình thang ABCD cần 
dựng. 

— HS chứng minh miệng : 

ABCD là hình thang vì BA // 

DC. 

CóDC = DE + EC = 1,5 + 3 
DC = 4,5 (cm) 

BEC = 60° (theo cách dựng). 

DA // EB ^ D = 60° 

c = 45° (theo cách dựng). 

Hình thang ABCD thỏa mãn 
điều kiện đầu bài. 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

- Cần nắm vững để giải một bài toán dựng hình ta phải làm những 
phần nào ? 

- Rèn thêm kĩ năng sử dụng thước và compa trong dựng hình. 

- Làm tốt các bài tập 46 ; 49 ; 50 ; 52 tr 65 SBT. 



§6. ĐỐI XỨNG TRỤC 


308 





http://tuhoctoan.net 


A-MỤC TIÊU 

• HS hiểu định nghĩa hai điểm, hai hình đốĩ xứng với nhau qua 
đường thẳng d. 

• HS nhận biết được hai đoạn thẳng đốĩ xứng với nhau qua một 
đường thẳng, hình thang cân là hình có trục đốĩ xứng. 

• Biết vẽ điểm đối xứng với một điểm cho trước, đoạn thẳng đối 
xứng với một đoạn thẳng cho trước qua một đường thẳng. 

• Biết chứng minh hai điểm đốĩ xứng với nhau qua một đường 
thẳng. 

• HS nhận biết được hình có trục đốĩ xứng trong toán học và 
trong thực tế. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Thước thẳng, compa, bút dạ, bảng phụ, phấn màu 

— Hình 53, 54 phóng to 

— Tấm bìa chữ A, tam giác đều, hình tròn, hình thang 


căn. 

• HS : - Thước thẳng, compa. 


— Tấm bìa hình thang cân. 


c - TIẼN TRINH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


KIÊM TRA (6 phút) 


Yêu cầu : 

1) Đường trung trực của một 
đoạn thẳng là gì ? 


HS : 

1) Đường trung trực của một 
đoạn thẳng là đường thẳng 
vuông góc với đoạn thẳng đó tại 
trung điểm của nó. 


309 






http://tuhoctoan.net 


2) Cho đường thẳng d và một 
điểm A (Aểcỉ). Hãy vẽ điểm A’ 
sao cho d là đường trung trực 
của đoạn thẳng AA’. 


GV nhận xét, cho điểm HS. 


2 ) 



HS nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 

HAI ĐIỂM ĐỐI XỨNG QUA MỘT ĐƯỜNG THANG (10 phút) 


GV chỉ vào hình vẽ trên giới 
thiệu : Trong hình trên A’ gọi là 
điểm đổi xứng với A qua đường 
thẳng d và A là điểm đổi xứng 
với A’ qua đường thẳng d. 

Hai điểm A ; A’ như trên gọi là 
hai điểm đốĩ xứng nhau qua 
đường thẳng d. 

Đường thẳng d gọi là trục đốĩ 
xứng. Ta còn nói hai điểm A và 
A’ đối xứng qua trục d. 

^ Vào bài học. 

GV : Thê nào là hai điểm đốl 
xứng qua đường thẳng d ? 


GV : Cho HS đọc định nghĩa hai 
điểm đốĩ xứng qua đường thẳng 
(SGK). 


HS trả lòi : 

Hai điểm gọi là đối xứng với 
nhau qua đường thẳng d nếu d 
là đường trung trực của đoạn 
thẳng nốĩ hai điểm đó. 

Một HS đọc định nghĩa tr 84 
SGK. 


310 









http://tuhoctoan.net 


GV ghi: 

M và M’ đối Ehiòng thẳng d 

xứng nhau là trung trực của 

qua đường ^ đoạn thẳng 
thẳng d. MM. 

GV : Cho đường thẳng d ; Mể d; 
Bed, hãy vẽ diểm M’ đốĩ xứng 
với M qua d, vẽ điểm B’ đối 
xứng với B qua d. 

Nêu nhận xét về B và B’. 

GV : Nêu qui ước tr84 SGK. 

GV : Nếu cho điểm M và đường 
thẳng d. Có thể vẽ được mấy 
điểm đổĩ xứng với M qua d. 


HS ghi vở. 


HS vẽ vào vỏ, một HS lên bảng vẽ. 


M 

(■ 

B 



M’ 

HS : B’ = B 

Chỉ vẽ được một điểm đốĩ xứng 
với diểm M qua đường thằng d. 


Hoạt động 3 


HAI HÌNH ĐỐI XỨNG QUA MỘT ĐƯỜNG THANG (15 phút) 
GV yêu cầu HS thực hiện 


?2 


tr 84 SGK. 


?2 


Một HS đọc to đề bàl 
HS vẽ vào vở. Một HS lên bảng vẽ. 



Nêu nhận xét về điểm C’. 

GV : Hai đoạn thẳng AB và A’B 
có đặc điểm gì ? 


Điểm C’ thuộc đoạn thẳng A’B’ 
HS : Hai đoạn thẳng AB và A’B 
có A’ đối xứng với A. 


311 












http://tuhoctoan.net 


GV giới thiệu : Hai đoạn thẳng 
AB và A’B’ là hai đoạn thẳng 
đốĩ xứng nhau qua đường thắng 
d. 

ứng với mỗi điểm c thuộc đoạn 
AB đều có một điểm C’ đốĩ xứng 
với nó qua d thuộc đoạn A’B’ và 
ngược lại. Một cách tổng quát, 
thê nào là hai hình đốĩ xứng với 
nhau qua đường thẳng d ? 

GV yêu cầu HS đọc lại định 
nghĩa tr85 SGK. 

GV chuẩn bị sẵn hình 53, 54 
phóng to trên giấy hoặc bảng 
phụ để giới thiệu về hai đoạn 
thẳng, hai đường thẳng, hai góc, 

hai tam giác, hai hình '7Õ và '7Õ* 
đốĩ xứng nhau qua đường thẳng 
d. 

Sau đó nêu kết luận : 

Người ta chứng minh được rằng 
: Nếu hai đoạn thẳng (góc, tam 
giác) đốĩ xứng với nhau qua một 
đường thẳng thì chúng bằng 
nhau. 

GV : Tìm trong thực tê hình ảnh 
hai hình đốĩ xứng nhau qua một 
trục. 


B’ đổì xứng với B qua đường thẳng 
d. 


HS : Hai hình đối xứng với nhau 
qua đường thẳng d nếu : mỗi 
điểm thuộc hình này đốĩ xứng 
với một điểm thuộc hình kia qua 
đường thẳng d và ngược lại. 

Một HS đọc định nghĩa hai hình 
đốì xứng nhau qua một đường 
thẳng. 

HS nghe GV trình bày. 


HS ghi kết luận : tr85 SGK. 

Hai chiếc lá mọc đối xứng nhau 
qua cành lá... 


312 



http://tuhoctoan.net 


Bài tập củng cô" 

1/ Cho đoạn thẳng AB, muốn 
dựng đoạn thẳng A’B’ đốĩ xứng 
với đoạn thẳng AB qua d ta làm 
thế nào ? 

2/ Cho A ABC, muốn dựng 
A A’B’C’ đổĩ xứng với ABC qua d 
ta làm thế nào ? 


HS : Muôn dựng đoạn thẳng 
AB’ ta dựng điểm A đốĩ xứng 
với A, B’ đốĩ xứng với B qua d 
rồi vẽ đoạn thẳng AB’. 

HS : Muôn dựng A A’B’C’ ta chỉ 
cần dựng các điểm A’ ; B’ ; C’ đổi 
xứng với A ; B ; c qua d. Vẽ 
A A’B’C’, được A A’B’C’ đốĩ xứng 
với A ABC qua d. 


Hoạt động 4 


HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG (10 phút) 
GV : Cho HS làm 


?3 


SGK tr 86. 


GV vẽ hình : 


Một HS đọc 
HS trả lòi 


?3 


tr86 SGK. 


A 



GV : Vậy điểm đốĩ xứng với mỗi 
điểm của A ABC qua đường cao 
AH ở đâu ? 


Xét A ABC cân tại A. Hình đối 
xứng với cạnh AB qua đường cao 
AH là cạnh AC. 

Hình đổi xứng với cạnh AC qua 
đường cao AH là cạnh AB. 

Hình đôi xứng với đoạn BH qua 
AH là đoạn CH và ngược lại. 

HS : Điểm đổi xứng với mỗi 
điểm của tam giác cân ABC qua 
đường cao AH vẫn thuộc tam 
giác ABC. 


Một HS đọc lại định nghĩa tr86 


GV : Người ta nói AH là trục đối 
xứng của tam giác cân ABC. 

Sau đó GV giới thiệu định nghĩa 


313 









http://tuhoctoan.net 


trục đối xứng của hình ^ tr86 
SGK. 

SGK. 

GVchoHSlàm SGK. 

a) Chữ cái in hoa A có một trục 

Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng 

đỐl xứng. 

phụ. 

b) Tam giác đều ABC có ba trục 
đối xứng. 

c) Đường tròn tâm 0 có vô sô" 
trục đốl xứng. 

GV dùng các miếng bìa có dạng 
chữ A, tam giác đều, hình tròn 
gấp theo các trục đối xứng để 
minh hoạ. 

HS quan sát. 

GV đưa tấm bìa hình thang cân 

HS : Hình thang cân có trục đối 

ABCD (AB // DC) hỏi: Hình 

xứng là đường thẳng dí qua 

thang cân có trục đối xứng 
không ? Là đường nào ? 

trung điểm hai đáy. 

GV thực hiện gấp hình minh 

HS thực hành gấp hình thang 

hoạ. 

GV yêu cầu HS đọc định lí tr87 
SGK về trục đối xứng của hình 
thang cân. 

cân. 


Hoạt động 5 

CỦNG CỐ (3 phút) 


Bài 2 ( Bài 41 SGK tr 88) 

a) Đúng 


b) Đúng 


c) Đúng 


d) Sai 


Đoạn thẳng AB có hai trục đối 


xứng là đường thẳng AB và 


đường trung trực của đoạn 


thẳng AB. 


314 







http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 phút) 

- Cần học kĩ thuộc, hiểu các định nghĩa, các định lí, tính chất trong bài. 

- Làm tốt các bài tập. 35, 36, 37, 39 SGK tr 87 ; 88. 



LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 

• Củng cô" kiến thức về hai hình đốl xứng nhau qua một đường 
thẳng (một trục), về hình có trục đốl xứng. 

• Rèn kĩ năng vẽ hình đốĩ xứng của một hình (dạng hình đơn 
giản) qua một trục đối xứng. 

• Kĩ năng nhận biết hai hình đối xứng nhau qua một trục, hình 
có trục đối xứng trong thực tê cuộc sống. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Compa, thước thẳng, bảng phụ, phấn màu, bút dạ. 

— Vẽ trên bảng phụ (giấy trong) hình 59 tr87, hình 61 tr88 

SGK. 

- Phiếu học tập. 

• HS : — Compa, thước thẳng, bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


315 







http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA (10 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HSl : 1) Nêu định nghĩa hai 
điểm đốĩ xứng qua một đường 
thẳng ? 

2) Vẽ hình đốĩ xứng của AABC 
qua đường thẳng d 



Hai HS lên kiểm tra. 

HSl : 1) Phát biểu định nghĩa 
theo SGK. 

2) Vẽ 



HS2 : Chữa bài tập 36 tr87 SGK 


HS chữa trên bảng 



a) Theo đầu bài ta có 

Ox là trung trực của AB ^ OA = 
OB 


Oy là trung trực của AC => OA = 

oc 


^ OB = oc (= OA) 


316 







http://tuhoctoan.net 


b) AAOB tại 0 ^ 

Ôi = Ô 2 = ịẤÕB 
2 


AAOC tại 0 ^ Ô 3 = Ô 4 = ịẤÕC 

2 


ẤÕB + ẤÔC = 2 . (Ô 2 + Ô 3 ) 
BOC = 2 . xOy 

= 2.50° = 100° 


GV nhân xét cho điểm HS 


Vậy BÔC = 100° 

HS nhân xét bài làm của ban 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (32 phút) 


Bài 1 (bài 37 tr87 SGK). 

Tìm các hình trục đối xứng trên 
hình 59 

GV đưa hình vẽ lên bảng phụ 


Bài 2 (Bài 39 tr88 SGK) 

GV đọc to đề bài, ngắt từng ý, yêu 
cầu HS vẽ hình theo lòi GV đọc. 


GV ghi kết luận : 

Chứng minh AD + DB < AE + EB 


Hai HS lên bảng vẽ trục đối 
xứng của các hình. 

Hình 59a có hai trục đôi xứng. 

Hình 59b, 59c, 59d, 59e, 591 mỗi 
hình có một trục đốl xứng. 

Hình 59g có năm trục đối xứng. 
Hình 59h không có trục đối 
xứng. 


Một HS vẽ hình trên bảng 
Cả lớp vẽ vào vở. 
a) 


317 






http://tuhoctoan.net 


GV hỏi: Hãy phát hiện trên hình 
những cặp đoạn bằng nhau. Giải 
thích ? 

Vậy tổng AD + DB = ? 

AE + EB = ? 

Tại sao AD + DB lại nhỏ hơn 
AE + EB ? 


GV : Như vậy nếu A và B là hai 
điểm thuộc cùng một nửa mặt 
phẳng có bờ là đường thẳng d thì 
điểm D (giao điểm của CB với 
đường thẳng d) là điểm có tổng 
khoảng cách từ đó tới A và B là nhỏ 
nhất. 

GV : Áp dụng kết quả của câu a 
hãy trả lòi câu hỏi b ? 

GV : Tương tự hãy làm bài tập 
sau 

Hai địa điểm dân cư A và B ở 
cùng phía một con sông thẳng. 
Cần đặt cầu ở vị trí nào để tổng 


B 



HS : Do điểm A đôl xứng với 
điểm c qua đường thắng d nên 
d là trung trực của đoạn AC => 
AD = CD vàAE = CE 

HS : AD + DB = CD + DB = CB 

( 1 ) 

AE + EB = CE + EB (2) 

HS : ACEB có : 

CB < CE + EB (bất đẳng thức tam 
giác) 

=> AD + DB < AE + EB 


b) Con đường ngắn nhất mà bạn 
Tú nên đi là con đường ADB. 

HS lên bảng vẽ và trả lời. 


318 





http://tuhoctoan.net 


các khoảng cách từ cầu đến A và 
đến B nhỏ nhất. 



Cần đặt cầu ở vị trí điểm D như 
trên hình vẽ để tổng các khoảng 
cách từ cầu đến A và đến B nhỏ 
nhất. 


Bài 3 (bài 40 tr88 SGK) 

GV đưa đề bài và hình vẽ lên màn 
hình (hoặc bảng phụ) 

- GV yêu cầu HS quan sát, mô tả 
từng biển báo giao thông và quy 
định của luật giao thông. 

— Sau đó trả lòi: biển nào có trục 
đốì xứng ? 


Bài 4 : Vẽ hình đốì xứng qua 
đường thẳng d của hình đã vẽ. 



— HS mô tả từng biển báo để ghi 
nhớ và thực hiện theo quy định. 

— Biển a, b, d mỗi biển có một 
trục đối xứng. 

Biển c không có trục đổì xứng. 
HS làm bài trên phiếu học tập. 


(GV đưa đề bài trên phiếu học 
tập, phát tới từng HS) 

Cho HS thi vẽ nhanh, vẽ đúng, vẽ 


319 













http://tuhoctoan.net 


đẹp, 

GV thu 10 bài nộp đầu tiên nhận 
xét, đánh giá và có thưởng cho 3 
bài tốt nhất trong 10 bài đầu tiên, 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 PHÚT) 

+ Cần ôn tập kĩ lý thuyết của bài đốĩ xứng trục. 

+ Làm tốt cac bài tập 60 ; 62 ; 64 ; 65 ; 66 ; 71 tr66, 67 SBT. 
Đọc mục "Có thể em chưa biết" tr89 SGK. 



§7. HÌNH BÌNH HÀNH 


A-MỤC TIÊU 

• HS nắm được định nghĩa hình bình hành, các tính chất của 
hình bình hành, các dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình bình 
hành. 

• HS biết vẽ hình bình hành, biết chứng minh một tứ giác là 
hình bình hành. 

• Rèn kĩ năng suy luận, vận dụng tính chất của hình bình hành 
để chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau, chứng 
minh ba điểm thẳng hàng, hai đường thẳng song song. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Thước thẳng, compa, bảng phụ, bút dạ, phấn màu. 

Một sô" hình vẽ, đề bài viết trên giấy trong hoặc bảng phụ. 

• HS : - Thước thẳng, compa. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


320 








http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 1 

ĐỊNH NGHĨA (10 phút) 


GV đặt vấn đề : Chúng ta đã biết 
được một dạng đặc biệt của tứ 
giác, đó là hình thang. 

Hãy quan sát tứ giác ABCD trên 
hình 66 tr90 SGK, cho biết tứ 
giác đó có gì đặc biệt. 


GV : Tứ giác có các cạnh đốĩ song 
song gọi là hình bình hành. 

Hình bình hình là một dạng tứ giác 
đặc biệt mà hôm nay chúng ta sẽ học. 
GV yêu cầu HS đọc định nghĩa 
hình bình hành trong SGK. 


HS trả lòi: Tứ giác ABCD có 
các góc kề với mỗi cạnh bù 
nhau. 

Â + D = 180° 

D + C = 180° 

dẫn đến các cạnh đốĩ song song : 
AB // DC ; AD // BC 


HS đọc định nghĩa hình bình 
hành tr90 SGK. 

HS vẽ hình bình hành dưới sự 
hướng dẫn của GV. 


GV : Hướng dẫn HS vẽ hình : 

- Dùng thước thẳng 2 lề tịnh tiến 
song song ta vẽ được một tứ giác 
có các cạnh đối song song. 

GV : Tứ giác ABCD là hình bình 
hành khi nào ? 

(GV ghi lại trên bảng) 

GV : Vậy hình thang có phải là 
hình bình hành không ? 



Tứ giác ABCD là hình bình 
hành 




'AB // CD 
AD // BC 


— Không phải, vì hình thang 
chỉ có hai cạnh đốl song song, 
còn hình bình hành có các cạnh 


321 






http://tuhoctoan.net 


GV : Hình bình hành có phải là 
hình thang không ? 

đốĩ song song. 

HS : Hình bình hành là một 
hình thang đặc biệt có hai cạnh 
bên song song. 

GV : Hãy tìm trong thực tê hình 
ảnh của hình bình hành. 

Khung cửa, khung bảng đen, 
tứ giác ABCD ở cân đĩa trong 
hình 65 SGK... 


Hoạt động 2 

TÍNH CHẤT (15 phút) 

GV : Hình bình hành là tứ giác, HS : Hình bình hành mang đầy 


là hình thang, vậy trước tiên 
hình bình hành có những tính 
chất gì ? 

GV : Hãy nêu cụ thể. 

đủ tính chất của tứ giác, của 
hình thang. 

— Trong hình bình hành, tổng 
các góc bằng 360°. 

Trong hình bình hành các góc 
kề với mỗi cạnh bù nhau. 

GV : Nhưng hình bình hành là 
hình thang có hai cạnh bên song 
song. Hãy thử phát hiện thêm 
các tính chất về cạnh, về góc, về 
đường chéo của hình bình hành. 

— HS phát hiện : 

Trong hình bình hành : 

- Các cạnh đổì bằng nhau. 

- Các góc đốĩ bằng nhau 

— Hai đường chéo cắt nhau tại 
trung điểm của mỗi đường. 

GV khẳng định : Nhận xét của 
các em là đúng, đó chính là nội 
dung định lý về tính chất hình 
bình hành. 

GV đọc lại định Iítr90 SGK. 

GV vẽ hình và yêu cầu HS nêu 

GT, KL của định lí. 

ABCD là hình bình hành 

322 







http://tuhoctoan.net 


A B 



GV : Em nào có thể chứng minh ý 
a). 


GV : Em nào có thể chứng minh ý 
b). 


GV nốĩ đường chéo BD. 
GV : Chứng minh ý c) ? 


Bài tập củng cô": (bảng phụ) 

Cho AABC, có D, E, F theo thứ tự 
là trung điểm AB, AC, BC. 

Chứng minh BDEE là hình bình 


AC cắt BD tại 0 

a) AB = CD ; AD = BC 

b) A = c ; B = D 

c) OA = oc ; OB = OD 
Chứng mình : 

a) Hình bình hành ABCD là 
hình thang có hai cạnh bên 
song song AD // BC nên AD = 
BC ; AB = DC. 

b) Nối AC, xét AADC và ACBA 
có AD = BC 

DC = BA (chứng minh trên) 

cạnh AC chung 

nên AADC = ACBA (c c c) 

^ Ô = B (hai góc tương ứng) 
Chứng minh tương tự ta được 

A = c 

c) AAOB và ACOD có 

AB = CD (chứng minh trên) 

Ai = Ci (so le trong do AB // 
DC) 

Bi = Di (so le trong do AB // 
DC) 

^ AAOB = ACOD (g c g) 

^ OA = oc ; OD = OB 
(hai cạnh tương ứng) 


323 






http://tuhoctoan.net 


hành và B = DEF 


A 

HS trình bày miệng : 

AABC có AD = DB (gt) 

“Ax 

B F c 

AE = EC (gt) 

=> DE là đường trung bình của 

A ^ DE // BC 

Chứng minh tương tự => EF // 
AB 

Vậy tứ giác BDEE là hình bình 
hành (theo định nghĩa) => 

B = DEF (theo tính chất hình 
bình hành). 


Hoạt động 3 

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT (10 phút) 
GV : Nhò vào dấu hiệu gì để HS : 


nhận biết một hình bình hành ? 

- Dựa vào định nghĩa. Tứ giác 
có các cạnh đối song song là 
hình bình hành. 

GV : Đúng ! 

Còn có thể dựa vào dấu hiệu nào 
nữa không ? 

GV : Đưa nám dấu hiệu nhận 
biết hình bình hành lên bảng 
phụ nhấn mạnh. 

1. Tứ giác có các cạnh đối song 
song là hình bình hành. 

2. Tứ giác có các cạnh đối bằng 
nhau là hình bình hành. 

3. Tứ giác CÓ hai cạnh đối song song 
và bằng nhau là hình bình hành. 

HS có thể nêu tiếp bôA dấu 
hiệu nữa theo SGK. 


324 







http://tuhoctoan.net 


4. Tứ giác có các góc đối bằng 
nhau là hình bình hành. 

5. Tứ giác có hai đường chéo cắt 
nhau tại trung điểm mỗi đường 
là hình bình hành. 


GV nói : Trong năm dấu hiệu này 
có ba dấu hiệu về cạnh, một dấu 
hiệu về góc, một dấu hiệu về 
đường chéo. 

GV : Có thể cho HS chứng minh 
một trong bổh dấu hiệu sau, nếu 
còn thòi gian. Nếu hết thòi gian, 
việc chứng minh bô"n dấu hiệu 
sau giao về nhà. 


Sau đó GV yêu cầu HS làm 



tr92 SGK. 


(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng 
phụ hoặc màn hình). 


HS trả lòi miệng : 

a) Tứ giác ABCD là hình bình 
hành vì có các cạnh đối bằng 
nhau. 

b) Tứ giác EFGH là hình bình 
hành vì có các góc đổi bằng 
nhau. 


c) Tứ giác IKMN không là hình 
bình hành (vì IN XkM) 

d) Tứ giác PQRS là hình bình 
hành vì có hai đường chéo cắt 
nhau tại trung điểm của mỗi 
đường. 

e) Tứ giác XYUV là hình bình 
hành vì có hai cạnh đổi vx và 
UY song song và bằng nhau. 


Hoạt động 4 


325 





http://tuhoctoan.net 


CỦNG CỐ (8 phút) 


Bài 43 tr92 SGK. 


(Đề bài xem SGK). 


Bài 44 tr92 SGK. 

(Hình vẽ sẵn trên bảng phụ hoặc 
màn hình). 


A B 



Chứng minh BE = DF 


HS trả lời miệng. 

- Tứ giác ABCD là hình bình 
hành, tứ giác EFGH là hình bình 
hành vì có một cặp cạnh đối 
song song và bằng nhau. 

— Tứ giác MNPQ là hình bình 
hành vì có hai cặp cạnh đốl 
bằng nhau hoặc hai đường chéo 
cắt nhau tại trung điểm mỗi 
đường (thông qua chứng minh 
tam giác bằng nhau). 

HS chứng minh miệng. 

ABCD là hình bình hành 
^ AD = BC 

có DE = EA = ị AD 

2 

BF = FC= ^BC 
2 

^ DE = BE 

Xét tứ giác DEBF có : 

DE // BF (vì AD // BC) 


DE = BF (chứng minh trên) 

^ DEBF là hình bình hành vì có 
hai cạnh đối // và bằng nhau. 

=í> BE = DE (tính chất hình 
bình hành). 

Hoạt động 5 


326 






http://tuhoctoan.net 


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Nắm vững định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình 
hành. Chứng minh các dấu hiệu còn lại. 

Bài tập về nhà sô" 45, 46, 47 tr92, 93 SGK. 

số 78, 79, 80 tr68 SBT. 


'T’• ù' 

Tiê 


LUYỆN TẬP 


A - Mục tiêu 

• Kiểm tra, luyện tập các kiến thức về hình bình hành (định 
nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết). 

• Rèn kĩ năng áp dụng các kiến thức trên vào giải bài tập, chú ý 
kĩ năng vẽ hình, chứng minh, suy luận hỢp lý. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Thước thẳng, compa, bảng phụ, bút dạ. 

• HS : - Thước thẳng, compa. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA (7 phút) 


GV nêu câu hỏi kiểm tra. 

- Phát biểu định nghĩa, tính chất 
hình bình hành. 

- Chữa bài tập 46 tr92 SGK. 

(Đề bài đưa lên bảng phụ). 

Các câu sau đúng hay sai. 


Một HS lên bảng kiểm tra. 

- HS nêu định nghĩa, tính chất 
hình bình hành như trong SGK. 

- Chữa bài tập 46. 


327 







http://tuhoctoan.net 


a — Hình thang có hai cạnh đáy 
bằng nhau là hình bình hành. 

a - Đúng. 

b — Hình thang có hai cạnh bên 
song song là hình bình hành. 

b — Đúng. 

c - Tứ giác có hai cạnh đối bằng 
nhau là hình bình hành. 

c - Sai. 

d — Hình thang có hai cạnh bên 
bằng nhau là hình bình hành. 

d - Sai. 

e - Tứ giác có hai đường chéo 
cắt nhau tại trung điểm mỗi 
đường là hình bình hành (thêm 
câu e) 

e - Đúng. 

GV nhận xét và cho điểm HS 
lên bảng. 

HS nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (36 phút) 
Bài 1 (Bài 47 tr93 SGK) 


Một HS đọc to đề bài. 

HS vẽ hình vào vở. 

Một HS lên bảng viết GT, KL 
của bài. 

ABCD là hình bình hành 
AH 1 DB, CK 1 DB 
OH ^ OK 

a) AHCK là hình bình hành 

b) A; 0 ; c thẳng hàng. 

GV hỏi: Quan sát hình, ta thấy HS : AH // CK vì cùng _L DB 


— GV vẽ hình 72 lên bảng. 


A B 



328 









http://tuhoctoan.net 


ngay tứ giác AHCK có đặc điểm gì 

7 

- Cần chỉ ra tiếp điều gì, để có 
thể khẳng định AHCK là hình 
bình hành ? 

GV : Em nào chứng minh được. 


GV : Chứng minh ý b) ? 

Điểm 0 có vị trí như thê nào đốĩ 
với đoạn thẳng HK ? 


— Cần thêm AH = CK hoặc AK // 
HC. 

HS : 

Theo đầu bài ta có : 

t w ah//CK ® 

CK 1 DBJ 

Xét AAHD và ACKB có : 

H = R = 90° 

AD = CB (tính chất hình bình hành) 

Di = Bi (so le trong của AD // 

BC) 

=> AAHD = ACKB (cạnh huyền, 
góc nhọn) => AH = CK (hai cạnh 
tương ứng) (D. 

Từ (ĩ), (D ^ AHCK là hình 
bình hành. 

— 0 là trung điểm của HK mà 
AHCK là hình bình hành (theo 
chứng minh câu a). 

=> 0 cũng là trung điểm của 
đường chéo AC (theo tính chất 
của hình bình hành). 


329 



http://tuhoctoan.net 


Bài 2 (Bài 48 tr92 SGK) 


^ A ; 0 ; c thẳng hàng. 

Một HS đọc đề bài, sau đó vẽ 
hình, viết GT, KL của bài. 



GV : HEFG là hình gì ? 
Vì sao ? 



Tứ giác ABCD 

GT 

AE = EB;BF = FC 


CG = GD ; DH = DA 

KL 

? 

OHEEG là hình gì ? Vì sao 


Giải: 

Theo đầu bài: 


GV : H ; E là trung điểm của AD 
; AB. Vậy có kết luận gì về đoạn 
thẳng HE ? 

GV : Tương tự đốĩ với đoạn 
thẳng GF ? 


H ; E ; F ; G lần lượt là 
trung điểm của AD; AB ; CB ; CD 
đoạn thẳng HE là đường trung 
hình của AADB 

Đoạn thẳng FG là đường trung 
bình của ADBC 

nên HE // DB và HE = ^DB 

2 

GF//DB và GF= ^DB 

2 

^ HE // GF (// DB) và HE = GF 


330 








http://tuhoctoan.net 


^ Tứ giác EFGH là hình bình 
hành. 


GV : Còn các cách chứng minh 
khác về nhà các em tìm hiểu 
sau. 


Bài 3 : Cho hình bình hành 
ABCD, qua B vẽ đoạn thẳng EF 
sao cho EF // AC và EB = BE = 
AC. 

a) Các tứ giác AEBC ; ABEC là 
hình gì ? 

b) Hình bình hành ABCD có 
thêm điều kiện gì thì E đốĩ xứng 
với F qua đường thẳng BD ? 

(GV đưa đề bài trên bảng phụ) 

GV yêu cầu HS đọc kĩ đề bài rồi 
vẽ hình ghi GT ; KL 


H 



F 


hình bình hành ABCD 


GT 


B e EF ; EF // AC ; 
BE = BE = AC 


KL 

9 


a) AEBC ; ABEC là hình gì 

b) Điều kiện để E đối xứng 
với F qua trục BD 


GV : Em nào thực hiện câu a ? 


Một HS lên bảng ghi chứng minh a) 

Giải: 


a) Tứ giác AEBC là hình bình 
hành vì EB // AC và EB = AC 
(theo gt) 

Tương tự tứ giác ABEC là hình 
bình hành vì BE // AC và BE = 
AC. 


GV đọc câu b của bài toán và hỏi 
: Hai điểm đối xứng với nhau 


HS : Hai điểm đốĩ xứng nhau qua 
đường thẳng khi đường thẳng là 


331 








http://tuhoctoan.net 


qua một đường thẳng khi nào ? 

- Vậy E và F đốl xứng nhau qua 
BD khi nào ? 


E 



đường trung trực của đoạn thẳng 
nốĩ hai điểm đó. 

b) E và F đốĩ xứng với nhau qua 
đường thẳng BD <íí> đường thẳng 
BD là trung trực của đoạn thẳng 
EF 

<íí> DB _L EF (vì EB = BE (gt)) 

<=> DB 1AC (vì EF // AC) 

<íí> ADAC cân tại D vì có DO vừa 
là trung tuyến, vừa là đường cao. 

<=> hình bình hành ABCD có hai 
cạnh kề bằng nhau. 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

* Về nhà cần nắm vững và phân biệt được định nghĩa, tính chất, dấu 
hiệu nhận biết hình bình hành. 

* Làm tốt các bài tập sô" 49 tr93 SGK. 

số 83, 85, 87, 89 tr 69 SBT. 



§8. ĐỐI XỨNG TÂM 


A-MỤC TIÊU 

• HS hiểu các định nghĩa hai điểm đốl xứng nhau qua một 
điểm, hai hình đổi xứng nhau qua một điểm, hình có tâm đổi 
xứng. 

• HS nhận biết được hai đoạn thẳng đốì xứng với nhau qua một 
điểm, hình bình hành là hình có tâm đốĩ xứng. 


332 







http://tuhoctoan.net 


• HS biết vẽ điểm đốĩ xứng với một điểm cho trước, đoạn thẳng 
đốĩ xứng với một đoạn thẳng cho trước qua một điểm. 

• HS biết chứng minh hai điểm đốĩ xứng với nhau qua một 
điểm. 

• HS nhận ra một sô" hình có tâm đốĩ xứng trong thực tế. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Thước thẳng, compa, phóng to hình 78 một vài chữ cái 
trên giấy trong (N, s, E), bút dạ, phấn màu, máy chiếu. 

• HS : - Thước thẳng, compa, giấy kẻ ô vuông. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA (8 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

Chữa bài 89(b) tr69 SBT. 

Dựng hình bình hành ABCD 
biết AC = 4cm, BD = 5cm 

BÔC = 50° 

GV đưa hình vẽ phác cùng đề bài 
để HS phân tích miệng. 



Một HS lên bảng kiểm tra. 
Chữa bài tập 89 SBT. 


Phân tích (miệng) 

Giả sử hình bình hành ABCD đã 
dựng được có AC = 4cm ; 

BD = 5cm ; ếôõ = 50° 

Ta thấy ABOC dựng được vì biết: 

oc = ^ = 2cm 
2 


333 







http://tuhoctoan.net 


GV : Chứng minh ABCD là hình 
bình hành thoả mãn yêu cầu 
của đề bài. 

(Hình dựng lưu lại để dùng sau) 


BÔC = 50° 

RD 

OB = ^ = 2,5cm 
2 

Sau đó dựng A sao cho o là 
trung điểm của AC và dựng D 
sao cho o là trung điểm BD. 

Cách dựng (trình bày trên bảng). 



c 



- Dựng ABOC có oc = 2cm ; 
BOC = 50° ; OB = 2,5cm. 

- Trên tia đối của OB lấy D sao 
cho OD = OB 

- Trên tia đối của oc lấy A sao 
cho OA = oc. 

- Vẽ tứ giác ABCD, ABCD là 
hình bình hành cần dựng. 

HS chứng minh miệng : ABCD 
là hình bình hành vì có OA = 
oc ; OD = OB. Hình bình hành 
ABCD có AC = 4cm, BD = 5cm 


334 









http://tuhoctoan.net 


và BÔC = 50°. 


GV nhận xét cho điểm. 


HS nhân xét bài làm của ban. 


Hoạt động 2 


1. HAI ĐIỂM ĐỐI XỨNG QUA MỘT ĐIỂM (7 phút) 


GV yên cầii HS thưc hiên ^ 
SGK. 

HS làm vào vở, một HS lên bảng 
vẽ. 

0 

A*— I—•— I —• A’ 

GV giới thiệu : A’ là điểm đỗi xứng 
với A qua 0, A là điểm đối xứng 
với A’ qua 0, A và A’ là hai điểm 
đối xứng với nhau qua điểm 0. 


Vậy thê nào là hai điểm đối 
xứng với nhau qua điểm 0 ? 

HS : Hai điểm đối xứng với 
nhau qua điểm 0 nếu 0 là 
trung điểm của đoạn thẳng noi 
hai điểm đó. 

— GV : Nếu A = 0 thì A’ ở đâu ? 

GV nêu qui ước : Điểm đốĩ xứng 
với điểm 0 qua 0 cũng là điểm 

0. 

— Nếu A = 0 thì A’ = 0. 

GV quay lại hình vẽ của HS ở 
phần kiểm tra và nêu câu hỏi. 

— Tìm trên hình hai điểm đốĩ 
xứng nhau qua điểm 0 ? 

HS : Điểm B và D đôi xứng 
nhau qua điểm 0. 

Điểm A và c đốĩ xứng nhau qua 
điểm 0. 

GV : Với một điểm 0 cho trước, 
ứng với một điểm A có bao 
nhiêu điểm đối xứng với A qua 
điểm 0. 

HS : Với một điểm 0 cho trước 
ứng với một điểm A chỉ có một 
điểm đối xứng với A qua điểm 

0. 


335 








http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 

HAI HÌNH ĐỐI XỨNG NHAU QUA MỘT ĐIỂM (10 phút) 


GV : Yêu cầu HS cả lớp thực 
hiện 


?2 


SGK. 


GV vẽ trên bảng đoạn thẳng AB 
và điểm o, yêu cầu HS : 

- Vẽ điểm A’ đối xứng với A qua o. 

- Vẽ điểm B’ đối xứng với B qua o. 

- Lấy điểm c thuộc đoạn thẳng 
AB vẽ điểm C’ đổi xứng với c qua 
0. 

GV hỏi: Em có nhận xét gì về vị 
trí của điểm C’ ? 

GV : Hai đoạn thẳng AB và A’B’ 
trên hình vẽ là hai đoạn thẳng 
đốĩ xứng với nhau qua 0. Khi 
ấy, mỗi điểm thuộc đoạn thẳng 
AB đốĩ xứng với một điểm thuộc 
đoạn thẳng AB’ qua 0 và ngược 
lại. Hai đoạn thẳng AB và AB’ là 
hai hình đốĩ xứng với nhau qua 
điểm 0. 

Vậy thê nào là hai hình đốĩ 
xứng với nhau qua điểm 0 ? 

GV đọc lại định nghĩa tr94 SGK 
và giới thiệu điểm o gọi là tâm 
đối xứng của hai hình đó. 

GV phóng to hình 77 SGK, sử 
dụng hình đó để giới thiệu về hai 
đoạn thẳng, hai đường thẳng, hai 


HS vẽ hình vào vở, một HS lên 
bảng làm. 

c 


A. 


B 


À ^ 


í / 

I / 


\ J 


>0 
/ i 


/ X 


B’ 


A’ C’ 

HS : Điểm C' thuộc đoạn thẳng 
AB' 


HS nêu định nghĩa hai hình đốl 
xứng với nhau qua điểm 0 như 
trong SGK. 


336 







http://tuhoctoan.net 


góc, hai tam giác đối xứng nhau 
qua tâm o. 

GV : Em có nhận xét gì về hai 
đoạn thẳng (góc, tam giác) đối 
xứng với nhau qua một điểm ? 

GV khẳng định nhận xét trên là 
đúng. 

GV : Quan sát hình 78, cho biết 
hình 76 và 7Ổ có quan hệ gì ? 

Nếu quay hình 7õ quanh 0 một 
góc 180° thì sao ? 


HS nhận xét : Nếu hai đoạn 
thẳng (góc, tam giác) đối xứng 
với nhau qua một điểm thì 
chúng bằng nhau. 


HS : Hình 7Ù và 7tí đối xứng 
nhau qua tâm 0. Nếu quay hình 
70 quanh 0 một góc 180° thì hai 
hình trùng nhau. 


Hoạt động 4 

HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG (8 phút) 


GV : Chỉ vào hình bình hành đã 
có ở phần kiểm tra hỏi : 
ở hình bình hành ABCD, hãy 
tìm hình đối xứng của cạnh AB, 
của cạnh AD qua tâm 0 ? 

- Điểm đốĩ xứng qua tâm 0 với 
điểm M bất kì thuộc hình bình 
hành ABCD ở đâu ? (GV lấy 
điểm M thuộc cạnh của hình 
bình hành ABCD). 

GV giới thiệu : điểm 0 là tâm 
đôi xứng của hình bình hành 
ABCD và nêu tổng quát, định 

nghĩa tâm đốĩ xứng của hình 7õ 
tr95 SGK. 


HS : Hình đối xứng với cạnh AB 
qua tâm 0 là cạnh CD, hình đốl 
xứng với cạnh AD qua tâm 0 là 
cạnh CB. 

HS : Điểm đối xứng với điểm M 
qua tâm 0 cùng thuộc hình bình 
hành ABCD. 

HS lên vẽ điểm M’ đốĩ xứng với 
M qua 0. 


337 





http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS đọc định lý tr95 


SGK. 

Cho HS làm 


?4 


tr95 SGK. 


Một HS đọc to định lí SGK. 


HS trả lời miệng 


?4 


Hoạt động 5 

CỦNG CỐ LUYỆN TẬP (10 phút) 


Bài tập : Trong các hình sau, hình 
nào là hình có tâm đối xứng ? 
hình nào có trục đối xứng ? có 
mấy trục đối xứng ? 

MHI 



Tam giác đều Hình bình hành 



Đường tròn Hình thang cân 


(Đề bài ghi trên phiếu học tập) 

GV nhận xét và giải thích rõ 
hơn. 

Bài 51 tr96 SGK. 

GV đưa hình vẽ sẵn có điểm H 
lên bảng phụ. Yêu cầu HS lên 
vẽ điểm K đổi xứng với H qua 


HS làm việc theo nhóm. 

Chữ M không có tâm đổì xứng, 
có môt trục đối xứng 
Chữ H có 1 tâm đốĩ xứng, có 2 
trục đốl xứng. 

Chữ I có 1 tâm đối xứng, có 2 
trục đổì xứng. 

Tam giác đều : Không có tâm 
đốĩ xứng, có 3 trục đốĩ xứng. 

Hình thang cân : Không có tâm 
đối xứng, có 1 trục đối xứng. 

Đường tròn : Có một tâm đối 
xứng, có vô số trục đối xứng. 

Hình bình hành : có 1 tâm đối 
xứng, không có trục đối xứng. 

Đại diện một nhóm trình bày lòi 
giải. 

HS nhận xét, góp ý. 

Một HS lên bảng vẽ điểm K 


338 












http://tuhoctoan.net 


gốc 0 và tìm toạ độ của K. 


y ' 


3 - 

0 . 

H 

1 ■ 

1 1 1 1 

ị 

0^*1 1 1 1 1 

i 

'\ 1 

\ 1 

- C\J \ 1 

■ 

_ 

^1 2 3 4 ) 

--2 


Toạ độ của K(-3 ; -2) 


Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Nắm vững định nghĩa hai điểm đốĩ xứng qua một tâm, hai hình 
đốĩ xứng qua một tâm, hình có tâm đối xứng. 

So sánh với phép đối xứng qua trục. 

Bài tập về nhà sô" 50, 52, 53, 56 tr96 SGK. 

số 92, 93, 94 tr70 SBT. 



LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 

• Củng cô" cho HS các kiến thức về phép đô"i xứng qua một tâm, 
so sánh với phép đốl xứng qua một trục. 

• Rèn kĩ năng vẽ hình đốĩ xứng, kĩ năng áp dụng các kiến thức 
trên vào bài tập chứng minh, nhận biết khái niệm. 

• Giáo dục tính cẩn thận, phát biểu chính xác cho HS. 


339 











http://tuhoctoan.net 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Thước thẳng, bảng phụ (hoặc đèn chiếu, giấy trong), 
phấn màu, compa, bút dạ. 

• HS : - Thước thẳng, compa. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA VÀ CHỮA BÀI TẬP (10 phút) 

v,..9 --- 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HSl : 

a) Thê nào là hai điểm đốĩ xứng 
qua điểm 0 ? 

Thê nào là hai hình đối xứng 
qua điểm 0 ? 

b) Cho AABC như hình vẽ. Hãy 
vẽ AA’B’C’ đôi xứng với AABC 
qua trọng tâm G của AABC. 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 
HSl : 

a) Phát biểu định nghĩa như 
SGK tr 93, 94. 


b) 


A 



340 








http://tuhoctoan.net 


HS2 : Chữa bài tập 52 SGK tr96 

(Đề bài đưa lên bảng phụ hoặc 
màn hình) 


GV và HS nhân xét cho điểm. 


E 



Giải: ABCD là hình bình hành 
=> BC // AD ; BC = AD 

^ BC // AE (vì D, A, E thẳng hàng) 
và BC = AE (=AD) 

^ Tứ giác AEBC là hình bình 
hành (theo dấu hiệu nhận biết). 

^ BE//AC và BE = AC (1) 
Chứng minh tương tự 
^BF//ACvàBF = AC (2) 
Từ(1), (2) ta có : 

E, B, F thẳng hàng theo tiên đề 
ơclit và BE = BF (= AC) 

^ E đối xứng với F qua B. 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (25 phút) 

Bài 1 : (Bài 54 tr96 SGK) Một HS đọc to đề bài 

GV có thể hướng dẫn HS phân Một HS vẽ hình ghi GT, KL 
tích bài theo sơ đồ : 

B và c đối xứng nhau qua o. 

Ệ 


341 







http://tuhoctoan.net 


B, o, c thẳng hàng và OB = oc. 

Oi + O2 + O3 + O4 = 1 80° và OB = 

oc = OA. 

Ệ 

Ô 2 + Ô 3 = 90°, AOAB cân, AOAC 
cân. 

Sau đó yêu cầu HS trình bày 
miệng, GV ghi lại bài chứng 
minh trên bảng. 



y 

E 

A 

\4 

5-A ' 

+ 

o'"k 

X 

3 


xÔy = 90° 

GT A nằm trong góc xOy 

A và B đốĩ xứng nhau qua 
Ox 

A và c đốĩ xứng nhau qua 

Õị 

KL c và B đối xứng nhau qua 
0 


Giải: 

c và A đối xứng nhau qua Oy ^ 
Oy là trung trực của CA ^ oc = 
OA. 

=> AOCA cân tại 0, có OE _L CA. 
=> 03=04 (t/c A cân). 

Chứng minh tương tự 

=> OA = OB và O2 = Oi 

Vậy 0C = 0B = 0A(1) 

O3 + O2 = O4 + Oi = 90° 

^ Ôi+ 02 + 03+04=180° (2) 

Từ (1), (2) => 0 là trung điểm 


342 








http://tuhoctoan.net 


Bài 2 : 

a) Cho tam giác vuông ABC 

(A = 90°) Vẽ hình đốĩ xứng của 
tam giác ABC qua tâm A 


b) Cho đường tròn 0, bán kính 
R. Vẽ hình đối xứng của đường 
tròn 0 qua tâm 0. 


c) Cho tứ giác ABCD có AC _L 
BD tại 0. Vẽ hình đối xứng với 
tứ giác ABCD qua tâm 0. 


Bài 3 (bài 56 tr96 SGK) 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên bảng 


của CB hay c và B đổi xứng 
nhau qua 0. 

a) 


B 



Hình đổi xứng của đường tròn 0 
bán kính R qua tâm 0 chính là 
đường tròn 0 bán kính R 

c) 

C’ 



HS quan sát hình vẽ, rồi trả lời 
miệng : 


343 








http://tuhoctoan.net 


phụ). 

GV cần phân tích kĩ về tam giác 
đều để HS thấy rõ là tam giác 
đều có ba trục đốĩ xứng nhưng 
không có tâm đối xứng. 


Bài 4 (bài 57 tr96 SGK) 

GV yêu cầu HS đọc kĩ đề bài rồi 
trả lòi. 


Bài 5 : Cho hình vẽ, hỏi o là tâm 
đối xứng của tứ giác nào ? Vì sao ? 



D 


a) Đoạn thẳng AB là hình có 
tâm đốl xứng. 

b) Tam giác đều ABC không có 
tâm đối xứng. 

c) Biển cấm đi ngược chiều là 
hình có tâm đốĩ xứng. 

d) Biển chỉ hướng đi vòng tránh 
chướng ngại vật không có tâm 
đốĩ xứng. 

Một HS đọc, các HS khác trả lòi. 

a) Đúng. 

b) Sai (hình bạn vẽ khi kiểm tra 
đầu giò). 

c) Đúng vì hai tam giác đó bằng 
nhau. 

HS quan sát, suy nghĩ, rồi trả 
lòi 

+ Tứ giác ABCD có AB = CD = 
BC = AD ^ ABCD là hình bình 
hành (các cạnh đối bằng nhau) 
nên nó nhận giao điểm o của 
hai đường chéo là tâm đối xứng. 

+ Ta có MNPQ cùng là hình bình 
hành vì MN // PQ (//AC) 

và MN = PQ (= |aC) 

^ MNPQ cũng nhận giao điểm 
0 của hai đường chéo là tâm đốĩ 
xứng. 


Hoạt động 3 


344 










http://tuhoctoan.net 


CỦNG CỐ (8 phút) 


GV cho HS lập bảng so sánh hai phép đối xứng. 



HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Về nhà làm tốt bài tập sô" 95, 96, 97, 101 tr70, 71 SBT. 

Ôn tập định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình hành. 

So sánh hai phép đoĩ xứng để ghi nhớ. 


345 


























http://tuhoctoan.net 


iết 16 


§9. HÌNH CHỮ NHẬT 


A-MỤC TIÊU 

• HS hiểu định nghĩa hình chữ nhật, các tính chất của hình chữ 
nhật, các dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình chữ nhật. 

• HS biết vẽ một hình chữ nhật, bước đầu biết cách chứng minh 
một tứ giác là hình chữ nhật. Biết vận dụng các kiến thức về hình 
chữ nhật áp dụng vào tam giác. 

• Bước đầu biết vận dụng các kiến thức về hình chữ nhật để tính 
toán, chứng minh. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Đèn chiếu và các phím giấy trong ghi câu hỏi, bài tập. 

— Bảng vẽ sẵn một tứ giác để kiểm tra xem có là hình 
chữ nhật hay không. 

- Thước kẻ, compa, êke, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Ôn tập định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình 
hành, hình thang cân. ôn tập phép đối xứng trục, phép đối xứng tâm. 

— Bảng phụ nhóm hoặc phiếu học tập để hoạt động 
nhóm. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1.ĐỊNH NGHĨA (10 phút) 

GV đặt vấn đề : Trong các tiết HS nghe GV đặt vấn đề. 


346 







http://tuhoctoan.net 


trước chúng ta đã học về hình 
thang, hình thang cân, hình 
bình hành, đó là các tứ giác đặc 
biệt. Ngay ở tiểu học, các em đã 
biết về hình chữ nhật. Em hãy 
lấy ví dụ thực tê về hình chữ 
nhật. 


HS trả lòi: Ví dụ thực tê về 
hình chữ nhật như khung cửa 
sổ chữ nhật, đường viền mặt 
bàn, quyển sách, quyển vở... 


— Theo em hình chữ nhật là một 
tứ giác có đặc điểm gì về góc. 

GV vẽ hình chữ nhật ABCD lên 
bảng. 

A B 

□ -c 

□ _c 

D c 

<0> ABCD là hình chữ nhật 

<=>Â=B=C=D=90° 


HS : Hình chữ nhật là tứ giác có 
bốn góc vuông. 

HS vẽ hình chữ nhật vào vở. 


GV hỏi : Hình chữ nhật có phải 
là hình bình hành không ? có 
phải là hình thang cân không ? 


HS : hình chữ nhật ABDC là một 
hình bình hành vì có : 

AB // DC (cùng 1AD) 
và AD // BC (cùng 1 DC) 

Hoặc Â=c=90° 
và B=D=90° 

- Hình chữ nhật ABCD là một 
hình thang cân vì có : AB // DC 


347 




http://tuhoctoan.net 


(chứng minh trên, và D=c = 90° 


GV nhấn mạnh : Hình chữ nhật 
là một hình bình hành đặc biệt, 
cũng là một hình thang cân đặc 
biệt. 


Hoạt động 2 

2. TÍNH CHẤT (6 phút) 


- Vì hình chữ nhật vừa là hình 
bình hành, vừa là hình thang cân 
nên hình chữ nhật có những tính 
chất gì ? 


A B 



GV ghi: Hình chữ nhật có tất cả 
các tính chất của hình bình 
hành, của hình thang cân. 

Trong hình chữ nhật 

+ hai đường chéo bằng nhau 

+ cắt nhau tại trung điểm mỗi 
đường. 

GV yêu cầu HS nêu tính chất 
này dưới dạng GT, KL. 


HS : Vì hình chữ nhật là hình 
bình hành nên có : 

+ Các cạnh đổì bằng nhau. 

+ Hai đường chéo cắt nhau tại 
trung điểm mỗi đường. 

— Vì hình chữ nhật là hình 
thang cân nên có hai đường 
chéo bằng nhau. 


HS nêu 


GT 

ABCD là hình chữ nhật 
AC n BD = 101 

KL 

o 

> 

II 

o 

00 

II 

o 

o 

II 

o 

D 


348 









http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 

3. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT (14 phút) 


GV : Để nhận biết một tứ giác là 
hình chữ nhật, ta chỉ cần chứng 
minh tứ giác có mấy góc vuông ? 
Vì sao ? 

Nếu một tứ giác đã là hình 
thang cân thì cần thêm điều 
kiện gì về góc sẽ là hình chữ 
nhật ? Vì sao ? 


— Nếu tứ giác đã là hình bình 
hành thì cần thêm điều kiện gì 
sẽ trở thành hình chữ nhật ? Vì 
sao ? 

GV xác nhận có bốn dấu hiệu 
nhận biết hình chữ nhật (một 
dấu hiệu đi từ tứ giác, một dấu 
hiệu đi từ thang cân, hai dấu 
hiệu đi từ hình bình hành). 

GV yêu cầu HS đọc lại “Dấu hiệu 
nhận biết” tr97 SGK. 


HS : Để nhận biết một tứ giác 
là hình chữ nhật, ta chỉ cần 
chứng minh tứ giác đó có ba góc 
vuông, vì tổng các góc của tứ 
giác là 360° => góc thứ tư là 90°. 

HS : Hình thang cân nếu có 
thêm một góc vuông sẽ trở 
thành hình chữ nhật. 

Ví dụ : Hình thang cân ABCD 

(AB//CD) có Â = 90°^ B = 90° 

(theo định nghĩa thang cân) 

^ C=D=90°(vì AB//CD nên 
hai góc trong cùng phía bù 
nhau). 

HS : Hình bình hành nếu có 
thêm một góc vuông hoặc có hai 
đường chéo bằng nhau sẽ trở 
thành hình chữ nhật. 


— Một HS đọc “Dấu hiệu nhận 
biếGSGK. 


349 




http://tuhoctoan.net 


— GV đưa hình 85 và GT, KL lên 
màn hình, yêu cầu HS chứng 
minh dấu hiệu nhận biết 4. 

GV đặt câu hỏi: 

a) Tứ giác có hai góc vuông có 
phải là hình chữ nhật không ? 

b) Hình thang có một góc vuông 
có là hình chữ nhật không ? 

c) Tứ giác có hai đường chéo bằng 
nhau có là hình chữ nhật không ? 

d) Tứ giác có hai đường chéo 
bằng nhau và cắt nhau tại trung 
điểm của mỗi đường có là hình 
chữ nhật không ? 


HS trình bày tương tự tr98 
SGK. 

HS trả lòi: 

a) Không 

b) Không là hình chữ nhật (là 
hình thang vuông) 

c) Không là hình chữ nhật. 

d) Có là hình chữ nhật. 


— GV đưa ra một tứ giác ABCD 


- HS lên bảng kiểm tra. 


trên bảng vẽ sẵn (được vẽ đúng 
là hình chữ nhật), yêu cầu HS 

làm 


?2 


Cách 1 : kiểm tra nếu có 

AB = CD ; AD = BC 

Và AC = BD thì kết luận ABCD là 


A B 



hình chữ nhật. 

Cách 2 : kiểm tra nếu có OA = 
OB = oc = OD thì kết luận 
ABCD là hình chữ nhật. 


Hoạt động 4 

4. ÁP DỤNG VÀO TAM GIÁC VUÔNG (10 phút) 


350 






http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 


Nửa lớp làm 



Nửa lớp làm 


?4 


GV phát phiếu học tập trên có 
hình vẽ sẵn (hình 86 hoặc hình 
87) cho các nhóm. 


HS hoạt động theo nhóm 

~73 


A 



— Tứ giác ABCD là hình bình 
hành vì có hai đường chéo cắt 
nhau tại trung điểm mỗi 
đường, hình bình hành ABCD 

có A = 90° nên là hình chữ 
nhật. 

b) ABCD là hình chữ nhật nên 
AD = BC 


351 






http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu các nhóm cùng nhau 
trao đổi thông nhất rồi cử đại 
diện trình bày bài làm. 


GV yêu cầu đại diện hai nhóm 
lên trình bày lần lượt 


Có AM=ịAD=ịBC 
2 2 

c) Vậy trong tam giác vuông, 
đường trung tuyến ứng với 
cạnh huyền bằng nửa cạnh 
huyền. 

Tĩ 


A 



a) Tứ giác ABCD là hình bình 
hành vì có hai đường chéo cắt 
nhau tại trung điểm mỗi đường. 
Hình bình hành ABCD là hình 
chữ nhật vì có hai đường chéo 
bằng nhau. 

b) ABCD là hình chữ nhật nên 
BÂC=90° 

Vậy AABC là tam giác vuông. 

c) Nếu một tam giác có đường 
trung tuyến ứng với một cạnh 
bằng nửa cạnh ấy thì tam giác 
đó là tam giác vuông. 

Sau khoảng 5 phút các nhóm 
trao đổi thì đại diện hai nhóm 
lên trình bày bài. 

HS các nhóm khác góp ý kiến. 


352 




http://tuhoctoan.net 


— GV đưa định lí tr99 SGK lên 
màn hình, yêu cầu HS đọc lại. 

— GV hỏi: Hai định lí trên có 
quan hệ như thê nào với nhau ? 


Một HS đọc định lí SGK. 

— HS : Hai định lí trên là hai 
định lí thuận và đảo của nhau. 


Hoạt động 5 

CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP (4 phút) 
- Phát hiện định nghĩa hình chữ 


nhật. 

- Nêu các dấu hiệu nhận biết hình 
chữ nhật. 

— Nêu các tính chất của hình chữ 
nhật. 

Bài tập 60 tr99 SGK. 

A 



HS trả lòi câu hỏi. 


HS giải nhanh bài tập. 

Tam giác vuông ABC có : 

BC^ = AB2 + AC^ (đ/1 Py-ta-go) 
BC" = 72 + 242 

BC^ = 625 

^ BC = 25 (cm) 

AM=^p (tính chất tam giác 

vuông) 

AM=ặ=12,5cm 

2 


Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 phút) 


353 









http://tuhoctoan.net 


- Ôn tập định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình thang cân, 
hình bình hành, hình chữ nhật và các định lí áp dụng vào tam giác 
vuông. 

- Bài tập số 58, 59, 61, 62, 63 tr99, 100 SGK. 


LUYỆN TẬP 


Tết 17 


A-MỤC TIÊU 

• Củng cố định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết một tứ giác là 
hình chữ nhật. Bổ sung tính chất đối xứng của hình chữ nhật thông 
qua bài tập. 

• Luyện kĩ năng vẽ hình, phân tích đề bài, vận dụng các kiến thức 
về hình chữ nhật trong tính toán, chứng minh và các bài toán thực tế. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Đèn chiếu và các phím giấy trong ghi bài tập. 

- Thước thẳng, compa, êke, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Ôn tập định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình 
thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật và làm các bài tập. 


— Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c - TIẼN TRINH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


1. KIÊM TRA (10 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 
HSl : 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 
HS1 : 


354 







http://tuhoctoan.net 


- Vẽ nnột hình chữ nhật. 

- Chữa bài tập 58 tr99 SGK. 


HS2 : Phát biểu định nghĩa hình 
chữ nhật. 

- Nêu các tính chất về các cạnh 
và đường chéo của hình chữ nhật. 


- Chữa bài tập 59 tr99 SGK (hình 
vẽ và đề bài đưa lên màn hình) 




a 

5 

2 

VĨ3 

b 

12 

Vẽ 

6 

d 

13 

Vĩõ 

7 


= a" + b'' 


^ d = Va"+b'=V5"+12"=13 
a=Vcl'-b"=VlO-6=2 

b = Vd'-a'=V49-13=6 

HS2 : Định nghĩa hình chữ nhật 
(tr97 SGK) 

- Tính chất về cạnh : các cạnh 
đối song song và bằng nhau, 
các cạnh kề vuông góc với 
nhau. 

Tính chất về đường chéo : hai 
đường chéo bằng nhau và cắt 
nhau tại trung điểm mỗi đường. 

- Chữa bài tập 59 SGK. 

a) Hình bình hành nhận giao 
điểm hai đường chéo làm tâm 
đối xứng. Hình chữ nhật là một 
hình bình hành nên giao điểm 
hai đường chéo của hình chữ 
nhật là tâm đối xứng của nó. 

b) Hình thang cân nhận đường 
thẳng qua trung điểm hai đáy 


355 




















http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét và cho điểm HS 
được kiểm tra. 


làm trục đối xứng. Hình chữ 
nhật là một hình thang cân, có 
đáy là hai cặp cạnh đối của nó. 
Do đó hai đường thẳng đi qua 
trung điểm hai cặp cạnh đốĩ 
của hình chữ nhật là hai trục 
đối xứng của hình chữ nhật đó. 
HS nhân xét bài làm của ban. 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (33 phút) 


Bài 62 tr99 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn 
hình) 


c 




Bài 64 trioo SGK 

GV hướng dẫn HS vẽ hình bằng 

thước kẻ và compa. 


HS trả lời: 

a) Câu a đúng. 

Giải thích : Gọi trung điểm của 
cạnh huyền AB là M ^ CM là 
trung tuyến ứng với cạnh huyền 
của tam giác vuông ACB 

2 

^C€(M;M) 

b) Câu b đúng 

Giải thích : Có OA = OB = oc 
= R(qj => CO là trung tuyến của 

tam giác ACB mà => 

tam giác ABC vuông tại c. 

HS vẽ hình bài 64 SGK 


356 










http://tuhoctoan.net 


A B 



GV : Hãy chứng minh tứ giác 
EFGH là hình chữ nhật. 


GV gỢi ý nhận xét về ADEC 


HS : ADEC có 

Di=D2=ệ 

2 


61=62=^ 

2 


D +0=180° (hai góc trong cùng 
phía của AD // BC) 

=^Di+Ci=Ì^=90° 

2 

^Êi=90° 


GV : Các góc khác của tứ giác 
EEGH thì sao ? 


HS : Chứng minh tương tự 

^Gi=Fi =90° 


Bài 65 tr100 SGK. 

GV yêu cầu HS vẽ hình theo đề 
bài. 


Vậy tứ giác EEGH là hình chữ 
nhật vì có ba góc vuông. 

Một HS lên bảng vẽ hình. 


B 



357 












http://tuhoctoan.net 


— Cho biết GT, KL của bài toán. 


— Theo em EFGH là hình gì 
? Vì sao ? 


OABCD : ACIBD 
GT AE = EB ; BE = FC 
GG ^ GB ; nfí ^ HA 

KL o EFGH là hình gì ? 

Vì sao? 

HS trình bày chứng minh. 
AABC có AE = EB (gt) 

BE = FC (gt) 

=> EF là đường trung bình của 

A => EF // AC và EF=^ (1) 

2 ' 

Chứng minh tương tự có HG là 
đường trung bình của AADC. 

^HG//AC và HG=^(2) 

2 

Từ (1) và (2) suy ra 
EF//HG(//AC)và 

EF=HG=Í^' 

l 2 ) 

^ <c> EFGH là hình bình hành 
(theo dấu hiệu nhận biết) 

Có EF // AC và BD 1 AC ^ BD 
1 EF. 

Chứng minh tương tự có EFI // 
BD và EF 1 BD ^ EF 1 EH 

^ Ê=90° 


358 


vậy hình bình hành EEGH là 
hình chữ nhật (theo dấu hiệu 
nhận biết) 









http://tuhoctoan.net 


Bài 66 tr100 SGK. Đố (đề bài và 
hình vẽ đưa lên màn hình) 


Một HS đọc to đề bài. 







□_d 

c D 

GV : Vì sao AB và EF cùng nằm 
trên một đường thẳng ? 


Bài 116tr72 SBT 


A B 



HStrảlòiO BCDEcó 
BC // ED (cùng 1 CD) 

BC = ED (gt) 

^ BCDE là hình bình hành (theo 
dấu hiệu nhận biết) 

Có c=90°^ BCDE là hình chữ 
nhật^ CBỀ = BÊb=90° 

Có ẤBC=90° ^ A, B, E thẳng 
hàng. 

Có DÊF=90°^B, E,F thẳng 
hàng. 

Vậy AB và EF cùng nằm trên 
một đường thẳng. 

HS hoạt động theo nhóm. Phiếu 
học tập của các nhóm có hình 
vẽ sẵn. 

Bài làm của nhóm : 

Có DB = DH + HB = 2 + 6 = 
8(cm) 


359 















http://tuhoctoan.net 


GV kiểm tra thêm bài làm của 
môt vài nhóm. 


0D=^=ậ=4(cm) 
2 2 


HO = DO-DH = 4-2 
2cm 

Có DH = HO = 2cm 


AD = AO (định lí liên hệ giữa 
đường xiên và hình chiếu) 

Vậy AD=A0=^=^=4(cm) 

Xét Avuông ABD có : 

AB2 = BD^ - AD^ (đ/1 Py-ta-go) 

= 8" - 42 

= 48 

^AB=V48=Vl6x3=4V3(cm) 

Sau thời gian hoạt động nhóm 
khoảng 5 phút. Đại diện một 
nhóm lên trình bày bài. 

Các HS khác nhận xét, góp ý. 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Bài tập về nhà số 114, 115, 117, 121, 122, 123 tr72, 73 SBT. 

Ôn lại định nghĩa đường tròn (hình 6). 

Định lí thuận và đảo của tính chất tia phân giác của một góc và tính 
chất đường trung trực của một đoạn thẳng (hình 7). 

Đọc trước bài Đường thẳng song song với một đường thẳng cho 
trước. 


360 








http://tuhoctoan.net 


Tiết 18 


§10. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MỘT 
ĐƯỜNG THẲNG CHO TRƯỚC 


A-MỤC TIÊU 

• HS nhận biết được khái niệm khoảng cách giữa hai đường thẳng 
song song, định lí về các đường thẳng song song cách đều, tính chất 
của các điểm cách một đường thẳng cho trước một khoảng cho trước. 

• Biết vận dụng định lí về đường thẳng song song cách đều để 
chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau. Bước đầu biết cách chứng 
tỏ một điểm nằm trên một đường thẳng song song với một đường 
thẳng cho trước. 

• Hệ thống lại bốn tập hợp điểm đã học. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• 

• GV : - Đèn chiếu và các phim giấy trong (hoặc máy vi tính) 

thể hiện vị trí của các điểm cách một đường thẳng cho 
trước, ghi các định nghĩa, tính chất, nhận xét. 

- Bảng phụ vẽ hình 96, bài tập 69 SGK. 

- Thước kẻ, compa, êke, phấn màu. 

• HS : — Ôn tập ba tập hỢp điểm đã học (đường tròn, tia phân 

giác của một góc, đường trung trực của một đoạn 
thẳng), khái niệm khoảng cách từ một điểm đến một 
đường thẳng, hai đường thẳng song song. 

- Thước kẻ có chia khoảng, compa, êke. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


361 






http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 1 

1. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THANG SONG SONG (10 


GV yêu cầu HS làm ^ 


phút) 

Một HS đọc 


GV vẽ hình trên bảng. 

a A B 



H K 

Cho a // b. Tính BK theo h. 

GV hỏi: Tứ giác ABKH là hình 
gì ? Tại sao ? 


Vậy độ dài BK bằng bao nhiêu ? 
GV : AH 1 b và AH = h ^ A cách 
đường thẳng b một khoảng bằng h. 

BK _L b và BK = h => B cách 
đường thẳng b một khoảng bằng 

h. 

Vậy mọi điểm thuộc đường 
thẳng a có chung tính chất gì ? 


? 1 


SGK 


HS vẽ hình vào vở. 


HS : TứgiácABKH có : 

AB // HK (gt) 

AH // BK (cùng 1 b) 

=> ABKH là hình bình hành. Có 
H=90° ^ ABKH là hình chữ 
nhật (theo dấu hiệu nhận biết) 
BK = AH = h (theo tính chất 
hình chữ nhật) 


HS : Mọi điểm thuộc đường 
thắng a đều cách đường thắng b 
một khoảng bằng h. 


GV : Có a // b, AH 1 b thì AH 1 
a. Vậy mọi điểm thuộc đường 
thẳng b cũng cách đường thẳng 
a một khoảng bằng h. Ta nói h 
là khoảng cách giữa hai đường 


362 










http://tuhoctoan.net 


thẳng song song a và b. 

Vậy thế nào là khoảng cách giữa 
hai đương thẳng song song ? 

GV đưa định nghĩa lên màn 
hình. 


HS nêu định nghĩa khoảng cách 
giữa hai đường thẳng song song 
trioi SGK. 


Hoạt động 2 

2. TÍNH CHẤT CỦA CÁC ĐIỂM cách đều một đường THẲNG 

CHO TRƯỚC (13 phút) 

Một HS đọc 


GV yêu cầu HS làm ^ 


GV vẽ hình 94 lên bảng. 


A 


(I) 


M 


h 

b 

1 

•« 

h 

• 

n K’ 

h 

H 

K 

- ị 

3 

h 

■ 


A’ 


(II) 


M’ 


Chứng minh M e a ; M’ e a’. G 
V dùng phấn màu nối AM và 
hỏi tứ giác AMKH là hình gì ? 
Tại sao ? 


GV : Tại sao M e a ? 


— Tương tự M’ e a’. 

Vậy các điểm cách đường thẳng 
b một khoảng bằng h nằm trên 
hai đường thẳng a và a’ song 
song với b và cách b một khoảng 


?2 


SGK 


HS vẽ hình vào vở. 


HS : Tứ giác AMKH là hình chữ 
nhật vì có : AH // KM (cùng 1 b) 
AH = KM (= h). 

Nên AMKH là hình bình hành. 

Lại có H=90° ^ AMKH là hình 
chữ nhật. 

HS : AMKH là hình chữ nhật 
AM//b 

M e a (theo tiên đề ơ-cơ-lít) 


363 













http://tuhoctoan.net 


bằng h. 


GV yêu cầu HS làm K 31 (đưa 
hình 95 lên màn hình, sô" lượng 
đỉnh A cần tăng và ở cả hai nửa 
mặt phẳng có bò là đường thẳng 
BC) 


Một HS đọc lại tính chất trioi 
SGK. 


HS đọc LZẰl, quan sát hình vẽ 


và trả lòi câu hỏi. 



gì ? 


— Vậy các đỉnh A nằm trên 
đường nào ? 


HS : Các đỉnh A có tính chất 
cách đều đường thắng BC cô" 
định một khoảng không đổi 
bằng 2cm. 

— Các đỉnh A nằm trên hai 
đường thẳng song song với BC 
và cách BC một khoảng bằng 
2cm. 


GV vẽ thêm vào hình hai đường 
thẳng song song với BC đi qua A 
và A” (phấn màu). GV chỉ vào 
hình 94 và nêu phần “Nhận xét” 
tr101 SGK. GV nêu rõ hai ý của 
khái niệm tập hợp này : 

- Bất kì điểm nào nằm trên hai 


364 










http://tuhoctoan.net 


đường thẳng a và a’ cũng cách 
đường thẳng b một khoảng bằng h. 
— Ngược lại bất kì điểm nào 
cách b một khoảng bằng h thì 
cũng nằm trên đường thẳng a 
hoặc a’. 


Hoạt động 3 

3. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG CÁCH ĐỀU (10 phút) 


— GV đưa hình 96a SGK lên 
bảng phụ (hoặc màn hình) và 
giới thiệu định nghĩa các đường 
thẳng song song cách đều. 

(lưu ý HS kí hiệu trên hình vẽ để 
thoả mãn hai điều kiện : 

+ a // b // c // d 
+ AB = BC = CD) 

GV yêu cầu HS làm 


?4 


Hãy nêu GT, KL của bài. 


Hãy chứng minh bài toán. 


Từ bài toán nêu trên ta rút ra 
định lí nào ? 


HS vẽ hình 96a vào vở 


HS nêu : Cho a // b //c //d 

a) Nếu AB = BC = CD 
thì EF = FG = GH 

b) Nếu EF = FG = GH 
thì AB = BC = CD 
HS chứng minh 

a) Hình thang AEGC có 
AB = BC (gt) 

AE // BF // CG (gt) 

Suy ra EF = FG (định lí đường 
trung bình của hình thang) 

Tương tự FG = GH. 

b) Chứng minh tương tự như 
phần a. 

HS nêu định lí về đường thẳng 
song song cách đều trl02 SGK. 


365 






http://tuhoctoan.net 


Hãy tìnn hình ảnh các đường 
thẳng song song cách đều trong 
thưc tế. 


HS có thể lấy ví dụ là các dòng 
kẻ trong vở HS, các thanh 
ngang của chiếc thang... 


GV lưu ý HS : Các định lí về 
đường trung bình của tam giác, 
đường trung bình của hình 
thang là các trường hỢp đặc biệt 
của định lí về các đường thẳng 
song song cách đều. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (10 phút) 
Bài tập 68 trl02 SGK 

A 

d 

H 


m c C’ 



— GV vẽ hình với một điểm c và 
hỏi : Trên hình đường thẳng nào 
cố định ? Điểm nào cố định, điểm 
nào di động ? 

Mặc dù di động nhưng điểm c có 
tính chất gì không đổi ? Hãy 
chứng minh. 


HS trả lòi : Trên hình có đường 
thẳng d cô" định, điểm A cô" 
định, điểm B và c di động. 

HS : Mặc dù di động nhưng 
điểm c luôn cách đường thẳng 
d một khoảng bằng 2cm. 

Vì A vuông AHB = A vuông 
CKB (cạnh huyền — góc nhọn) 

^ CK = AH = 2cm. 


366 










http://tuhoctoan.net 


GV vẽ thêm điểm B’ và C’, hạ C’K’ _L 
d để HS thấy rõ sự di động của B và 

c. 

Vậy điểm c di chuyển trên 
đường nào ? 

Bài tập 69 trios SGK. (đề bài 
đưa lên màn hình) 


HS : Điểm c di chuyển trên 
một đường thắng (đường thắng 
m) song song với d và cách d 
một khoảng bằng 2cm. 

HS ghép đôi các ý. 

(1) với (7) 

(2) với (5) 

(3) với (8) 

(4) với (6) 


Sau đó GV đưa hình vẽ sẵn của bốn tập hợp điểm đó lên màn hình 
yêu cầu HS nhắc lại để ghi nhớ. 



Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

- Ôn tập lại bốn tập hợp điểm đã học, định lí về các đường thẳng 
song song cách đều. 

- Bài tập số 67, 71, 72 trl02, 103 SGK 
bài số 126, 128 tr73, 74 SBT. 


367 













http://tuhoctoan.net 


Tiết 19 LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 

• Củng cố cho HS tính chất các điểm cách một đường thẳng cho 
trước một khoảng cho trước, định lí về đường thẳng song song cách 
đều. 

• Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán ; tìm được đường thẳng cố 
định, điểm cố định, điểm di động và tính chất không đổi của điểm, từ 
đó tìm ra điểm di động trên đường nào. 

• Vận dụng các kiến thức đã học vào giải toán và ứng dụng trong 
thực tế. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Đèn chiếu và các phím giấy trong ghi đề bài, hình vẽ dụng 
cụ vạch đường thẳng song song. 

- Thước kẻ có chia khoảng, compa, êke, phấn màu. 

• HS : - Ôn tập các tập hợp điểm đã học. 

- Thước kẻ có chia khoảng, compa, êke. 

— Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA (5 phút) 


GV nêu câu hỏi kiểm tra : 

- Phát biểu định lí về các đường 
thẳng song song cách đều. 

- Chữa bài tập 67 tr102 SGK. 


Một HS lên bảng kiểm tra 

— Phát biểu định lí trl02 SGK 

- Chữa bài tập : 


368 






http://tuhoctoan.net 



Xét AADD’ có : 

AC = CD (gt) 

CC’ // DD’ (gt) 

^ AC’ = C’D’ (định lí đường trung 
bình A) 

Xét hình thang CC’BE có 
CD = DE (gt) 

DD’ // CC’ // EB (gt) 

=> C’D’ = D’B (định lí trung bình 
hình thang) 


GV nhận xét cho điểm HS. 


Vậy AC’ 


C’D’ = D’B. 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (38 phút) 

Chữa bài tập 126 tr73 SBT. 

A 



Điểm I di chuyển trên đường nào 
7 

GV : Trên hình những điểm nào 
cố định, điểm nào di động ? 

— Theo em, I di động trên đường 
nào ? Tại sao ? 


HS : Có A, B, c cố định. M di 
động kéo theo I di động. 

- I di động trên đường trung bình 
EF của AABC. Chứng minh : 
Qua I vẽ đường thẳng song song 
với BC cắt AB tại E và cắt AC tại F. 

AABM có ai = IM (gt) 


369 













http://tuhoctoan.net 


- Hãy nêu cách chứng minh 
khác. 


Bài 70 tr103 SGK. 

GV yêu cầu HS hoạt động 
nhóm. 


lE // MB (cách vẽ) 

^ AE = EB (định lí đường trung 
bình của A) 

Chứng minh tương tự có AF = 
FC. AB, AC cố định ^ E, F cố 
định. Vậy khi M di chuyển trên 
BC thì I di chuyển trên đường 
trung bình EF của AABC. 

- Cách 2 : từ A và I vẽ AH và IK 
vuông góc với BC. 

AAHM có AI = IM (gt) 

IK//AH (cùng 1 BC) 

^ IK là đường trung bình của A 

=> IK=-^^ (không đổi) 

Mà BC là đường thẳng cô" định 
^ I nằm trên đường thắng // 

BC, cách BC một khoảng bằng 

AH 

2 

Nếu M = B => I = E (E là trung 
điểm của AB) 

Nếu M = c => I = F (F là trung 
điểm của AC) 

Vậy I di chuyển trên đường 
trung bình EF của AABC 
HS hoạt động theo nhóm. 


370 





http://tuhoctoan.net 



AAOB có AC = CB (gt) 

CH // AO (cùng 1 Ox) 

=> CH là đường trung bình của 

A, vậy CH=^=|=1(cm) 

Nếu B = O^C = E(Elà trung 
điểm của AO). 

Vậy khi B di chuyển trên tia 
Ox thì c di chuyển trên tia Em 
// Ox, cách Ox một khoảng 
bằng Icm. 

Cách 2 : Nối co 
A vuông AOB có AC = CB (gt) 

=> oc là đường trung tuyến của 

A => OC=AC=^^ (tính chất 
Avuông) 

Có OA cô" định ^ c di chuyển 
trên tia Em thuộc đường trung 
trực của đoạn thẳng OA. 

Sau khi các nhóm hoạt động 
khoảng 5 phút, đại diện hai 
nhóm trình bày hai cách chứng 
minh trên. 


GV nhận xét bài làm của một số 


371 









http://tuhoctoan.net 


nhóm. 

Yêu cầu HS nhắc lại hai tập hợp 
điểm. 

- Đường thẳng song song với một 
đường thẳng cho trước. 

- Đường trung trực của một đoạn 
thẳng. 

Bài 71 trl03 SGK 


(Đề bài đưa lên màn hình) 
GV hướng dẫn HS vẽ hình 

A 



Cho biết GT, KL của bài toán 

a) Chứng minh A, 0, M thẳng 
hàng. 


HS trả lời : 


AABC : Â=90° 

M e BC 

MD 1 AB ; ME 1 AC 
OD = OE 

a) A, 0, M thẳng hàng 

b) Khi M di chuyển trên BC thì o di 
chuyển trên đường nào ? 

c) M ở vị trí nào thì AM nhỏ 
nhất ? 


a) Xét o AEMD có : 


Â = Ê=D=90°(gt) 

^OaEMD là hình chữ nhật 
(theo dấu hiệu nhận biết). 

Có 0 là trung điểm của đường 
chéo, DE, nên 0 cũng là trung 
điểm của đường chéo AM (tính 
chất hình chữ nhật) 

=> A, 0, M thẳng hàng. 


372 









http://tuhoctoan.net 


b) Khi M di chuyển trên BC thì 
0 di chuyển trên đường nào ? 

(GV gỢi ý HS sử dụng hai cách 
chứng minh của các bài tập vừa 
chữa trên) 


c) Điểm M ở vị trí nào trên cạnh 
BC thì AM có độ dài nhỏ nhất ? 


Bài 131 tr74 SBT 

Dựng hình chữ nhật ABCD biết 
đường chéo AC = 4cm, góc tạo 
bởi hai đường chéo bằng 100°. 

(Đề bài và hình vẽ phân tích lên 
màn hình) 

GV : Hãy phân tích bài toán 


A B 



b) Kẻ AH 1 BC ; OK1 BC 

=> OK là đường trung bình của 
AAHM 

^ OK = -^^ (không đổi) 

Nếu M = B=>0 = P(Plà trung 
điểm của AC) 

Nếu M = C=>0 = Q(Qlà trung 
điểm của AC) 

Vậy khi M di chuyển trên BC 
thì 0 di chuyển trên đường 
trung bình PQ của AABC. 

c) Nếu M = H thì AM = AH, khi 
đó AM có độ dài nhỏ nhất (vì 
đường vuông góc ngắn hơn mọi 
đường xiên) 


HS phân tích bài toán (miệng). 
Giả sử hình chữ nhật ABCD đã 
dựng được có AC = 4cm; 

DÔC=100°. Ta thấy ADOC 
dựng được vì có oc = OD = 2cm 
và DÔC=100°. 

Tương tự AAOB dựng được. 

HS ghi bước cách dựng và dựng 
hình vào vở. 


373 





http://tuhoctoan.net 


A B 



GV hướng dẫn HS dựng hình 

- Hãy chứng minh ABCD là 
hình chữ nhật. 


Bài 72 tr103SGK. Đố. 

(Đề bài và hình 98 SGK đưa lên 
màn hình). 

GV hỏi: Cán cứ vào kiến thức 
nào mà ta kết luận được đầu chì 
c vạch nên đường thẳng song 
song với AB và AB là lOcm ? 

Sau đó GV đưa hình 68 trl43 
SGV là cái Tơ-ruýt-canh, dụng cụ 
vạch đường thẳng song song của 
thợ mộc, thợ cơ khí lên màn hình. 
GV nói cách xử dụng để HS hiểu 
nguyên tắc hoạt động của dụng 
cụ 


—Dựng ADOC có : 

□00=100°, OD = oc = 2cm. 

— Dựng AAOB có : 

AOB đôi đỉnh với DOC . 

OA = OB = 2cm 

- Nối AD, BC. ABCD là hình 
chữ nhật cần dựng. 

HS chứng minh : ABCD là hình 
chữ nhật vì có : 

OA = OB = oc = OD = 2cm 
(hai đường chéo AC và BD bằng 
nhau và cắt nhau tại trung 
điểm mỗi đường). 

Một sô" HS đọc to đề bài. 

HS trả lòi: Vì điểm c luôn cách 
mép gỗ AB một khoảng không 
đổi bằng lOcm nên đầu chì c 
vạch nên đường thẳng song 
song với AB và cách AB là 
lOcm. 

HS xem hình vẽ của cái Tơ-ruýt- 
canh và nghe GV trình bày. 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 


374 





http://tuhoctoan.net 


Bài tập về nhà số 127, 129, 130 tr73, 74 SBT. 

Ôn tập định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình bình 
hành và hình chữ nhật, tính chất tam giác cân. 


T ết 20 


§11. HÌNH THOI 


A-MỤC TIÊU 

• HS hiểu định nghĩa hình thoi, các tính chất của hình thoi, các dấu 
hiệu nhận biết một tứ giác là hình thoi. 

• HS biết vẽ một hình thoi, biết chứng minh một tứ giác là hình 
thoi. 

• Biết vận dụng các kiến thức về hình thoi trong tính toán, chứng 
minh và trong các bài toán thực tế. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi định nghĩa, định lí, 
dấu hiệu nhận biết hình thoi và bài tập. 

- Thước kẻ, compa, êke, phấn màu. 

• HS : - Ôn tập về tam giác cân, hình bình hành, hình chữ nhật. 


- Thước kẻ, compa, êke. 

— Bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c - TIẼN TRINH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1.ĐỊNH NGHĨA (6 phút) 


GV đặt vấn đề : 

Chúng ta đã biết tứ giác có bốh 


HS ghi bài và nghe GV giới 
thiêu hình thoi. 


375 







http://tuhoctoan.net 


góc bằng nhau, đó là hình chữ 
nhật. Hôm nay chúng ta được 
biết một tứ giác có bốn cạnh 
bằng nhau, đó là hình thoi. 
GV vẽ hình thoi ABCD 


B 



HS vẽ hình thoi vào vở. 


GV đưa lên màn hình định nghĩa 
hình thoi (Tr 104 SGK) và ghi: 


Oabcd 


1È^«AB = BC = CD = 


DA 


hình thoi 

GV yêu cầu HS làm 


? 1 


SGK 


HS trả lòi :<> ABCD có AB= 
BC = CD = DA ^ ABCD cũng là 
hình bình hành vì có các cạnh 
đốĩ bằng nhau. 


GV nhấn mạnh : Vậy hình thoi 
là một hình bình hành đặc biệt. 


Hoạt động 2 

2. TÍNH CHẤT (15 phút) 


— Căn cứ vào định nghĩa hình 
thoi, em cho biết hình thoi có 
những tính chất gì ? 

-Hãy nêu cụ thể. 


— HS : Vì hình thoi là một hình 
bình hành đặc biệt nên hình 
thoi có đủ các tính chất của 
hình bình hành. 

— HS : Trong hình thoi : 

+ Các cạnh đốl song song. 

+ Các góc đối bằng nhau. 

+ Hai đường chéo cắt nhau tại 


376 







http://tuhoctoan.net 


GV vẽ thêm vào hình vẽ hai 
đường chéo AC và BD cắt nhau 
tại 0 . 


trung điểm mỗi đường. 


GV : Hãy phát hiện thêm các tính 
chất khác của hai đường chéo AC 
và BD. 


B 



c 


— HS : Trong hình thoi: hai 
đường chéo vuông góc với nhau 
và là phân giác các góc của hình 
thoi. 


— Cho biết GT, KL của định lí ? 


— Chứng minh định lí. 


GV yêu cầu HS phát biểu lại 


ABCD là hình thoi 
~ AC 1 BD 

XV XV ^ ^ 

Ai = A2 ỉBi =62 

XV XV XV 

Ci =C2 ;Di =D2 

Chứng minh 

AABC có AB = BC (định nghĩa 
hình thoi) => A ABC cân 
Có OA = OB (tính chất hình 
bình hành). 

^ BO là trung tuyến. 

=> BO cũng là đường cao và 
phân giác (tính chất A cân). 

vậy BD _L AC và 61 = 62 . 

Chứng minh tương tự => 

Ci=C2, Di=D2,Âi=Â2 


377 







http://tuhoctoan.net 


định lí. 

— Về tính chất đốĩ xứng của 
hình thoi, bạn nào phát hiện 
được ? 


GV cho biết: Tính chất đốĩ xứng 
của hình thoi chính là nội dung 
bài tập 77 trl06 SGK. 


HS : 

- Hình thoi là một hình bình hành 
đặc biệt nên giao điểm hai đường 
chéo của hình thoi là tâm đối 
xứng của nó. 

- Trong hình thoi ABCD, BD là 
đường trung trực của AC nên A 
đỔì xứng với c qua BD. B và D 
cũng đối xứng với chính nó qua 
BD. 

^ BD là trục đối xứng của hình thoi. 
Tương tự AC cũng là trục đối 
xứng của hình thoi. 


Hoạt động 3 

3. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT (10 phút) 


GV : Ngoài cách chứng minh 
một tứ giác là hình thoi theo 
định nghĩa (tứ giác có bốn cạnh 
bằng nhau), em cho biết hình 
bình hành cần thêm điều kiện 
gì sẽ trở thành hình thoi ? 

GV đưa “Dấu hiệu nhận biết hình 
thoi” lên màn hình. 

- Yêu cầu HS chứng minh dấu 
hiệu 2, dấu hiệu 3. 


HS : — Hình bình hành có hai 
cạnh kề bằng nhau là hình thoi. 

- Hình bình hành có hai đường 
chéo vuông góc với nhau là hình 
thoi. 

— Hình bình hành có một đường 
chéo là phân giác của một góc là 
hình thoi. 

HS : - Hình bình hành ABCD có 
AB = BC, mà AB = CD, BC = AD 
^ AB = BC = CD = DA 
=> ABCD là hình thoi. 


378 





http://tuhoctoan.net 


— GV vẽ hình 


?3 



D 


GV : Cho biết GT, KL của bài 
toán ? 


- Hãy chứng minh bài toán. 


Dấu hiệu nhận biết còn lại HS 
tự chứng minh. 


HS : 
GT 


ABCD là hình bình hành 
ACIBD 


KL ABCD là hình thoi 
ABCD là hình bình hành nên 
AO = oc (tính chất hình bình 
hành) => AABC cân tại B vì có 
BO vừa là đường cao, vừa là 
trung tuyến ^ AB = BC. Vậy 
hình bình hành ABCD là hình 
thoi vì có hai cạnh kề bằng 
nhau. 


Hoạt động 4 

CỦNG CỐ - LUYỆN TẬP (12 phút) 


Bài tập 73 trlOõ, 106 SGK (đề 
bài và các hình vẽ đưa lên màn 
hình) 


HS trả lòi miệng. 

- Hình 102a : tứ giác ABCD là 
hình thoi (theo định nghĩa). 

- Hình 102b : EFGH la hình 
bình hành vì có các cạnh đối 
bằng nhau. Lại có EG là phân 
giác góc E => EEGH là hình thoi. 

- Hình 102c : KINM là hình 
bình hành vì có hai đường chéo 


379 










http://tuhoctoan.net 


Bài tập 75 trl06 SGK. 

Chứng minh rằng các trung 
điểm của bô"n cạnh của một hình 
chữ nhật là các đỉnh của một 
hình thoi 


GV yêu cầu đại diện một nhóm 
trình bày bài giải. 


cắt nhau tại trung điểm mỗi 
đường. Lại có IM _L KN ^ 

KINM là hình thoi. 

— Hình 102d : PQRS không phải 
là hình thoi. 

- Hình 102e : Nối AB ^ AC = 
AB = AD = BD = BC = R ^ 
ADBC là hình thoi (theo định 
nghĩa) 

HS hoạt động theo nhóm 

A E B 



Xét A AEH và ABEF có 

AH = BF=^=^ 

2 2 

Â = B=90° 

AE=BE=4^ 

2 

^ A AEH = ABEE (c.g.c) 

=> EH = EF (hai cạnh tương 
ứng) chứng minh tương tự. 

^ EF = GF = GH = EH 

=> EEGH là hình thoi (theo định 
nghĩa) 


380 






http://tuhoctoan.net 


HS : Hai đường chéo của hình 
chữ nhật và hình thoi đều cắt 
nhau tại trung điểm mỗi đường. 

Khác nhau : Hai đường chéo của 
hình chữ nhật bằng nhau, còn 
hai đường chéo của hình thoi 
vuông góc với nhau và là các 
đường phân giác của các góc 
của hình thoi. 

Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Bài tập số 74, 76, 78 tr106 SGK. 

Số 135, 136, 138 tr74 SBT. 

Ôn tập định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết của hình bình 
hành, hình chữ nhật, hình thoi. 


GV : Hãy so sánh tính chất hai 
đường chéo của hình chữ nhật 
và hình thoi. 


Tiết 21 


§12. HÌNH VUÔNG 


A-MỤC TIÊU 

• HS hiểu định nghĩa hình vuông, thấy được hình vuông là 
dạng đặc biệt của hình chữ nhật và hình thoi. 

• Biết vẽ một hình vuông, biết chứng minh một tứ giác là hình 
vuông. 

• Biết vận dụng các kiến thức về hình vuông trong các bài toán 
chứng minh, tính toán và trong các bài toán thực tế. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 


381 





http://tuhoctoan.net 


• GV : - Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi bài tập, định nghĩa, 
tính chất và dấu hiệu đĩnh nghĩa hình vuông. 

- Thước kẻ, compa, êke, phấn màu. 

- Một tò giất mỏng, kéo cắt giấy. 

• HS : - Ôn tập định nghĩa, tính chất, dấu hiệu, nhận biết của hình 
bình hành, hình chữ nhật, hình thoi. 

- Thước kẻ, compa, êke. 

- Một tờ giất mỏng, kéo cắt giấy. 


ChươngIhĐPK GIÁC - DIỆN TÍCH ĐA GIÁC 


iết 25 


§1. ĐA GIÁC - ĐA GIÁC ĐỂU 


A-MỤC TIÊU 

• HS nắm được khái niệm đa giác lồi, đa giác đều. 

• HS biết cách tính tổng số đo các góc của một đa giác. 

• Vẽ được và nhận biết một số đa giác lồi, một số đa giác đều. 

• Biết vẽ các trục đối xứng và tâm đối xứng (nếu có) của một 
đa giác đều. 

• HS biết sử dụng phép tương tự để xây dựng khái niệm đa giác 
lồi, đa giác đều từ những khái niệm tương ứng đã biết về tứ giác. 

• Qua vẽ hình và quan sát hình vẽ, HS biết cách qui nạp để xây 
dựng công thức tính tổng số đo các góc của một đa giác. 

• Kiên trì trong suy luận (tìm đoán và suy diễn), cẩn thận chính xác 
trong vẽ hình. 


382 



http://tuhoctoan.net 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Thước thẳng, compa, thước đo góc, phấn màu, bút dạ, 
phim trong, máy chiếu. 

- Bảng phụ vẽ các hình 112 —> 117 (trll3 SGK) 

— Phim trong vẽ hình 120 (trllõ SGK) và ghi các bài 



• HS : - Thước thẳng, compa, thước đo góc, phấn màu, bút dạ. 

- Ôn lại định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

ÔN TẬP VỀ Tứ GIÁC VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ (5 phút) 


GV yêu cầu nhắc lại định nghĩa 
tứ giác ABCD. 


- Định nghĩa tứ giác lồi. 


GV treo bảng phụ vẽ các hình 
sau. 

Hỏi : Trong các hình sau, hình nào 
là tứ giác, tứ giác lồi ? Vì sao ? 


HS : Tứ giác ABCD là hình gồm 
bốn đoạn thẳng AB, BC, CD, DA 
trong đó bất kì hai đoạn thắng 
nào cũng không nằm trên cùng 
một đường thẳng. 

HS : Tứ giác lồi là tứ giác luôn 
nằm trong một nửa mặt phang 
có bò là đường thẳng chứa bất kì 
cạnh nào của tứ giác. 


HS : Hình b, c là tứ giác còn hình 
a không là tứ giác vì hai đoạn 
thẳng AD, DC nằm trên cùng một 
đường thẳng. 

— Tứ giác lồi là hình c. (theo 
định nghĩa) 


383 







http://tuhoctoan.net 



GV đặt vấn đề : Vậy tam giác, 
tứ giác được gọi chung là gì ? 

Qua bài học hôm nay chúng ta 
sẽ được biết. 

Hoạt động 2 


1. KHÁI NIỆM VỀ ĐA GIÁC (12 phút) 


GV treo bảng phụ có 6 hình 112 
^ 117 (trll3 SGK). 

GV giới thiệu : tương tự như tứ 
giác, đa giác ABCDE là hình gồm 
năm đoạn thẳng AB, BC, DE, EA 
trong đó bất kì hai đoạn thẳng 
nào cũng không nằm trên cùng 
một đường thẳng (như hình 114, 
117). 

GV giới thiệu đỉnh, cạnh của đa 
giác đó. 


GV yêu cầu HS thực hiện ^ 


SGK (câu hỏi và hình 118 đưa 
lên màn hình) 


GV : Khái niệm đa giác lồi cũng 


HS quan sát bảng phụ và nghe 
GV giới thiệu các hình 112 —> 
117 đều là đa giác. 

HS nhắc lại định nghĩa đa giác 
ABCDE. 


HS đọc tên các đỉnh là các 
điểm A, B, c, D, E. Tên các 
cạnh là các đoạn thẳng AB, 

BC, CD, DE, EA. 

HS : Hình gồm năm đoạn thẳng 
AB, BC, CD, DE, EA không 
phải là đa giác vì đoạn AE, ED 
cùng nằm trên một đường 
thẳng. 

HS : Nêu định nghĩa đa giác lồi 


384 










http://tuhoctoan.net 


tương tự như khái niệm tứ giác 
lồi. Vậy thế nào là đa giác lồi ? 


trll4SGK. 


GV : Trong các đa giác trên đa 
giác nào là đa giác lồi ? 


GV yêu cầu HS làm 


?2 


SGK. 


GV nêu chú ý trll4 SGK. 
GV đưa 


?3 


lên bảng phụ yêu 
cầu HS đọc to và phát phiếu học 
tập cho HS hoạt động nhóm. 

(Phiếu học tập có in 


?3 


và 


hình 119 SGK) 


HS : Các đa giác ở hình 115, 

116, 117 là các đa giác lồi (theo 
định nghĩa) 

HS : Các đa giác ở hình 112, 

113, 114 không phải đa giác lồi 
vì mỗi đa giác đó nằm ở cả hai 
nửa mặt phẳng có bò là đường 
thẳng chứa một cạnh của đa 
giác. 

HS : Hoạt động nhónn, điền vào 
chỗ trống trong phiếu học tập. 

Bảng nhóm. 

- Các đỉnh là các điểm A, B, c, 
D, E, G. 

- Các đỉnh kề nhau là A và B, B 
và c, c và D, D và E... 

- Các cạnh là các đoạn thẳng 
AB, BC, CD, DE, EG, GA. 

- Các đường chéo AC, AD, AE, 
BG, BE, BD... 

-Các góc là:Â, B, c, Ô, Ê,G. 

- Các điểm nằm trong đa giác là 


: M, N, p. 

- Các điểm nằm ngoài đa giác là 

:Q, R. 


GV kiểm tra bài làm của một 
vài nhóm. 

GV giới thiệu đa giác có n đỉnh 


HS đại diện nhóm báo cáo kết 
quả. HS khác nhận xét, góp ý. 


385 







http://tuhoctoan.net 


(n > 3) và cách gọi như SGK. 


Hoạt động 3 

2 . ĐA GIÁC ĐỀU (12 phút) 


GV đưa hình 120 trllõ SGK lên 
màn hình yêu cầu HS quan sát 
các đa giác đều. 

GV hỏi: Thế nào là đa giác đều 


GV (chốt) : Đa giác đều là đa giác 
có : 

- Tất cả các cạnh bằng nhau. 

- Tất cả các góc bằng nhau. 


GV yêu cầu HS thực hiện ^ 


SGK và gọi một HS làm trên 
bảng. 

GV (có thể) : Phát phim trong có 
hình 120 cho một sô" HS dưới lớp 
để vẽ hình. 


HS quan sát hình 120 SGK. 


HS phát biểu định nghĩa : Đa 
giác đều là đa giác có tất cả các 
cạnh bằng nhau và tất cả các 
góc bằng nhau. 


HS vẽ hình 120 SGK vào vở. 








\^/o 



Nhận xét: 

— Tam giác đều có 3 trục đốl 
xứng. 

— Hình vuông có 4 trục đốl xứng 


386 





















http://tuhoctoan.net 


GV nhận xét hình vẽ và phát 
biểu của HS 

GV đưa bài tập sô" 2 trllõ SGK 
lên màn hình. 

và điểm 0 là tâm đốĩ xứng. 

— Ngũ giác đều có 5 trục đôi 
xứng. 

— Lục giác đều có 6 trục đôi 
xứng và một tâm đối xứng 0. 

HS đọc bài, suy nghĩ, trả lời: Đa 
giác không đều : 

a) Có tất cả các cạnh bằng nhau 
là hình thoi. 

b) Có tất cả các góc bằng nhau 
là hình chữ nhật. 

Hoạt động 4 

XÂY DỰNG CÔNG THỨC TÍNH TổNG số ĐO CÁC GÓC CỦA MỘT 

ĐA GIÁC 

(10 phút) 

GV đưa bài tập sô" 4 SGK trllõ 

HS đọc bài tập sô" 4. 

lên màn hình 

HS điền sô" thích hỢp vào ô 
trông. 


387 





http://tuhoctoan.net 


GV hướng dẫn HS điền số thích hợp. 



/y 


< 


Đa giác n 
cạnh 

Sô" cạnh 

4 

5 

6 

n 

Sô" đường 
chéo xuất 
phát từ 
một đỉnh 

1 

2 

3 

n-3 

Sô" tam 
giác được 
tạo thành 

2 

3 

4 

n-2 

Tổng sô" đo 
các góc của 
đa giác 

2.180° = 
360° 

3.180° = 
540° 

4.180° = 
720° 

(n- 

2).180° 


GV đưa bài tập sô" 5 (SGK) 

GV yêu cầu nêu công thức tính 
sô" đo mỗi góc của một đa giác 
đều n cạnh. 


GV : Hãy tính sô" đo mỗi góc của 
ngũ giác đều, lục giác đều. 


HS : Tổng sô" đo các góc của hình 
n-giác bằng (n - 2). 180° 

=> Sô" đo mỗi góc của hình n— 


giác đều là 


(n-2).180° 

n 


HS : Áp dụng công thức trên. 

Sô" đo mỗi góc của ngũ giác đều là 

: (5-2). 180° 

5 

Sô" đo mỗi góc của lục giác đều là : 
(6-2). 180° 

6 


388 






















http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 5 

CỦNG CỐ (4 phút) 


GV : Thế nào là đa giác lồi ? 

HS phát biểu định nghĩa đa giác 
lồi trll4 SGK. 

GV : Cho HS làm bài tập sô" 1 
trl26 SBT (đề bài đưa lên màn 
hình) 

HS : Hình c, e, g là đa giác lồi. 

GV : Thế nào là đa giác đều ? 

HS : Định nghĩa đa giác đều 

Hãy kể tên một sô" đa giác đều 

(SGK) ví dụ : 

mà em biết. 

Tam giác đều. 

Hình vuông. 

Ngũ giác đều. 

Lục giác đều... 


Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 
Thuộc định nghĩa đa giác lồi, đa giác đều. 

Làm các bài tập sô" 1 ; 3 (trllõ SGK) 

2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 9 (trl26 SBT). 


T ết 26 


§2. DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT 


A-MỤC TIÊU 

• HS cần nắm vững công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình 
vuông, tam giác vuông. 

• HS hiểu rằng để chứng minh các công thức đó cần vận dụng các 
tính chất của diện tích đa giác. 

• HS vận dụng được các công thức đã học và các tính chất của 
diện tích trong giải toán. 


389 





http://tuhoctoan.net 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• 

• GV : - Đèn chiếu và các phim giấy trong hoặc bảng phụ kẻ ô 
vuông vẽ hình 121 ; ba tính chất của diện tích đa giác, các 
định lí và bài tập. 

- Thước kẻ có chia khoảng, compa, êke, phấn màu. 

- Phiếu học tập cho các nhóm. 

• HS : — Ôn tập công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình 
vuông, tam giác (tiểu học). 

— Thước kẻ, êke, bút chì, bảng nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. KHÁI NIỆM DIỆN TÍCH ĐA GIÁC (15 phút) 


GV giới thiệu khái niệm diện tích 
đa giác như trll6 SGK. GV đưa 
hình 121 SGK lên bảng phụ 
(hoặc màn hình), yêu cầu HS 

quan sát và làm I G phần a. 


GV : Ta nói diện tích hình C7Ể 
bằng diện tích hình <B. 

GV : Thê hình C7Í có bằng hình ® 
không ? 

GV nêu câu hỏi phần b) và phần 
c). 


HS nghe GV trình bày. 


HS quan sát và trả lòi: 
a) Hình d có diện tích là 9 ô 
vuông. Hình <s cũng có diện 
tích là 9 ô vuông. 


HS : Hình C7Í không bằng hình 
^ chúng không thể trùng khít 
lên nhau. 

b) Hình >T) có diện tích 8 ô 
vuông. Hình ^ có diện tích 2 ô 


390 







http://tuhoctoan.net 


GV : Vậy diện tích đa giác là gì ? 


- Mỗi đa giác có mấy diện tích ? 
Diện tích đa giác có thể là sô" 0 
hay sô" âm không ? 

Sau đó GV thông báo các tính 
chất của diện tích đa giác. 

(Ba tính chất diện tích đa giác 
đưa lên màn hình) 

GV hỏi: 

- Hai tam giác có diện tích bằng 
nhau thì có bằng nhau hay không 
7 

GV đưa lên màn hình, hình vẽ 
minh hoạ, yêu cầu HS nhận xét 

A D 




AABC và ADEF có diện tích bằng 
nhau nhưng hai tam giác đó 
không bằng nhau. 

GV : Hình vuông có cạnh dài 


vuông. Vậy diện tích hình ro gấp 
bốn lần diện tích hình 

c) Hình ^ có diện tích 2 ô 

vuông. Hình ễ có diện tích 8 ô 
vuông. Vậy diện tích hình ^ 

bằng diện tích hình ễ. 

HS : Diện tích đa giác là sô" đo 
của phần mặt phẳng giới hạn 
bởi đa giác đó. 

— Mỗi đa giác có một diện tích 
xác định. Diện tích đa giác là 
một sô" dương. 

Hai HS đọc lại Tính chất diện 
tích đa giác Tr 117 SGK. 

— Hai tam giác có diện tích 
bằng nhau chưa chắc đã bằng 
nhau. 

HS nhận xét: 

AABC và ADEF có hai đáy 
bằng nhau : BC = EF, có hai 
đường cao tương ứng bằng 
nhau : AH = DK. ^ diện tích 
hai tam giác bằng nhau. 


HS : Hình vuông có cạnh dài 


391 







http://tuhoctoan.net 


lOm, lOOm thì có diện tích là bao 

10m có diện tích là : 

nhiêu ? 

10 X 10 = 100 (m'') = l(a) 

- Hình vuông có cạnh dài Ikm có 

Hình vuông có cạnh dài 100m 
có diện tích là : 

100 X 100 = 10000 (m^) = l(ha) 

- Hình vuông có cạnh dài 1km 

diện tích là bao nhiêu ? 

có diện tích là : 

GV giới thiệu kí hiệu diện tích đa 
giác : Diện tích đa giác ABCDE 
thường được kí hiệu là Sabcde 
hoặc s (nếu không sỢ bị nhầm 
lẫn) 

1x1 = 1 (km'') 


Hoạt động 2 

2. CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH CHỮ NHẬT (8 phút) 


GV : Em hãy nêu công thức tính 
diện tích hình chữ nhật đã biết. 

GV : Chiều dài và chiều rộng của 
hình chữ nhật chính là hai kích 
thước của nó. 

Ta thừa nhận định lí sau : 

Diện tích hình chữ nhật bằng 
tích hai kích thước của nó. 

s = a.b 

GV đưa định lí và hình vẽ kèm 
theo trll7 SGK lên màn hình. 

GV: Tính s hình chữ nhật nếu 
a = l,2m ; b = 0,4m 


HS : Diện tích hình chữ nhật 
bằng chiều dài nhân chiều 
rộng. 


HS nhắc lại định lí vài lần. 


HS tính : 


392 





http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS làm bài tập 6 
trll8 SGK. (Đề bài đưa lên màn 
hình) 


GV ghi tónn tắt trên bảng. 

a) a’ = 2a ; b’ = b 

^ S’ = a’b’ = 2ab = 2S. 

b) a' = 3a ; b' = 3b 

=> S’ = a’b’ = 3a X 3b = 9ab = 9S 

c) a’ = 4a ; b'=^ 

4 

^S'=a'b'=4a.ặ=ab=S 

4 


s = a X b = 1,2 X 0,4 = 0,48 (m^) 
HS trả lòi miệng 

a) s = ab => s hình chữ nhật 
vừa tỉ lệ thuận với chiều dài, 
vừa tỉ lệ thuận với chiều rộng. 
Chiều dài tăng 2 lần, chiều 
rộng không đổi thì s hình chữ 
nhật tăng 2 lần. 


b) Chiều dài và chiều rộng 
táng 3 lần thì s hình chữ nhật 
tăng 

9 lần. 

c) Chiều dài tăng 4 lần, chiều 
rộng giảm 4 lần thì s hình chữ 
nhật không thay đổi. 


Hoạt động 3 

3. CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH VUÔNG, TAM GIÁC 

VUÔNG (10 phút) 


GV : Từ công thức tính s hình 
chữ nhật hãy suy ra công thức 
tính s hình vuông. 


Hãy tính s hình vuông có cạnh là 
3m. 


HS : Công thức tính s hình chữ 
nhật là s = a.b. Mà hình vuông 
là một hình chữ nhật có tất cả 
các cạnh bằng nhau a = b. 

Vậy s hình vuông bằng a^. 

HS : s hình vuông có cạnh 3m 
là s = 32 = 9 (m'') 


393 





http://tuhoctoan.net 


GV : Cho hình chữ nhật ABCD. 
Nối AC. Hãy tính diện tích tam giác 
ABC biết AB = a ; BC = b 


A a B 



GV gợi ý : So sánh AABC và 
ACDA, từ đó tính Sabc theo s hình 
chữ nhật ABCD. 

- Vậy s tam giác vuông được 
tính như thê nào ? 

GV đưa kết luận và hình vẽ 
trong khung trll8 SGK lên màn 
hình, yêu cầu HS nhắc lại. 


HS : AABC = ACDA (c.g.c) 

=> Sabc - Scda (tính chất 1 diện 
tích đa giác) 

Sabcd ~ Sabc Scda (tính chất 2 
diện tích đa giác) 

Sabcd ~ 2Sabc 
^ q _ ^ABCD _ ab 

^'^ABC 2 2 

HS : s tam giác vuông bằng 
nửa tích hai cạnh góc vuông. 
HS nhắc lại cách tính s hình 
vuông và tam giác vuông. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP CỦNG cố (10 phút) 


GV : Diện tích đa giác là gì ? 

Nêu nhận xét về sô" đo diện tích đa 
giác ? 


- Nêu ba tính chất của diện tích 
đa giác. 

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 
làm “Phiếu học tập” 

1 . Cho một hình chữ nhật có s là 
16cm^ và hai kích thước của hình 
là X (cm) và y (cm). 


HS : Diện tích đa giác là sô" đo 
phần mặt phẳng giới hạn bởi 
đa giác đó. 

Mỗi đa giác có một diện tích 
xác định. Diện tích đa giác là 
một sô" dương. 

— HS nhắc lại ba tính chất diện 
tích đa giác trll7 SGK. 

HS hoạt động theo nhóm. 

Kết quả “Phiếu học tập” 


394 







http://tuhoctoan.net 


Hãy điền vào ô trống trong bảng 
sau : 


X 

1 


3 


y 


8 


4 


Trường hỢp nào hình chữ nhật là 
hình vuông ? 

2. Đo cạnh (cm) rồi tính s của 
tam giác vuông ở hình bên 


B 



Sau khi HS hoạt động nhóm 
khoảng 5 phút thì GV yêu cầu 
đại diện một nhóm trình bày bài 
làm. GV kiểm tra bài làm của vài 
nhóm khác. 


1 . 


X 

1 

2 

3 

4 

y 

16 

8 

16 

3 

4 


Trường hỢp X = y = 4 (cm) thì 
hình chữ nhật là hình vuông. 

2. Kết quả đo : 

AB = 4cm 
AC = 3cm 


Đại diện một nhóm trình bày 
bài làm. 

HS nhận xét, góp ý. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Nắm vững khái niệm s đa giác, ba tính chất của s đa giác, các công 
thức tính s hình chữ nhật, hình vuông, tam giác vuông. 

Bài tập về nhà sô" 7, 9, 10, 11 trlis, 119 SGK. 

Bài số 12, 13, 14, 15 trl27 SBT. 


395 




















http://tuhoctoan.net 


ết27 


LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 

• Củng cố các công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông, 
tam giác vuông. 

• HS vận dụng được các công thức đã học và các tính chất của diện 
tích trong giải toán, chứng minh hai hình có diện tích bằng nhau. 

• Luyện kĩ năng cắt, ghép hình theo yêu cầu. 

• Phát triển tư duy cho HS thông qua việc so sánh diện tích hình 
chữ nhật với diện tích hình vuông có cùng chu vi. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi bài tập. 

— Thước thẳng, êke, phấn màu. 

- Bảng ghép hai tam giác vuông để tạo thành một tam 
giác cân, một hình chữ nhật, một hình bình hành (bài 
tập 11 trll9 SGK). 

• HS : - Mỗi HS chuẩn bị hai tam giác vuông bằng nhau (kích 
thước hai cạnh góc vuông có thể là 10cm, 15cm) để làm bài tập 11 
tr119SGK. 

— Bảng phụ nhóm, bút dạ, báng dính. 

- Thước thẳng, compa, êke. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA (10 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

HSl : — Phát biểu ba tính chất 
của diện tích đa giác. 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 

HSl : — Nêu ba tính chất của 
diện tích tam giác trll7 SGK, 


396 







http://tuhoctoan.net 


- Chữa bài tập 12 (c,d) trl27 
SBT. 


HS2 : Chữa bài tập sô" 9 trll9 
SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn 
hình) 


- Chữa bài tập 12 (c, d) tr127 
SBT. 

c) Chiều dài và chiều rộng đều 
táng 4 lần thì diện tích tăng 16 
lần. 

a’ = 4a 
b’ = 4b 

S’ = a’b’ = 4a X 4b 
= 16ab 
= 16S 

d) Chiều dài tăng 4 lần, chiều 
rộng giảm 3 lần. 

a’ = 4a 

b'=ệ 

3 

S'=a'b'=4a.ệ 

3 

=ịab=ịs 

3 3 

Vậy S’ bằng ^ s ban đầu. 

HS2 : Chữa bài 9 SGK. 

Diện tích tam giác ABE là : 

AB|AE^l^^ex(cm2) 

Diện tích hình vuông ABCD là : 

AB^ = 12^ = 144 (cm^) 

Theo đề bài : 

Q 

'^ABE 2 '^ABCD 


397 




http://tuhoctoan.net 



6x=1.144 


3 


x=8(cm) 

GV nhận xét và cho điểm. 

HS nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (32 PHÚT) 


Bài 7 trlis SGK. (Đề bài đưa 
lên màn hình) 

- Để xét xem gian phòng trên có 
đạt mức chuẩn về ánh sáng hay 
không, ta cần tính gì ? 

- Hãy tính diện tích các cửa. 

- Tính diện tích nền nhà. 

- Tính tỉ sô" giữa diện tích các 
cửa và diện tích nền nhà. 

- Vậy gian phòng trên có đạt mức 
chuẩn về ánh sáng hay không ? 

Bài 10 tr119 SGK. (đề bài và hình 
vẽ đưa lên màn hình) 


Một HS đọc to đề bài. 

HS : Ta cần tính diện tích các 
cửa và diện tích nền nhà, rồi lập 
tỉ sô" giữa hai diện tích đó. 

- Diện tích các cửa là : 

1 X 1,6 + 1,2 X 2 = 4 (m^) 

— Diện tích nền nhà là : 

4,2 X 5,4 = 22,68 (m^) 

- Tỉ sô" giữa diện tích các cửa và 
diện tích nền nhà là : 

-^»17,63% <20% 

22,68 

— Gian phòng trên không đạt 
mức chuẩn về ánh sáng. 


398 






http://tuhoctoan.net 



GV : Tam giác vuông ABC có độ 
dài cạnh huyền là a, độ dài hai 
cạnh góc vuông là b và c. 

Hãy so sánh tổng diện tích của 
hai hình vuông dựng trên hai 
cạnh góc vuông và diện tích 
hình vuông dựng trên cạnh 
huyền. 


Bài 13 trll9 SGK. (Đề bài và 
hình vẽ đưa lên màn hình) 

GV gỢi ý : So sánh Sabc và ScDA 

— Tương tự, ta còn suy ra được 
những tam giác nào có diện tích 


HS : Tổng diện tích hai hình 
vuông dựng trên hai cạnh góc 
vuông là : b^ + c^. 

Diện tích hình vuông dựng trên 
cạnh huyền là a^. 

Theo định lí Pi-ta-go ta có : 

a' = b" + c' 

Vậy tổng diện tích của hai hình 
vuông dựng trên hai cạnh góc 
vuông bằng diện tích hình 
vuông dựng trên cạnh huyền. 

HS : Có AABC = ACDA (c.g.c) 

=> Sabc - ScDA (tính chất diện 
tích đa giác) 

HS : Tương tự : Safe ~ Seha 
V à Sekc ~ ScGE 


399 




http://tuhoctoan.net 


bằng nhau ? 


— Vậy tại sao Sepbk ~ Segdh ? 


GV lưu ý HS : Cơ sở để chứng 
minh bài toán trên là tính chất 
1 và 2 của diện tích đa giác. 

Bài 11 trll9 SGK. 

GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 
để giải bài tập trên 


GV lưu ý HS ghép được : 

- Hai tann giác cân. 

- Một hình chữ nhật. 

- Hai hình bình hành. 


HS : Từ các chứng minh trên ta có : 

Sabc ~ Saee ~ Sekc 
~ ScdA ~ SehA ~ ScGE 
hay Seebk ~ Segdh 


HS hoạt động nhóm, mỗi HS lấy 
hai tam giác vuông đã chuẩn bị 
sẵn, theo kích thước chung để 
ghép vào bảng của nhóm mình. 


Bảng nhóm : 





Diện tích của các hình này bằng 
nhau vì cùng bằng tổng diện 
tích của hai tam giác vuông đã 
cho. 


GV kiểm tra bảng ghép của một 
sô" nhóm. 


400 














http://tuhoctoan.net 


Bài 15 trll9 SGK. Đô"(đề bài 
đưa lên màn hình) 

GV yêu cầu HS vẽ vào vỏ hình 
chữ nhật ABCD có AB = õcm 

BC = 3cm 

GV vẽ trên bảng hình chữ nhật 
ABCD (vẽ theo đơn vị quy ước) 

a) Cho biết chu vi và diện tích 
của hình chữ nhật ABCD. 

- Hãy tìm một sô" hình chữ nhật 
có diện tích nhỏ hơn nhưng có 
chu vi lớn hơn hình chữ nhật 
ABCD. 

GV có thể gỢi ý một trường hỢp, 
sau đó HS tìm tiếp. 


b) Tìm hình vuông có chu vi 
bằng chu vi hình chữ nhật 
ABCD ? 


HS vẽ vào vở 

A 5cm B 


3cm 


D c 

a) Sabcd = 5 X 3 = 15 (cm^) 

Chu vi ABCD = (5 + 3) X 2 = 16 
(cm) 

— HS có thể tìm được một sô" 
hình chữ nhật thoả mãn điều 
kiện đề bài yêu cầu như các 
hình chữ nhật có kích thước : 

+ Icm X 9cm có s = 9cm^ 

cv = 20cm 

+ Icm X lOcm có s = lOcm^ 

cv = 22cm 
+ Icm X llcm có s = llcm^ 

cv = 24cm 

+ l,2cm X 9cm có s = 10,8cm^ 

cv = 20,4cm 

Có thể vẽ được vô sô" hình thoả 
mãn yêu cầu đó. 

b) Chu vi hình vuông là 4a (với a 
là cạnh hình vuông). Để chu vi 
hình vuông bằng chu vi hình chữ 


401 




http://tuhoctoan.net 


- So sánh diện tích của hình 
chữ nhật ABCD với diện tích 
hình vuông có cùng chu vi ? 

— Ta thấy trong các hình chữ 
nhật có cùng chu vi thì hình 
vuông có diện tích lớn nhất. Hãy 
chứng minh nhận xét đó. 

GV gỢi ý cho HS gọi hai kích 
thước của hình chữ nhật là a và 
b, biểu thị cạnh hình vuông có 
cùng chu vi theo a và b. Sau đó 
xet hieu S]-[y — SjỊQf^. 


(nếu không còn thòi gian bài 15 


nhật thì: 

4a = 16 
=> a = 4 (cm) 

— Diện tích hình chữ nhật 
ABCD bằng 15cm^. 

Diện tích hình vuông có cùng 
chu vi bằng 4^ = 16 (cm^) 

—s s,, , 1 .. , „ < Si - 1 

^ ^hình chữ nhật ^hình vuông 


Chứng minh tổng quát: 

Gọi hai kích thước của hình chữ 
nhật là a và b (a, b > 0) 

Shcn ~ 

Cạnh hình vuông có cùng chu vi 
với hình chữ nhật là ^ ^ ^ 



^ a+b^ 

- 

l 2 J 

Xét hiệu Shv - 

(a+b) 

--ab 


4 

_a^+2ab+b^-4ab 
“ 4 

(a-bf 

= ^ >0 

4 

Vậy trong các hình chữ nhật có 


402 










http://tuhoctoan.net 


(b) chuyển vào phần hướng dẫn cùng chu vi, hình vuông có diện 
về nhà - GV viết bài giải sẵn) tích lớn nhất. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3 phút) 

Ôn công thức tính diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác vuông, 
diện tích tam giác (học ở tiểu học) và ba tính chất diện tích đa giác. 

Bài tập về nhà số 16, 17, 20, 22 tr127, 128 SBT. 

Bài chép : 

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác vuông, hãy tính diện tích 
tam giác ABC sau : 


A 



AH = 3cm 
BH = Icm 
HC = 3cm 


iết 28 


§3. DIỆN TÍCH TAM GIÁC 


A-MỤC TIÊU 

• HS nắm vững công thức tính diện tích tam giác. 

• HS biết chứng minh định lí về diện tích tam giác một cách chặt 
chẽ gồm ba trường hợp và biết trình bày gọn ghẽ chứng minh đó. 

• HS vận dụng được công thức tính diện tích tam giác trong giải toán. 

• HS vẽ được hình chữ nhật hoặc hình tam giác có diện tích bằng 
diện tích của một tam giác cho trước. 

• Vẽ, cắt, dán cẩn thận, chính xác. 


403 







http://tuhoctoan.net 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Bảng phụ vẽ hình 126 tr120 SGK. 

- Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi bài tập, câu hỏi. 

- Thước kẻ, êke, tam giác bằng bìa mỏng, kéo cắt giấy, 
keo dán, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Ôn tập ba tính chất diện tích đa giác, công thức tính diện 
tích hình chữ nhật, tam giác vuông, tam giác (học ỏ tiểu học). 

- Thước thẳng, êke, tam giác bằng bìa mỏng, kéo cắt 
giấy, keo dán, bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


KIỂM TRA VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ (10 phút) 


GV đưa bài tập sau lên màn hình 


HS đọc bài tập 


Áp dụng công thức tính diện 
tích tam giác vuông hãy tính 
diện tích tam giác ABC trong các 
hình sau : 


A 



a) 


404 








http://tuhoctoan.net 


A 



b) 

GV nêu yêu cầu kiểm tra 
+ HS1 : 

— Phát biểu định lí và viết công 
thức tính diện tích hình chữ 
nhật, tam giác vuông. 

— Tính Sabc hình a. 


(khi HS1 chuyển sang viết công 
thức và giải bài tập thì gọi tiếp 
HS2) 

+ HS2 : 

- Phát biểu ba tính chất diện tích 
đa giác. 

- Tính Sabc hình b. 


HS1 : 

— Phát biểu định lí và viết công 
thức 

^hình chữ nhật a .b 

với a, b là hai kích thước 
s . = J-ab 

tam giác vuông 2*^*^ 

với a, b là hai cạnh góc vuông 

- Bài tập 

S„,=lABKBC=3|4.=6(cm^) 
HS2 : 

— Phát biểu ba tính chất diện 
tích đa giác trll7 SGK. 

- Bài tập 

Sabc ~ Sahb Sahc (tính chất 2 
diện tích đa giác) 

AHxBH ,AHxHC 
2 2 


GV nhận xét, cho điểm HS. 


^ 3x1 ^ 3x3 

2 2 

= 6 (cm^) 

HS nhận xét bài giải của bạn. 


405 








http://tuhoctoan.net 


GV hỏi : ở hình b, em nào có 
cách khác tính Sabc ? 

HS: 

GV đặt vấn đề : ở tiểu học, các 
em đã biết cách tính diện tích tam 

HS nghe GV trình bày. 

giác S=^^(tức là đáy nhận 


chiều cao rồi chia 2) 

Nhưng công thức này được 
chứng minh như thê nào ? Bài 
học hôm nay sẽ cho chúng ta 
biết. 

(Hình vẽ và bài giải của HS2 
được giữ lại để sử dụng sau) 


Hoạt động 2 


CHỨNG MINH ĐỊNH LÍ VỀ DIỆN TÍCH TAM GIÁC (15 phút) 


GV : Phát biểu định lí về diện 
tích tam giác. 

Sau đó GV vẽ hình và yêu cầu 
HS cho biết GT, KL của định lí. 


A 



..-a -► 


GV chỉ vào các tam giác ỏ phần 
kiểm tra và nói : Các em vừa tính 
diện tích cụ thể của tam giác 
vuông, tam giác nhọn, vậy còn 
dạng tam giác nào nữa ? 

GV : Chúng ta sẽ chứng minh 
công thức này trong cả ba 
trường hỢp : tam giác vuông, 


HS phát biểu định lí trl20 SGK. 
HS nêu GT và KL của định lí 


GT 

AABC 


AHl BC 

KL 

s„c=ìbc.ah 


HS : Còn dạng tam giác tù nữa. 


406 













http://tuhoctoan.net 


tam giác nhọn, tam giác tù. Ta 
xét hình với góc B, đổi với góc A 
góc c cũng tương tự. 

GV đưa hình vẽ ba tam giác sau 
lên bảng phụ (chưa vẽ đường cao 
AH) 


HS vẽ hình vào vở. 



B vuông 


B nhọn 


Btù 


GV yêu cầu một HS lên bảng vẽ 
đường cao của các tam giác và 
nêu nhận xét về vị trí điểm H 
ứng với mỗi trường hỢp. 


Một HS lên bảng vẽ các đường 
cao AH của ba tam giác và nhận 
xét. 

B=90°thìH = B 


GV yêu cầu HS chứng minh 
định lí ở trường hỢp a có B=90° 


B nhọn thì H nám giữa B và c 

B tù thì H nằm ngoài đoạn 
thẳng BC. 

HS nêu chứng minh : 
a) Nếu B=90° thì AH = AB 


— Nếu B nhọn thì sao ? 

Vậy Sabc bằng tổng diện tích 
những tam giác nào ? 


o _BCxAB_BCxAH 

'^ABC 2 2 

b) Nếu B nhọn thì H nằm giữa 

B và c. 

Sabc~ Sahb+Sahc 

_ BHxAH I HCxAH 

2 2 


407 












http://tuhoctoan.net 


(BH+HC)xAH bCxAH 
2 2 


-Nếu B tù thì sao ? 


c) Nếu B tù thì H nằm ngoài 
đoạn thẳng BC. 

Sabc ~ Sahc ~ Sahb 

q _HCxAH HBxAH 

'^ABC 2 2 

(HC-HB)xAH bCxAH 


GV kết luận : Vậy trong mọi 
trường hỢp diện tích tam giác 
luôn bằng nửa tích của một cạnh 
với chiều cao ứng với cạnh đó. 

s=-^ 

2 


Hoạt động 3 


TÌM HIỂU CÁC CÁCH CHỨNG MINH KHÁC 
VỀ DIỆN TÍCH TAM GIÁC. (13 phút) 


GV đưa 


trl21 SGK lên 


màn hình và hỏi : 

Xem hình 127 em có nhận xét gì 
về tam giác và hình chữ nhật 
trên hình. 


HS quan sát hình 127 và trả lời : 
Hình chữ nhật có độ dài một 
cạnh bằng cạnh đáy của tam 
giác, cạnh kề với nó bằng nửa 
đường cao tương ứng của tam 
giác. 


— Vậy diện tích của hai hình đó 
như thê nào ? 


HS : 


tamgiác 


=s 


hìnhCN 


a.h 

2 


408 












http://tuhoctoan.net 


— Từ nhận xét đó, hãy làm 
theo nhóm. (GV yêu cầu mỗi 
nhóm có hai tam giác bằng 
nhau, giữ nguyên một tam giác 
dán vào bảng nhóm, tam giác 
thứ hai cắt làm ba mảnh để 
ghép lại thành một hình chữ 
nhật) 

Qua thực hành, hãy giải thích 
tại sao diện tích tam giác lại 
bằng diện tích hình chữ nhật. 

Từ đó suy ra cách chứng minh 
khác về diện tích tam giác từ 
công thức tính diện tích hình 
chữ nhật. 

Bài 16 tr121 SGK (đề bài đưa lên 
màn hình) 

* GV yêu cầu HS giải thích hình 
128 SGK. 


* Nếu không dùng công thức 
tính diện tích tam giác s='^ 

thì giải thích điều này như thê 
nào ? 


HS hoạt động theo nhóm. 
Bảng nhóm 



< -3-^ ^ -a-^ 


h 

2 


^tam giác ^hình chữ nhật 

(= Si + S2 + S3) với Si, S2, S3 là 
diện tích các đa giác đã kí hiệu. 


s 


hình chữ nhật 


=>s 


tam giác 



HS giải thích hình 128 SGK. 



D 



«-a -► 


Sabc "82 + 83 

Sbcde "83 + 82 + 83+84 

Mà Si = 82; 83 = 84 


409 



















http://tuhoctoan.net 


GV lưu ý : Đây cũng là một cách o _1c -"lah 
chứng minh khác vê diện tích 2 2 

tam giác từ công thức tính diện 
tích hình chữ nhât. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP (5 phút) 


Bài tập 17 trl21 SGK (đề bài 
đưa lên màn hình) 

Qua bài học hôm nay, hãy cho 
biết cơ sở để chứng minh công 
thức tính diện tích tam giác là 
gì ? 


HS giải thích: 
q _ AB X OM _ OA X OB 

'^AOB 2 2 

=>ABxOM = OAxOB 

HS : Cơ sở để chứng minh công 
thức tính diện tích tam giác là : 

— Các tính chất của diện tích đa 
giác. 

— Công thức tính diện tích tam 
giác vuông hoặc hình chữ nhật. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Ôn tập công thức tính diện tích tam giác, diện tích hình chữ nhật, 
tập hợp đường thẳng song song, định nghĩa hai đại lượng tỉ lệ thuận 
(Đại số lớp 7) 

Bài tập về nhà sô" 18, 19, 21 trl21, 122 SGK. 

Số 26, 27, 28, 29 trl29 SBT. 


T 


ết 29 


LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 

• Củng cố cho HS công thức tính diện tích tam giác. 


410 








http://tuhoctoan.net 


• HS vận dụng được công thức tính diện tích tam giác trong giải 
toán : tính toán, chứng minh, tìm vị trí đỉnh của tam giác thoả mãn 
yêu cầu về diện tích tam giác. 

• Phát biểu tư duy : HS hiểu nếu đáy của tam giác không đổi thì 
diện tích tam giác tỉ lệ thuận với chiều cao tam giác, hiểu được tập 
hợp đỉnh của tam giác khi có đáy cố định và diện tích không đổi là 
một đường thẳng song song với đáy tam giác. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV ; Đèn chiếu và các phim giấy trong (bảng phụ) ghi bài tập,câu 
hỏi, hình 135 SGK trên giấy kẻ ô vuông để HS hoạt động nhóm. 

- Thước thẳng, ê ke, phấn màu. 

• HS ; Ôn tập công thức tính diện tích tam giác, diện tích hình chữ nhật, 
tập hợp đường thẳng song song, đại lượng tỉ lệ thuận (Đại số lớp 7). 

- Thước thẳng, ê ke, bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

Kiểm tra (10 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra : 

HS 1 : Nêu công thức tính diện 
tích tam giác. 

Chữa bài tập 19 trl22 SGK (Đề 
bài và vẽ hình đưa lên màn 
hình) 


Hai HS lên bảng kiểm tra 
HSl : Viết công thức 

s. =^a.h 

A 2 

Với a : một cạnh của tam giác, 
h : chiều cao tương ứng. 

Chữa bài tập 19 SGK 

a) Si = 4 (ô vuông) ; S 5 = 4,5 (ô vuông) 

5 2 — 3 (ô vuông) ; S 0 = 4 (ô vuông) 

5 3 = 4 (ô vuông) ; S 7 = 3,5 (ô vuông) 


411 






http://tuhoctoan.net 


HS2 : Chữa bài tập 27 (a,c) 
tr129 SBT ( Đề bài đưa lên bảng 
phụ) 


GV nhắc lại : Nếu đại lượng y liên 
hệ với đại lượng X theo công thức 
y = kx (với k là một hằng số khác 
0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với X 
theo hệ số tỉ lệ k. 

Trong bài toán này k = 2 
GV nhân xét, cho điểm HS 


S 4 — 5 (ô vuông) ; Sg — 3 (ô vuông) 

=> Si = S 3 = Sg = 4 (ô vuông) và 
S 2 — Sg = 3 (ô vuông) 
b) Hai tam giác có diện tích bằng 
nhau không nhất thiết bằng nhau. 
HS2 : 

a) Điền vào ô trống trong bảng 


AH(cm) 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

SABc(cm) 

2 

4 

6 

8 

10 

20 


c) Diện tích tam giác ABC có tỉ lệ 
thuận với chiều cao AH vì 


g _ BC.AH 
2 

Gọi độ dài AH là X (cm) và diện 
tích AABC là y (cm^) ta có : 


4.X 



=> Diện tích tam giác ABC tỉ lệ 
thuận với chiều cao AH 
HS nhận xét bài làm của bạn 


Hoạt động 2 


LUYỆN TẬP (33 PHÚT) 


Bài 21 Tr 122 SGK 


(Đề bài và hình 134 đưa lên màn 
hình) 


GV : Tính diện tích hình chữ nhật 
ABCD theo X 

- Tính diện tích tam giác ADE. 

- Lập hệ thức biểu thị diện tích 
hình chữ nhật ABCD gấp ba lần 


HS : Sabcd = 5x (cm^) 
SADE=^ = 5(cm^) 

Sabcd ~ SSade 
5x = 3.5 


412 
















http://tuhoctoan.net 


diện tích tam giác ADE. 

Bài 24 tr123 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV yêu cầu một HS lên bảng vẽ 
hình 


GV : Đê tính được diện tích tam 
giác cân ABC khi biết BC = a ; 
AB = AC = b ta cần biết điều gì ? 

- Hãy nêu cách tính AH. 


- Tính diện tích tam giác cân 
ABC 


GV nêu tiếp : Nếu a = b hay tam 
giác ABC là tam giác đều thì diện 
tích tam giác đều cạnh a được 
tính bằng công thức nào ? 

GV lưu ý : Công thức tính đường 
cao và diện tích tam giác đều còn 
dùng nhiều sau này. 

Bài 30 tr129 SBT 


X = 3 (cm) 

HS đọc đề bài, một HS vẽ hình. 



HS : Ta cần tính AH 

HS : Xét tam giác vuông AHC có 
AH2 = AC^ - HC" (định li Pi-ta-go) 




AH" = b' - 

4b' - a' 


v2y 


AH' 


AH 


V4b'- 


BC.AH 


ABC 


_ a V4b" - a' 
~ 2 2 

HS : nếu a = b 


iV4b' - 


thì AH = 


-a^ _ _ a^/3 


ABC 


a aVs a^Vs 
2'^~" 4 


413 






















http://tuhoctoan.net 


(Đề bài đưa lên màn hình) 
GV vẽ hình lên bảng. 



Biết AB = 3AC 


Tính tỉ số: 


BI 

CK 


GV gợi ý : Hãy tính diện tích tam 
giác ABC khi AB là đáy, khi AC là 
đáy 


Bài 26 tr129 SBT 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV yêu cầu HS vẽ hình vào vở, 
một HS lên bảng vẽ hình (yêu 
cầu vẽ hai vị trí của đỉnh A) 

GV nêu câu hỏi : Tại sao tam 
giác ABC luôn có diện tích không 
đổi hay tại sao diện tích tam giác 
ABC lại bằng diện tích tam giác 
A’BC ? 

GV nhấn mạnh lại kết luận của 
bài toán. 

Bài 22 tr122 SGK 

GV phát cho các nhóm giấy kẻ ô 
vuông, trên đó có hình 135 


HS nêu : 

_ AB.CK _ AC.BI 

^ABC “ ^ ^ 

AB.CK = AC.BI 

— = — = 3 

CK AC 

HS vẽ hình 
d A 


A’ 



HS : Có AH = A’H’ (khoảng cách 
giữa hai đường thẳng song song d 
và BC), có đáy BC chung 

Sabc ~ Sa’bc 

hay Sabc luôn không đổi. 


HS hoạt động theo nhóm 
Bảng nhóm 


414 













http://tuhoctoan.net 


tr122 SGK, yêu cầu HS hoạt 
động nhóm giải quyết bài tập đó. 

Khi xác định các điểm cần giải 
thích lí do và xét xem đó có bao 
nhiêu điểm thoả mãn. 


GV kiểm tra bài làm của vài 
nhóm. 

GV : Qua các bài tập vừa làm 
hãy cho biết: Nếu tam giác ABC 
có cạnh BC cố định, diện tích 
của tam giác không đổi thì tập 
hợp các đỉnh A của tam giác là 
đường nào ? 



a) Điểm I phải nằm trên đường 
thẳng a đi qua điểm A và song 
song với đường thẳng PF thì SpiF = 
SpAF vì hai tam giác có đáy PF 
chung và hai đường cao tương ứng 
bằng nhau. 

Có vô sô" điểm I thoả mãn 

b) Tương tự điểm 0 e đường thẳng 
b 

c) Tương tự điểm N e đường thẳng 
c 

Đại diện nhóm trình bày lời giải. 

HS nhận xét bài làm của bạn 

HS : Tam giác ABC có cạnh BC cố 
định, diện tích của tam giác không 
đổi thì tập hỢp các đỉnh A của tam 
giác là hai đường thẳng song song 
với BC, cách BC một khoảng bằng 
AH (AH là đường cao của AABC). 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ LÀM (2 phút) 


415 

























http://tuhoctoan.net 


Ôn tập các công thức tính diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác, 
diện tích hình thang (tiểu học), các tính chất của diện tích tam giác. 

Bài tập về nhà sô" 23 tr 123 SGK. 

Bài số 28, 29, 31 trl29 SBT. 


Tiít30 


§4. DIỆN TÍCH HÌNH THANG 


A-MỤC TIÊU 

• HS nắm được công thức tính diện tích hình thang, hình bình hành. 

• HS tính được diện tích hình thang, hình bình hành theo công thức 
đã học. 

• HS vẽ được một tam giác, một hình bình hành hay một hình chữ 
nhật bằng diện tích của một hình chữ nhật hay hình bình hành cho trước. 

• HS chứng minh được công thức tính diện tích hình thang, hình 
bình hành theo diện tích các hình đã biết trước. 

• HS được làm quen với phương pháp đặc biệt hoá qua việc chứng 
minh công thức tính diện tích hình bình hành. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV - Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi bài tập, đinh lí. 
- Phiếu học tập cho các nhóm in 


? 1 


trl23 SGK 


- Thước thẳng, com pa, ê ke, phấn màu, bút dạ. 

• HS - Ôn tập công thức tính diện tích hình chữ nhật, tam giác, 
diện tích hình thang (học ở tiểu học) 

Bảng phụ nhóm, hút dạ. 

- Thước thẳng, com pa. ê ke. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


416 





http://tuhoctoan.net 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 

Hoạt động 1 


1. CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH THANG (16 phút) 


GV nêu câu hỏi: 

- Định nghĩa hình thang. 


HS trả lời: 

— Hình thang là một tứ giác có hai 
cạnh đốl song song. 


GV vẽ hình thang ABCD 
(AB // CD) rồi yêu cầu HS 
nêu công thức tính diện tích 
hình thang đã biết ở tiểu 
học. 


HS vẽ hình vào vở. 



HS nêu công thức tính diện tích 
hình thang : 

_(AB + CD).AH 

^ABCD “ 


GV yêu cầu các nhóm HS làm 
việc, dựa vào công thức tính 
diện tích tam giác, hoặc diện 
tích hình chữ nhật để chứng 
minh công thức tính diện tích 
hình thang (có thể tham khảo 
bài tập 30 trl26 SGK) 


HS hoạt động theo nhóm để tìm cách 
chứng minh công thức tính diện tích 
hình thang. 

Có nhiều cách chứng minh 
Cách 1 



417 















http://tuhoctoan.net 


Sabcd = Sadc + Sabc (tính chất 2 diện 
tích đa giác) 

^ _ DC.AH 

tíADC “ 2 

^ AB.CK AB.AH , 

Sabc = (vì CK = AH) 

_ _ AB.AH , DC.AH 

^ tí^gQD “ 2 ' 2 


_ (AB + DC).AH 
“ 2 

Cách 2 



Gọi M là trung điểm của BC. Tia AM 
cắt tia DC tại E 
^ AABM = AECM(g.c.g) 

=> AB = ECva S^giy, = SgQiy 

^ ^ABCD “ ^ABM ^AMCD 

- c_ . Q_ 

'-'ecm ^ '-'amcd 

~ Sade 

_ DE.AH 

“ 2 

_(AB + DC).AH 

^ABCD “ ^ 

Cách 3 


418 
















http://tuhoctoan.net 


G A B p 



EF là đường trung bình của hình 
thang ABCD 

GPIK là hình chữ nhật. 

Có AAEG = ADEK (cạnh huyền góc 
nhọn) 

ABFP = ACPI (cạnh huyền góc nhọn) 

^ ^ABCD “ ^GPIK 

= GP.GK 
= EF.AH 

_ (AB + CD).AH 
“ 2 


GV cho các nhóm làm việc 
khoảng 5 phút rồi yêu cầu 
đại diện một sô" nhóm trình 
bày. 

Cách 1 SGK đã gỢi ý. 

Cách 2 là cách chứng minh 
ở tiểu học. 

Cách 3 là nội dung bài tập 
30 trl26 SGK, nếu không 
nhóm nào làm thì GV chủ 
động đưa ra. 

GV hỏi: Cơ sở của cách 
chứng minh này là gì ? 

GV đưa định lí, công thức 


Đại diện ba nhóm trình bày ba cách 
khác nhau. 

HS nhận xét ghi lại một cách chứng 
minh nào đó. 


HS : Cơ sở của cách chứng minh này 
là vận dụng tính chất 1 và 2 diện 
tích đa giác và công thức tính diện 


419 









http://tuhoctoan.net 


và hình vẽ trl23 lên màn 
hình. 


tích tam giác hoặc diện tích hình 
chữ nhât 


Hoạt động 2 

2. CÓNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH BÌNH HÀNH (10 PHÚT) 


GV hỏi : Hình bình hành là 
một dạng đặc biệt của hình 
thang, điều đó có đúng 
không ? Giải thích 

(GV vẽ hình bình hành lên 
bảng) 

Dựa vào công thức tính 
diện tích hình thang để 
tính diện tích hình bình 
hành. 

GV đưa định lí và công thức 
tính diện tích hình bình hành 
tr124 SGK lên màn hình 
(hoặc bảng phụ). 

Áp dụng : Tính diện tích 
một hình bình hành biết độ 
dài một cạnh là 3,6cm, độ 
dài cạnh kề với nó là 4cm 
và tạo với đáy một góc có sô" 
đo 30°. 

GV yêu cầu HS vẽ hình và 
tính diện tích. 


HS trả lòi : Hình bình hành là một 
dạng đặc biệt của hình thang, điều 
đó là đúng. Hình bình hành là một 
hình thang có hai đáy bằng nhau 


HS 


hình bình hành 

s. 

'^hình bình hành 


(a + a)h 
2 

= a.h 


HS vẽ hình và tính. 

A 3,6cm 


B 



AADH có H = 90°:D = 30°; AD = 4cm 

AD 4cm „_ 

= 2cm 


AH „ 

2 2 

Sabcd ~ AB.AH 


420 












http://tuhoctoan.net 


= 3,6 .2 
= 7,2 (cm^) 


Hoạt động 3 
3. Ví DỤ (12 PHÚT) 


GV đưa ví dụ a trl24 SGK 
lên màn hình và vẽ hình 
chữ nhật với hai kích thước 
a, b lên bảng. 



Nếu tam giác có cạnh bằng 
a, muốn có diện tích bằng 
a.b (tức là bằng diện tích 
hình chữ nhật) phải có 
chiều cao tương ứng với 
cạnh a là bao nhiêu ? 

- Sau đó GV vẽ tam giác có 
diện tích bằng a.b vào hình. 

- Nếu tam giác có cạnh 
bằng b thì chiều cao tương 
ứng là bao nhiêu ? 

Hãy vẽ một tam giác như 
vậy. 


HS đọc Ví dụ a SGK. 

HS vẽ hình chữ nhật đã cho vào vở. 


HS trả lời: 

Để diện tích tam giác là a.b thì chiều 
cao ứng với cạnh a phải là 2b 


HS : Nếu tam giác có cạnh bằng b 
thì chiều cao tương ứng phải là 2a. 


421 













http://tuhoctoan.net 



GV đưa ví dụ phần b 
trl24 lên màn hình. 

GV hỏi: Có hình chữ nhật 
kích thước là a và b. Làm 
thê nào để vẽ một hình 
bình hành có một cạnh 
bằng một cạnh của một 
hình chữ nhật và có diện 
tích bằng nửa diện tích của 
hình chữ nhật đó ? 


HS : Hình bình hành có diện tích 
bằng nửa diện tích của hình chữ 
nhật => diện tích của hình bình 
1 

hành bằng ^ab . Nếu hình bình 

hành có cạnh là a thì chiều cao 

1 

tương ứng phải là . 

Nếu hình bình hành có cạnh là b thì 
chiều cao tương ứng phải là -^a 


GV yêu cầu hai HS lên 
bảng vẽ hai trường hỢp. 

(GV chuẩn bị hai hình chữ 
nhật kích thước a, b vào 
bảng phụ để HS vẽ tiếp vào 
hình) 


Hai HS vẽ trên bảng phụ. 



Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (5 PHÚT) 

Bài tập 26 trl25 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên 


422 


























http://tuhoctoan.net 


màn hình) 



D c E 


< -31m-► 

Để tính được diện tích hình 
thang ABDE ta cần biết 
thêm cạnh nào ? Nêu cách 
tính. 


Tính diện tích ABDE ? 


HS : Để tính được diện tích hình 
thang ABED ta cần biết cạnh AD 


AD = 


ABCD 


ABCD 


828 


AB 23 
(AB + DE).AD 


= 36 (m) 


(23 + 31).36 


= 972(m') 


_ Hoat đông 5 _ 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 PHÚT) 


Nêu quan hệ giữa hình thang, hình bình hành và hình chữ nhật rồi 
nhận xét về công thức tính diện tích các hình đó. 

Bài tập về nhà số 27, 28, 29, 31 trl25, 126 SGK. 

Bài số 35, 36, 37, 40, 41 trl30 SBT. 


Tiết 31 


§5. DIỆN TÍCH HÌNH THOI 


A-MỤC TIÊU 

• HS nắm được công thức tính diện tích hình thoi. 


423 















http://tuhoctoan.net 


• HS biết được hai cách tính diện tích hình thoi, biết cách tính 
diện tích của một tứ giác có hai đường chéo vuông góc. 

• HS vẽ được hình thoi một cách chính xác. 

• HS phát hiện và chứng minh được định lí về diện tích hình thoi. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Đèn chiếu và các phim giấy trong (bảng phụ) ghi bài tập, 
ví dụ, định lí. 

- Thước thẳng, com pa, ê ke, phần màu. 

• HS : - Ôn công thức tính diện tích hình thang, hình bình hành, 
hình chữ nhật, tam giác và nhận xét được mối liên hệ giữa các 
công thức đó. 

Thước thẳng, com pa, ê ke, thước đo góc, bảng phụ nhóm, 
bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ (7 phút) 


GV : Nêu yêu cầu kiểm tra. 

— Viết công thức tính diện tích 
hình thang, hình bình hành, 
hình chữ nhật. Giải thích công 
thức. 

— Chữa bài tập 28 trl44 SGK 
(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn 
hình) 


Một HS lên bảng kiểm tra. 
Viết các công thức : 

Shinh thang =^(a + b)h 

Với a, b : hai đáy 
h : chiều cao 

^hình bình hành a.h 

với a : cạnh 

h : chiều cao tương ứng 


424 






http://tuhoctoan.net 



Có IG // FU 

Hãy đọc tên một sô" hình có cùng 
diện tích với hình bình hành 
FIGE. 

GV nhận xét cho điểm. 

Sau đó GV hỏi: Nếu có FI = IG 
thì hình bình hành FIGE là hình 
gì ? 


^hình chữ nliật â-h 

với a, b : hai kích thước 
Chữa bài 28 SGK 


SfiGE ~ Sịqre — Sj(juR 

~ — S(JEU 

Nhận xét bài làm của bạn. 


HS : Nếu FI = IG thì hình bình 
hành FIGE là hình thoi (theo 
dấu hiệu nhận biết). 

- Để tính diện tích hình thoi ta 
có thể dùng công thức tính diện 
tích hình bình hành. 


s = a.h 


Vậy để tính diện tích hình thoi 
ta có thế dùng công thức nào ? 

Ngoài cách đó, ta còn có thể tính 
diện tích hình thoi bằng cách 
khác, đó là nội dung bài học hôm 
mĩỹ. 


Hoạt động 2 

1 . CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH CỦA MỘT TỨ GIÁC có 
HAI ĐƯỜNG CHÉO VUÔNG GÓC (12 phút) 


GV cho tứ giác ABCD có 
AC _L BD tại H. Hãy tính diện 
tích tứ giác ABCD theo hai 
đường chéo AC và BD 


HS hoạt động theo nhóm (dựa 
vào gỢi ý của SGK) 

^ _ AC.BH 

^ABC “ o 


425 








http://tuhoctoan.net 



Đại diện một nhóm trình bày 
lòi giải. 


HS nhóm khác nhận xét hoặc 
trình bày cách khác. 


'ABD 


'CBD 


AH.BD 

2 

CH.BD 


AC.BD 


ABCD 


GV yêu cầu HS phát biểu định 
lí. 


GV yêu cầu HS làm bài tập 32 
(a) trl28 SGK (Đề bài đưa lên 
màn hình) 


HS phát biểu : Diện tích tứ giác 
có hai đường chéo vuông góc 
bằng nửa tích hai đường chéo. 

Một HS lên bảng vẽ hình (trên 
bảng có đơn vị quy ước) 



D 


426 















http://tuhoctoan.net 


GV hỏi: Có thể vẽ được bao 
nhiêu tứ giác như vậy ? 

- Hãy tính diện tích tứ giác vừa 

HS : Có thể vẽ được vô sô" tứ 
giác như vậy. 

AC.BD 

vẽ. 

^ABCD “ 2 

= =10,8(cm2) 

Hoạt động 3 

CÔNG THỨC TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH THOI (8 PHÚT) 

GV yêu cầu HS thưc hiên ^ 

GV khẳng định điều đó là đúng 
và viết công thức. 

1 

^hình thoi “ 

HS : Vì hình thoi là tứ giác có 
hai đường chéo vuông góc nên 
diện tích hình thoi cũng bằng 
nửa tích hai đường chéo. 

với di, dg là hai đường chéo. 


Vậy ta có mấy cách tính diện 

HS : Có hai cách tính diện tích 

tích hình thoi ? 

hình thoi là : 

s = a.h 

s = -d,d. 

Bài 32 (b) trl28 SGK. 

2 

Tính diện tích hình vuông có độ 

HS : Hình vuông là một hình 

dài đường chéo là d. 

thoi có một góc vuông 

^ s,. , . = -d^ 

hình vuông 2 


Hoạt động 4 

3. VÍ DỤ (10 PHÚT) 


Đề bài và hình vẽ phần ví dụ 


HS đọc to ví dụ SGK. 


427 











http://tuhoctoan.net 


tr 127 SGK đưa lên màn hình 
GV vẽ hình lên bảng. 


HS vẽ hình vào vở. 



AB = 30m ; CD = 50m ; 

Sabcd ~ 800 

GV hỏi: Tứ giác MENG là hình 
gì ? Chứng minh. 


HS trả lòi : 

a) Tứ giác MENG là hình thoi 
Chứng minh : AADB có 

AM = MD (gt)ỊME là đường 
AE = EB (gt) ] trung bìnhA 

^ME//DB và ME =^(1) 

2 

chứng minh tương tự 

^ GN // DB, GN = ^(2). 

2 

Từ (1) và (2) ^ME // GN (//DB) 
ME = GN 

2 


^ Tứ giác MENG là hình bình 
hành (theo dấu hiệu nhận biết) 
cũng chứng minh tương tự => 

AG 

EN = ^-mà DB = AC (tính chất 
hình thang cân) ^ ME = EN 


428 












http://tuhoctoan.net 



Vậy MENG là hình thoi theo 


dấu hiệu nhận biết. 

b) Tính diện tích của hồn hoa 
MENG 


Đã có AB = 30cm, CD = 50cm và 

HS : Ta cần tính MN, EG 

biết Sabcd “ 800m^. Để tính được 
Sabcd tcL cần tính thêm yếu tô" 

_ AB + DC _ 30 + 50 

nào nữa ? 

EG= =^-^°°=20(m) 

AB + CD 80 

„ MN.EG 40.20 2x 

^S^eng= 2 = 

GV : Nếu chỉ biết diện tích của 

HS : Có thể tính được vì 

ABCD là 800 m^. Có tính được 

s„eno=|mn.eg 

diện tích của hình thoi MENG 

không ? 

_ 1 (AB + CD) 

2 2 


_1s 

2 '^ABCD 


= -.800 

2 


= 400 (m^) 


Bài 33 trl28 SGK 
(Đề bài đưa lên màn hình) GV 
yêu cầu HS vẽ hình thoi (nên vẽ 
hai đường chéo vuông góc và cắt 
nhau tại trung điểm mỗi đường) 


Hoạt động 5 

LUYỆN TẬP (6 phút) 

HS vẽ hình vào vở, một HS lên 
bảng vẽ hình thoi ABCD. 















http://tuhoctoan.net 


- Hãy vẽ một hình chữ nhật có 
một cạnh là đường chéo AC và 
có diện tích bằng diện tích hình 
thoi. 

— Nếu một cạnh là đường chéo BD 
thì hình chữ nhật có thể vẽ thê nào 

7 



B 

r 

1 


1 ^ 


Ù^- --Q 


HS có thể vẽ hình chữ nhật 
AEFC (như hình trên) 

HS có thể vẽ hình chữ nhật 
BFQD (như hình trên). 

HS : Ta có 

AOAB = AOCB = AOCD = AOAD 


- Nếu không dựa vào công thức 
tính diện tích hình thoi theo 
đường chéo, hãy giải thích tại 
sao diện tích hình chữ nhật 
AEFC bằng diện tích hình thoi 
ABCD ? 


= A EBA = A FBC (c.g.c) 
^ Sabcd ~ Saepc ~ 4Soab 

Sabcd~ Saefc ~ AC.BO 

= ịAC.BD 
2 


- Vậy ta có thể suy ra công thức 
tính diện tích hình thoi từ công 
thức tính diện tích hình chữ 
nhật như thê nào ? 


HOẠT ĐỘNG 6 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Tiết sau ôn tập chuẩn bị kiểm tra học kì I 

HS ôn tập lí thuyết theo các câu hỏi và ôn tập chương I hình (9 câu 
tr110 SGK) và câu 3 ôn tập chương II hình (tr132 SGK). 

Bài tập về nhà sô" 34, 35, 36, trl28, 129 SGK. 

sô" 41 trl32 SGK 

sô" 158, 160, 163 tr76, 77 SBT. 


430 











http://tuhoctoan.net 


Tiết 32 


ÔN TẬP HÌNH HỌC 
(CHUẨN BỊ KIỂM TRA HỌC KỲ I) 


A-MỤC TIÊU 

• Ôn tập các kiến thức về các tứ giác đã học. 

• Ôn tập các công thức tính diện tích hình chữ nhật, tam giác, 
hình thang, hình bình hành, hình thoi, tứ giác có hai đường chéo 
vuông góc. 

• Vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập dạng tính 
toán, chứng minh, nhận biết hình, tìm hiểu điều kiện của hình. 

• Thấy được mốĩ quan hệ giữa các hình đã học, góp phần rèn 
luyện tư duy biện chứng cho HS. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Sơ đồ các loại tứ giác trl52 SGV và hình vẽ sẵn trong 
khung chữ nhật trl32 SGK để ôn tập kiến thức. 

- Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi bài tập, câu hỏi. 

- Thước thẳng, compa, êke, phấn màu, bút dạ. 

• HS : - Ôn tập lí thuyết và làm các bài tập theo hướng dẫn của 
GV. 

- Thước thẳng, compa, êke, bảng phụ nhóm, bút dạ. 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

1. KIỂM TRA VÀ ÔN TẬP LÍ THUYẾT (18 phút) 

>,..9 ____ ^ . J> 


GV nêu yêu cầu kiểm tra : 


Hai HS lên bảng kiếm tra. 


431 







http://tuhoctoan.net 


+ HSl : — Định nghĩa hình 
vuông. 

— Vẽ một hình vuông có cạnh 
dài 4cm. 

(GV cho đơn vị qui ước). 

-Nêu các tính chất của đường 
chéo hình vuông. 

— Nói hình vuông là một hình thoi 
đặc biệt có đúng không ? Giải thích 

9 


HS2 : Điền công thức tính diện 
tích các hình vào các bảng sau : 
(GV đưa bảng sau lên màn hình 
hoặc bảng phụ để HS điền công 
thức và kí hiệu). 


HSl : — Định nghĩa hình vuông 
(trl07 SGK) 

— Vẽ hình vuông và trả lời câu 
hỏi. 



HS cả lớp vẽ hình và điền công 
thức, kí hiệu vào vở. 


432 




http://tuhoctoan.net 


Hình chữ nhật 

b 

a 

s = a.b 

Hình thang 

b 

h ^ 

I a 

g _ (a + b)h 
2 


Hình vuông 

a 

s 

Hình bình hành 

/ n a 

s = ah 


Tam giác 



2 



s = ah = ^dt.do 
2 ' " 





— GV nhận xét cho điểm 

- GV đưa bài tập sau lên màn 
hình. 

Xét xem các câu sau đúng hay 
sai ? 

1) Hình thang có hai cạnh bên 
song song là hình bình hành. 

2) Hình thang có hai cạnh bên 
bằng nhau là hình thang cân. 

3) Hình thang có hai cạnh 
đáy bằng nhau thì hai cạnh 
bên song song. 

4) Hình thang cân có một góc 
vuông là hình chữ nhật. 

5) Tam giác đều là hình có tâm 


— HS nhận xét bài làm của bạn 
HS suy nghĩ và trả lời. 

1) Đúng. 

2) Sai. 

3) Đúng. 

4) Đúng. 

5) Sai. 


433 



































http://tuhoctoan.net 


đốĩ xứng. 


6) Tam giác đều là một đa giác 
đều. 

6) Đúng. 

7) Hình thoi là một đa giác 
đều. 

7) Sai. 

8) Tứ giác vừa là hình chữ nhật, 
vừa là hình thoi là hình vuông. 

8) Đúng. 

9) Tứ giác có hai đường chéo 
vuông góc với nhau và bằng 
nhau là hình thoi. 

9) Sai. 

10) Trong các hình thoi có 
cùng chu vi thì hình vuông có 
diện tích lớn nhất. 

10) Đúng. 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (25phút) 
Bài 1 (bài 161 tr77 SBT) 


( Đề bài đưa lên màn hình) 
GV vẽ hình lên bảng. 


A 



a) Chứng minh O DEHK là 
hình bình hành. 

GV hỏi: Có nhận xét gì về o 
DEHK? 


HS vẽ hình vào vở. 


HS có thể nêu một sô" cách chứng 
minh. 


434 








http://tuhoctoan.net 


Tại sao 0 DEHK là hình 
bình hành ? 

Cách 1 : 0 DEHK có 

EG = GK= -CG 

2 

DG = GH = -BG 

2 

^ Tứ giác DEHK là hình bình 
hành vì có hai đường chéo cắt 
nhau tại trung điểm của mỗi 
đường. 

Cách 2: 

ED là đường trung bình của tam 
giác ABC, HK là đường trung 
bình của tam giác GBC. 

=> ED=HK=-BC 

2 

ED // HK (cùng //BC) 

=> Tứ giác DEHK là hình bình 
hành vì có hai cạnh đốĩ song song 
và bằng nhau. 

b) Tam giác ABC có điều kiện gì 
thì tứ giác DEHK là hình chữ 
nhật ? 

HS phát biểu: 

Cách 1: 


435 



http://tuhoctoan.net 


GV đưa hình vẽ sẵn minh họa 


A 



c) Nếu trung tuyến BD và CE 
vuông góc với nhau thì tứ giác 
DEHK là hình gì ? 

(GV đưa hình vẽ minh họa) 



Bài 2 (Bài 35 trl29 SGK) 


Hình bình hành DEHK là hình 
chữ nhật <=> HD=EK. 

o BD=CE 

<=>AABC cân tại A 

(một A cân khi và chỉ khi có hai 
trung tuyến bằng nhau). 

Cách 2: 

Hình bình hành DEHK là hình 
chữ nhật <:í> ED _L EH mà 
ED//BC (c/m trên) . 

Tương tự EH // AG (GeAM). 

Vậy ED 1 EH o BClAM. 

^ A ABC cân tại A 

(Một A cân khi và chỉ khi có 
trung tuyến đồng thòi là đường 
cao). 


HS trả lòi: 

Nếu BD _L CE thì hình bình hành 
DEHK là hình thoi vì có hai 
đường chéo vuông góc với nhau. 


436 












http://tuhoctoan.net 


Tính diện tích hình thoi có cạnh 
dài 6 cm và một trong các góc 
của nó có sô" đo là 60°. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV yêu cầu một HS lên bảng vẽ 
hình. 

- Nêu các cách tính diện tích 
hình thoi. 

- Hãy trình bày cụ thể. 



. 1 . . 

^hìnhthoi = sh = 

Cách 1: A ADC có DA=DC và 

0 = 60° 

=>AADC đều. 

=> AH = ^ = 5A = 373(cm) 

Sabcd =DC.AH = 6.3a/3 

= 18^/3 (cm^) 

Cách 2: Chứng minh như trên có 
AADC đều =>AC=6cm và đường 

cao DO = ^ = sVs (cm) 

2 

=> đường chéo DB^gVs (cm) 

S.,cD=Ac.DB = l6.6^ 

= 18a/ 3 (cm") 


Bài 3 (bài 41 trl32 SGK) 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn 


437 









http://tuhoctoan.net 


hình). 


A 


B 



H 


I 

c 


HS quan sát hình vẽ, trả lời câu 
hỏi và chữa bài. 


a) Hãy nêu cách tính diện tích 
DBE. 


b) Nêu cách tính diện tích tứ 
giác EHIK. 


HS: s,,. 


DE.BC 


6 . 6,8 

2 


= 20,4(cm2) 


HS: Sehik ~ Sech ~ s 

_ EC.CH KC.IC 
2 


KCI 


6.3,4 3.1,7 

“2 2 

= 10,2-2,55 
= 7,65 (cm") 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Ôn tập lý thuyết chương I và II theo hướng dẫn ôn tập, làm lại 
các dạng bài tập (trắc nghiệm, tính toán, chứng minh, tìm điều 
kiện của hình). 

Chuẩn bị kiểm tra Toán học kì I 

Thòi gian kiểm tra: 90 phút (gồm cả đại và hình) 


438 















http://tuhoctoan.net 


Tiết 39 Đại sô + Tiết 33 Hình học 


KIỂM TRA MÔN TOÁN 


HỌC KÌ I 

ĐỀ 1 


1. (1 điểm). Phát biểu tính chất cơ bản của phân thức đại số. Cho 
ví dụ minh hoạ. 

2. (1 điểm). Trong các câu sau, câu nào đúng ? câu nào sai ? 

a) Tứ giác có hai cạnh đối vừa song song, vừa hằng nhau là hình 
bình hành. 

h) Hình thang có hai cạnh hên hằng nhau là hình thang cân. 

c) Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau. 

d) Trong hình thoi, hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với 

nhau. 


3. (1 điểm). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử : 

a) X® + - 4x - 4 

b) x^ - 2x - 15 


4. (3 điểm). Cho biểu thức ; 



_ ^ 

lx-1 1-x^ 


x^ +X + 1 ' 

X + 1 y 


2x + 1 

x^ +2x + 1 


a) Rút gọn A. 

b) Tính giá trị của A khi X = 1 . 

c) Tìm các giá trị nguyên của X để biểu thức A có giá trị nguyên. 


5. (4 điểm) 


439 









http://tuhoctoan.net 


Cho hình hình hành ABCD có BC = 2 . AB. Gọi M, N thứ tự là trung 
điểm của BC và AD. Gọi p là giao điểm của AM với BN, Q là giao 
điểm của MD với CN, K là giao điểm của tia BN với tia CD. 

a) Chứng minh tứ giác MDKB là hình thang. 

b) Tứ giác PMQN là hình gì ? Chứng minh ? 

cj Hình bình hành ABCD phải có thêm điều kiện gì đê PMQN là 
hình vuông. 

Biểu điểm châm : 


Bài 1 (Iđiểm) 

+ Phát biểu đúng tính chất cơ bản của 
phân thức đại sô. 

0,75đ 


+ Cho ví dụ đúng. 

0,25đ 

Bài 2 (Iđiểm) 

a) Đúng. 

0,25đ 


b) Sai. 

0,25đ 


c) Đúng. 

0,25đ 


d) Sai. 

0,25đ 

Bài 3 (Iđiểm) 

a) x^ + x^ - 4x - 4 = x^ (x + 1) - 4 (x + 1) 



= (x + 1) (x^ - 4) 

= (x + 1) (x - 2) (x + 2) 

0,5đ 


b)x2-2x-15 =x2 + 3x-5x-15 



= X (x + 3) — 5 (x + 3) 

= (x + 3) (x - 5) 

0,5đ 

Bài 4 (3đ) 

a) Rút gon đúng A = A±1 

x-1 

b) Tính A khi X = —. 

2 

1,5đ 


ĐK :x;Ế±l;x;Ế — — 

2 

0,25đ 


X = 4 thoả mãn ĐK của X 
2 


440 



http://tuhoctoan.net 


1 . 3 

— +1 — 

Thay X = ^ vào A = ^ ^ - 3 0,25đ 

2 2 

c) Tìm X e z để A e z 

A = với ĐK :x;Ế±l;x;Ế—^ 
x-1 2 

, _ x-1 + 2 , , 2 

x-1 x-1 

CóleZ=>AeZ<íí> ^ e z. 

x-1 

« (x - 1) e ư( 2 ) 

<íí>x-l e{±l;±2} 0,5đ 

x-l = l ^x = 2 (TMĐK) 

X—1 = — 1=>X = 0 (TMĐK) 
x-l = 2 ^x = 3 (TMĐK) 
x-l = -2=>x = -l (loại) 

KL : X e {0 ; 2 ; 3} thì A e z 0,5đ 

Bài 5 (ềđiểm) Hình vẽ đúng. 0,5đ 


a) Chứng minh được BMND là hình bình 
hành ^ MD // BN 

Xét OMDKB có MD // BN mà B, N, K 
thẳng hàng ^ MD // BK ^ MDKB là hình 
thang. 


1đ 

0,5đ 


b) Chứng minh được tứ giác PMQN là 
hình chữ nhật. 

c) Tìm được hình bình hành ABCD cần 0,5đ 
thêm điều kiện có một góc vuông thì 


441 








http://tuhoctoan.net 


PMQN là hình vuông. 

Vẽ lại hình và chứng minh đúng. 


0,5đ 


ĐE 2 


1. (1đ). Phát biểu định nghĩa hình thoi. Vẽ hình minh hoạ. 

Nêu các tính chất của hình thoi (có nêu tính chất đối xứng) 

2. (1đ). Trong các câu sau, câu nào đúng ? câu nào sai ? 

a) (a + b) (b - a) = - sĩ 

b) (x-y)^ = -(y-x)^ 

, 3xy + 3_ x + 1 _x + 1 
^ 9y + 9 “ 373 “ 

3xy + 3x X 
d) „ = ^ 

9y + 9 3 

3. (1 điểm). Tìm X biết: 

a) 2 (x + 5) - x^ - 5x = 0 

b) 2x2 + 3x - 5 = 0 

4. (1,5 điểm). Tìm điều kiện của X để giá trị của biểu thức được xác 
định và chứng minh rằng với điều kiện đó, giá trị của biểu thức không 
phụ thuộc vào biến : 


f X , 1 Vf2x + 2 4x ^ 

—— + —— : —- 


^x + 1 x-lj7 x-”! x^- 1 ^ 


5. (1,5 điểm). Rút gọn rồi tìm giá trị của X để biểu thức c có giá trị 
nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó. 



X 


x-2 


6. (4 điểm). Cho tam giác ABC (AB < AC), đường cao AK. Gọi D, E, 
F theo thứ tự là trung điểm của AB, AC, BC. 

a) Tứ giác BDEF là hình gì ? Vì sao ? 


442 


















http://tuhoctoan.net 


b) Chứng minh tứ giác DEFK là hình thang cân. 

c) Gọi H là trực tâm của tam giác ABC, M, N, p theo thứ tự là trung 
điểm của HA, HB, HC. 

Chứng minh các đoạn thẳng MF, NE, PD bằng nhau và cắt nhau 
tại trung điểm của mỗi đoạn. 

Biểu chấm điểm 


Bàil (1 điểm) 
Bài 2 (1 điểm) 


Bài 3 (1 điểm) 


Bài 4 (1,5 
điểm) 

Bài 5 (1,5 
điểm) 


— Phát biểu định nghĩa hình thoi. 

— Vẽ hình minh hoạ. 

— Nêu các tính chất của hình thoi. 

a) Đúng. 

b) Sai. 

c) Sai. 

d) Đúng. 

a) 2 (x + 5) - X (x + 5) = 0 
(x + 5) (2 - x) = 0 

=> X + 5 = 0 hoặc 2 - X = 0 
=> X = - 5 hoặc X = 2 

b) 2x2 + 3x - 5 = 0 
2x2 _ 2x + 5x - 5 = 0 
2x (x - 1) + 5 (x - 1) = 0 
(x - 1) ( 2x + 5) = 0 

=> X — 1 = 0 hoặc 2x + 5 = 0 

=> X = 1 hoặc X-—Ệ 

2 

— ĐK của X để giá trị của biểu thức được 
xác định là X + 1. 

1 

— Rút gọn B = A và trả lòi. 

+ Rút gọn c = x2 — 2x + 5 
ĐKcủa X : X7Í 0 ; X7Í 2 


0,25đ 

0,25đ 

0,5đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 

0,25đ 


0,5đ 


0,5đ 

0,25đ 

1,25đ 

0,5đ 

0,25đ 


443 


http://tuhoctoan.net 


Bài 6 (4 điểm) 


+ C = x2-2x+l + 4 

= (x - 1)2 + 4 
Có (x — 1)2 > 0 với mọi X. 

(x — 1)2 + 4 > 4 với mọi X. 

=> c > 4 với mọi X. 

Vậy GTNN của c = 4 X = 1 (TMĐK) 

+ Hình vẽ đúng. 

a) Chứng minh được tứ giác BDEF là hình 
bình hành. 

b) Chứng minh được tứ giác DEFK là 
hình thang cân. 

c) Chứng minh được tứ giác MEEN là hình 
bình hành (có ME // NE // HC ; 

ME = NE = ^. 

2 

Có MN // AB (MN là đường trung bình 
của AHAB) mà HC lAB (gt) ^ ME 1 MN 

=> NME = 90° => MEEN là hình chữ nhật. 
=> ME và NE bằng nhau và cắt nhau tại 
trung điểm mỗi đường (1) 

+ Chứng minh tương tự => MPED là hình 
chữ nhật => ME và PD bằng nhau và cắt 
nhau tại trung điểm mỗi đường (2) 

Từ (1) và (2) suy ra điều phải chứng 
minh. 


0,75đ 

0,5đ 

l,0đ 

l,25đ 


0,75đ 

0,25đ 

0,25đ 


c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 


444 






http://tuhoctoan.net 


1. KIỂM TRA (5 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra : 
Các câu sau đúng hay sai ? 


1 HS lên bảng kiểm tra. 


1/ Hình chữ nhật là hình bình hành. 

2/ Hình chữ nhật là hình thoi. 

3/ Trong hình thoi, hai đường 
chéo cắt nhau tại trung điểm 
mỗi đường và vuông góc với 
nhau. 

4/ Trong hình chữ nhật hai đường 
chéo bằng nhau và là các đường 
phân giác các góc của hình chữ 
nhật. 

5/ Tứ giác có hai đường chéo 
vuông góc với nhau là hình thoi. 
6/ Hình bình hành có hai đường 
chéo bằng nhau là hình chữ 
nhật. 

7/ Tứ giác có hai cạnh kề bằng 
nhau là hình thoi. 

8/ Hình chữ nhật có hai cạnh kề 
bằng nhau là hình thoi. 

GV nhận xét, cho điểm. 


Kết quả : 

1/ Đúng 
2/ Sai 

3/ Đúng 

4/ Sai 

5/ Sai 
6/ Đúng 

7/ Sai 
8/ Đúng 

HS nhân xét bài làm của ban. 


Hoạt động 2 


1/ĐỊNH NGHĨA (7 phút) 
GV vẽ hình 104 tr107 SGK lên bảng 


HS quan sát hình vẽ 


445 






http://tuhoctoan.net 


A B 

n -1-q 


□_I_d 

D c 

và nói: Tứ giác ABCD là một 
hình vuông. Vậy hình vuông là 
tứ giác như thê nào ? 


HS trả lời : 

Hình vuông là một tứ giác có 
bốn góc vuông và có bô"n cạnh 
bằng nhau. 


-GVghi : 

Tứ giác ABCD là hình vuông 


<íí> < 


Â = B=C=D=90° 
AB = BC=CD=DA 


HS vẽ hình và ghi tóm tắt vào 
vở. 


GV hỏi: Vậy hình vuông có phải 
là hình chữ nhật không ? Có 
phải là hình thoi không ? 


HS : Hình vuông là một hình 
chữ nhật có bôA cạnh bằng 
nhau. Hình vuông là một hình 
thoi có bốn góc vuông. 


GV khẳng định : Hình vuông 
vừa là hình chữ nhật, vừa là 
hình thoi, và đương nhiên là 
hình bình hành. 


(Đưa nhận xét lên màn hình) 


Hoạt động 3 

2/ TÍNH CHẤT (10 phút) 

GV : Theo em hình vuông có HS : Vì hình vuông vừa là hình 

những tính chất gì ? chữ nhật vừa là hình thoi nên 

hình vuông có đầy đủ các tính 


446 







http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS làm gì 

Đường chéo hình vuông có 
những tính chất gì ? Tại sao ? 
(dựa vào tính chất của hình nào 
?) 

chất của hình chữ nhật và hình 
thoi. 

HS trả lòi :Hai đường chéo của 
hình vuông : 

- Cắt nhau tại trung điểm mỗi 
đường 

- Bằng nhau 

- Vuông góc với nhau 

- Là đường phân giác các góc 
của hình vuông. 

GV yêu cầu HS làm bài tập 80 
tr108SGK. 

HS : 

- Tâm đối xứng của hình vuông 
là giao điểm hai đường chéo 

GV giải thích : Trong hình 
vuông 

- Hai đường chéo là hai trục đối 
xứng (đó là tính chất của hình 
thoi) 

- Hai đường thẳng đi qua trung 
điểm các cặp cạnh đối là hai trục 
đối xứng (đó là tính chất của hình 
chữa nhật). 

Gv yêu cầu HS làm bài 79 (a) 
tr108SGK 

- Bốn trục đối xứng của hình 
vuông là hai đường chéo và hai 
đường thẳng đi qua trung điểm 
các cặp cạnh đối. 

HS trả lòi miệng, GV ghi lại 

Trong A vuông ADC : 

AC^ = AD^ + DC" (đ/1 Pytago) 

Aơ = 3 ^ + 32 

AC' = 18 


447 




http://tuhoctoan.net 



Hoạt động 4 

31 DẤU HIỆU NHẬN BIẾT (15 PHÚT) 


GV : Một hình chữ nhật cần 
thêm điều kiện gì sẽ là hình 
vuông ? Tại sao ? 


GV : Hình chữ nhật còn có thể 
thêm điều kiện gì sẽ là hình 
vuông ? 


GV khẳng định : Một hình chữ 
nhật có thêm một dấu hiệu 
riêng của hình thoi thì sẽ là 
hình vuông. Các dấu hiệu này 
các em về nhà tự chứng minh. 

GV : Từ một hình thoi cần thêm 
điều kiện gì sẽ là hình vuông ? 


HS : 

- Hình chữ nhật có hai cạnh kề 
bằng nhau là hình vuông. 

Vì hình chữ nhật có hai cạnh kề 
bằng nhau thì sẽ có bô"n cạnh 
bằng nhau (vì trong hình chữ 
nhật các cạnh đối bằng nhau) do 
đó là hình vuông. 

HS : Hình chữ nhật có hai 
đường chéo vuông góc với nhau 
hoặc hình chữ nhật có một 
đường chéo đồng thòi là đường 
phân giác của một góc sẽ là hình 
vuông. 


HS : Hình thoi có một góc vuông 
sẽ là hình vuông. Vì khi hình 


448 







http://tuhoctoan.net 


Tại sao ? 

- Hình thoi có thể thêm điều 
kiện gì cũng sẽ là hình vuông ? 


thoi có một góc vuông thì sẽ có 
cả bốn góc đều vuông, do đó là 
hình vuông. 

— Hình thoi có hai đường chéo 
bằng nhau là hình vuông. 


GV : Vậy một hình thoi có thêm 
một dấu hiệu riêng của hình 
chữ nhật sẽ là hình vuông. 

GV đưa năm dấu hiệu nhận biết 
hình vuông lên màn hình, yêu 
cầu HS nhắc lại. 

GV nêu nhận xét: Một tứ giác 
vừa là hình chữ nhật, vừa là 
hình thoi thì tứ giác đó là hình 
vuông. 


— Yêu câu 
các 


BU cau no lam 1-^1 ii 
hình vuông trên hình 


trl08 SGK 


HS nhắc lại các dấu hiệu nhận 
biết hình vuông 


HS trả lòi : 

— Hình 105a: Tứ giác là hình 
vuông (hình chữ nhật có hai 
cạnh kề bằng nhau). 


- Hình 105b : Tứ giác là hình thoi, 
không phải là hình vuông. 

- Hình 105c : Tứ giác là hình 
vuông (hình chữ nhật có hai 
đường chéo vuông góc hoặc 
hình thoi có hai đường chéo 
bằng nhau) 

- Hình 105d : Tứ giác là hình 
vuông (hình thoi có một góc 
vuông). 


Hoạt động 5 


449 





http://tuhoctoan.net 


LUYỆN TẬP - CỦNG cố (6 phút) 

GV yêu cầu HS làm bài tập 81 
trl08 SGK. 


Tứ giác AEDF là hình gì ? Vì sao ? 



Tứ giác AEDF là hình gì ? Vì sao 
7 

Bài tập. Đô" 

Có một tờ giấy mỏng gấp làm tư. 
Làm thế nào chỉ cắt một nhát để 
được một hình vuông ? 


HS suy nghĩ, trả lời : 

Tứ giác AEDF là hình vuông vì 
tứ giác AEDE có 

Â=45°+45°=90 

Ê=F=90° (gt) 

^ AEDE là hình chữ nhật (tứ 
giác có ba góc vuông). Hình chữ 
nhật AEDE có AD là phân giác 

của A nên là hình vuông (theo 
dấu hiệu nhận biết) 

HS : 



Hãy giải thích ? 


Sau khi gấp tờ giấy mỏng làm tư, 
đo OA = OB, gấp theo đoạn thẳng 
AB rồi cắt giấy theo nếp AB. Tứ 
giác nhận được sẽ là hình vuông. 

- Tứ giác nhận được có hai đường 
chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi 
đường nên là hình bình hành. 
Hình bình hành này có hai đường 
chéo bằng nhau nên là hình chữ 
nhật. Hình chữ nhật có hai đường 
chéo vuông góc nên là hình 


450 











http://tuhoctoan.net 


vuông. 

Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

- Nắm vững định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình chữ 
nhật, hình thoi, hình vuông. 

- Bài tập về nhà số 79 (b), 82, 83, tr109 SGK 
Bài sô 144, 145, 148, tr75 SBT. 


Tiết 22 


LUYỆN TẬP 


A-MỤC TIÊU 

• Củng cô" định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết hình bình 
hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. 

• Rèn kĩ năng vẽ hình, phân tích bài toán, chứng minh tứ giác 
là hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. 

• Biết vận dụng các kiến thức về hình vuông trong các bài toán 
chứng minh, tính toán. 

B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Đèn chiếu và các phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi 
đề bài tập, bài giải mẫu. 

- Thước kẻ, compa, êke, phấn màu. 

• HS : — Ôn tập kiến thức và làm bài tập theo hướng dẫn của 
GV. 

— Thước kẻ, compa, êke, bảng phụ nhóm, bút dạ. 

c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


451 





http://tuhoctoan.net 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA (8 phút) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra 

HSl : Chữa bài 82, trl08 SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên 
màn hình) 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 
HSl : Trình bày trên bảng 

ABCD là 


A E 


B 



hình 


AE = BF 


= CG= DH 
EFGH là 
hình gì ? 

Vì sao ? 


AH = BE 


Chứng minh 

Xét A AEH và A BEE có : 
AE = BE (gt) 

Â=B=90° 

DA=AB(gt) 

DH = AE(gt) 

AAEH=ABFE(cgc) 

HE=EF và H3=Ê3 

Có Hs + Êi = 90° 

^ Ê3+Ềi=90°^ Ê2=90° 

c/m tương tự 

EF=FG=GH=HE 


=>EFGH là hình thoi 
mà Ê 2 =90° ^ EFGH là hình 


452 









http://tuhoctoan.net 



vuông 

HS2 : Chữa bài tập 83, tr109 

HS2 điền Đ (Đúng) hoặc s (Sai) 

SGK. 

vào bảng phụ. 

(Đề bài đưa lên bảng phụ) 

a/ s 


b/Đ 


c/Đ 


d/s 


e/Đ 

GV yêu cầu HS2 giải thích lí do 
GV nhận xét, cho điểm. 

HS nhận xét bài làm của bạn. 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (35 phút) 


Bài 84, trl09 SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV yêu cầu HS toàn lớp vẽ hình 
vào vở, một HS vẽ hình lên 
bảng. 

GV lưu ý tính thứ tự trong hình 
vẽ. 


a) GV hỏi: Tứ giác AEDF là 
hình gì ? Vì sao ? 


b) Điểm D ở vị trí nào trên cạnh 
BC thì tứ giác AEDF là hình thoi ? 


Một HS đọc to đề bài. 

Một HS lên bảng vẽ hình. 


A 



HS trả lòi: 

a) Tứ giác AEDF có AF // DE 
AE // FE (gt) ^ Tứ giác AEDE 
là hình bình hành (theo định 
nghĩa) 

b) Nếu AD là phân giác của góc 
A thì hình bình hành AEDE là 


453 






http://tuhoctoan.net 


GV đưa hình minh họa (nếu có hình thoi (theo dấu hiệu nhận 
điều kiện dịch chuyển AD trên biết) 
màn hình vi tính) 

A 



c) Nếu tam giác ABC vuông tại A 
thì tứ giác AEDF là hình gì ? 


A 



c) Nếu tam giác ABC vuông tại 
A thì tứ giác AEDF là hình chữ 
nhật (vì hình bình hành có một 
góc vuông là hình chữ nhật) 


- Điểm D ở vị trí nào trên cạnh 
BC thì tứ giác AEDF là hình 
vuông ? 


— Nếu tam giác ABC vuông tại 
A và D là giao điểm của tia 
phân giác góc A với cạnh BC thì 
AEDE là hình vuông. 


Bài 148, tr75 SBT. 

( Đề bài đưa lên màn hình) 
GV hướng dẫn HS vẽ hình 



GV : Nêu GT, KL của bài toán. 


AABC : Â=90°; AB = AC 

BH = HG = GC 

HE, GF 1 BC 

EEGH là hình gì ? Vì sao ? 

HS nêu hướng chứng minh : Tứ 


454 











http://tuhoctoan.net 


— Nêu nhận xét về tứ giác EFGH 

7 


— GV yêu cầu HS trình bày bài 
chứng minh vào vở, một HS lên 
bảng viết 


GV nhận xét và bổ sung bài 
trình bày của HS 

Bài 155, tr76 SBT. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 


giác EFGH có 

EH // FG (cùng 1 BC) 

FG = GC = HG = HB = HE 
do A EGC và A EHB vuông cân 
Vậy EEGH là hình vuông. 

HS viết bài chứng minh 

A vuông EGC có c=45° 

(do A ABC vuông cân) 

FG = GC. 

Chứng minh tương tự A EHB 
vuông cân => BH = EH 
Mà BH = HG = GC (gt) 

^ FG = GH = HE 
Xét o EEGH có : 

EH // FG (cùng 1 BC) 

EH = FG (chứng minh trên) 

=> EEGH là hình bình hành 
(theo dấu hiệu nhận biết). 

Hình bình hành EEGH có 

H=90° 

=> EEGH là hình chữ nhật. 

Hình chữ nhật EEGH có : 

EH = HG (chứng minh trên) 

=> EEGH là hình vuông 
(theo dấu hiệu nhận biết) 

HS nhận xét bài viết của bạn và 
sửa bài viết của mình trong vở 
HS hoạt động nhóm câu. 
a) 


455 



http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 
vẽ hình và làm câu hỏi a. 

Câu b là câu hỏi nâng cao GV 
hướng dẫn và trao đổi toàn lớp 


A . E B 




ABCD là 

hình 

vuông 

AE = EB 


BF = FC 


Chứng minh 
A BCE và A CDF có : 

EB = FC^ ab bc^ 


B = c = 90' 


BC = CD (gt) 

^ A BCE = A CDF (cgc) 

=> Ci =Di (hai góc tương 

ứng) 

Có Ci +C 2 =90° => Di +C 2 =90° 

Gọi giao điểm của CE và DF là 
M 

ADMC có Di+ 62 = 90 ° 


GV nhận xét và kiểm tra thêm bài 
của môt vài nhóm. 


^ M=90° hay CE1DF 
Đại diện một nhóm trình bày 
bài giải 

HS nhân xét bài làm của nhóm 


456 









http://tuhoctoan.net 


b) Chứng minh AM = AD HS đọc : Gọi K là trung điểm 

GV yêu cầu HS đọc hướng của CD. Chứng minh KA//CE. 
dẫn trong SBT. GV vẽ bổ sung 
vào hình 


A E B 



GV : Hãy chứng minh AK // CE 


HS : Tứ giác AECK có : 
AE // CK (gt) 

t 2 2 


=> AECK là hình bình 
hành (theo dấu nhận biết). 
^ AK //CE 


— Nhận xét về A ADM ? 


HS : Có CEIDE (c/m trên) 

^ AK 1 DE (tại I) 

A DCM có DK = KC (cách vẽ) 
KI // CM (c/m trên) 

^ DI = IM (theo định lí 
đường trung bình của A) 

Vậy A ADM là A cân vì có AI 
vừa là đường cao, vừa là đường 
trung tuyến. Do đó AM = AD. 


GV lưu ý HS : Đây là bài toán 
mà muốn chứng minh được ta 
cần vẽ thêm đường phụ. Muốn 
vẽ được đường phụ, ta cần quan 


457 









http://tuhoctoan.net 


sát và lựa chọn cho phù hỢp. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 
HS làm các câu hỏi ôn tập chương I, trlio SGK. 
Bài tập về nhà sô" 85, trl09 ; 87, 88, 89, trlll SGK. 
bài 151, 153, 159, tr75, 76, 77 SBT. 

Tiết sau ôn tập chương I. 


TiễĩU 


ÔN TẬP CHƯƠNG I 


A-MỤC TIÊU 

• HS cần hệ thống hóa các kiến thức về các tứ giác đã học trong 
chương (định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết). 

• Vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập dạng tính 
toán, chứng minh, nhận biết hình, tìm điều kiện của mình. 

• Thấy được mỐl quan hệ giữa các tứ giác đã học, góp phần rèn 
luyện tư duy biện chứng cho HS. 


B - CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS 

• GV : - Sơ đồ nhận biết các loại tứ giác (không kèm theo các 

chữ viết cạnh mũi tên) vẽ trên giấy hoặc bảng phụ. 

- Đèn chiếu và các phim giấy ghi câu hỏi và bài tập. 

- Thước kẻ, compa, êke, phấn màu. 

• HS : - Ôn tập lí thuyết theo các câu hỏi ôn tập ở SGK và làm 
các bài tập theo yêu cầu của GV. 

- Thước kẻ, compa, êke. 

c - TIÊN TRÌNH DẠY - HỌC 


458 





http://tuhoctoan.net 


Hoạt động của GV 


Hoạt động của HS 


Hoạt động 1 

ÔN TẬP Lí THUYẾT (20 phút) 


GV đưa sơ đồ các loại tứ giác 
trl52 SGV vẽ trên giấy khổ to 
hoặc tôT nhất là trên bảng 
phụ để ôn tập cho HS. 

Sau đó GV yêu cầu HS 

a) Ôn tập định nghĩa các hình 
bằng cách trả lòi các câu hỏi 
(GV chỉ lần lượt từng hình). 

— Nên định nghĩa tứ giác 
ABCD. 


- Định nghĩa hình thang. 

- Định nghĩa hình thang cân. 

- Định nghĩa hình bình hành. 

- Định nghĩa hình chữ nhật. 

- Định nghĩa hình thoi. 

- Định nghĩa hình vuông. 


HS vẽ sơ đồ tứ giác vào vở 


HS trả lòi các câu hỏi 
a) Định nghĩa các hình. 

— Tứ giác ABCD là hình gồm 
bôA đoạn thẳng AB, BC, CD, 
DA trong đó bất kì hai đoạn 
thẳng nào cũng không cùng 
nằm trên một đường thẳng. 

— Hình thang là một tứ giác có 
hai cạnh đốĩ song song. 

— Hình thang cân là một hình 
thang có hai góc kề một đáy 
bằng nhau. 

— Hình bình hành là một tứ giác 
có các cạnh đốĩ song song. 

— Hình chữ nhật là một tứ giác 
có bốn góc vuông. 

— Hình thoi là một tứ giác có bốn 
cạnh bằng nhau. 

— Hình vuông là một tứ giác có 
bôA góc vuông và bôA cạnh 


459 






http://tuhoctoan.net 


GV lưu ý HS : Hình thang, hình 
bình hành, hình chữ nhật, hình 
thoi, hình vuông đều được định 
nghĩa theo tứ giác. 

b) Ôn tập về tính chất các hình 

* Nêu tính chất về góc của : 

- Tứ giác. 

- Hình thang. 

- Hình thang cân. 

- Hình bình hành (hình thoi). 

- Hình chữ nhật (hình vuông). 

* Nêu tính chất về đường chéo của 

- Hình thang cân. 

- Hình bình hành. 

- Hình chữ nhật. 

- Hình thoi. 


bằng nhau. 


b) Tính chất các hình : 

* Tính chất về góc 

— Tổng các góc của một tứ giác 
bằng 360°. 

— Trong hình thang, hai góc kề 
một cạnh bên bù nhau. 

— Trong hình thang cân, hai góc 
kề một đáy bằng nhau ; hai góc 
đốĩ bù nhau. 

— Trong hình bình hành các góc 
đốĩ bằng nhau ; hai góc kề với 
mỗi cạnh bù nhau. 

— Trong hình chữ nhật các góc 
đều bằng 90°. 

* Tính chất về đường chéo 

— Trong hình thang cân, hai 
đường chéo bằng nhau. 

— Trong hình bình hành, hai 
đường chéo cắt nhau tại trung 
điểm mỗi đường. 

— Trong hình chữ nhật, hai 
đường chéo cắt nhau tại trung 
điểm mỗi đường và bằng nhau 

— Trong hình thoi, hai đường 
chéo cắt nhau tại trung điểm 


460 



http://tuhoctoan.net 


- Hình vuông. 


* Trong các tứ giác đã học, hình 
nào có trục đốĩ xứng ? Hình nào 
có tâm đốĩ xứng ? 

Nêu cụ thể 

Trong khi HS trả lời tính chất các 
hình, GV vẽ thêm vào hình đường 
chéo, trục đối xứng, kí hiệu bằng 
nhau, vuông góc ... để minh hoạ. 


c) Ôn tập về dấu hiệu nhận biết 
các hình 

+ Nêu dấu hiệu nhận biết. 


mỗi đường, vuông góc với nhau 
và là phân giác các góc của hình 
thoi. 

- Trong hình vuông, hai đường 
chéo cắt nhau tại trung điểm 
mỗi đường, bằng nhau, vuông 
góc với nhau, và là phân giác các 
góc của hình vuông. 

* Tính chất đốĩ xứng : 

- Hình thang cân có trục đốĩ 
xứng là đường thẳng đi qua 
trung điểm hai đáy của hình 
thang cân đó. 

- Hình bình hành có tâm đối xứng 
là giao điểm hai đường chéo. 

- Hình chữ nhật có hai trục đối 
xứng là hai đường thẳng đi qua 
trung điểm hai cặp cạnh đối và có 
một tâm đối xứng là giao điểm hai 
đường chéo. 

- Hình thoi có hai trục đôl 
xứng là hai đường chéo và có 
một tâm đối xứng là giao điểm 
hai đường chéo. 

- Hình vuông có bô"n trục đôl 
xứng (hai trục của hình chữ 
nhật hai trục của hình thoi) 
và một tâm đôl xứng là giao 
điểm hai đường chéo. 

c) Dấu hiệu nhận biết : 

HS trả lòi miệng các dấu hiệu 


461 



http://tuhoctoan.net 



nhận biết 

- Hình thang cân. 

— Hình thang cân (hai dấu hiệu 
nhận biết tr74 — SGK) 

- Hình bình hành. 

— Hình bình hành (năm dấu hiệu 
tr91 - SGK) 

- Hình chữ nhật. 

— Hình chữ nhật (bốn dấu hiệu 
tr97 - SGK) 

- Hình thoi. 

— Hình thoi (bôA dấu hiệu 
trlOÕ - SGK) 

- Hình vuông. 

— Hình vuông (năm dấu hiệu 
trl07 - SGK) 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP (20 phút) 


Bài tập 87 trlll SGK. 

(Đề bài và hình vẽ đưa lên màn 
hình hoặc bảng phụ) 


Bài tập : Cho A ABC, một 
đường thẳng a tuỳ ý và một 
điểm 0 nằm ngoài tam giác. 

a) Hãy vẽ A AiBiCi đối xứng với 
A ABC qua đường thẳng a. 

b) Vẽ A A 2 B 2 C 2 đốĩ xứng với 


HS lần lượt lên bảng điền vào chỗ 
trống : 

a) Tập hỢp các hình chữ nhật là 
tập hỢp con của tập hỢp các hình 

bình hành, hình thang. 

b) Tập hợp các hình thoi là tập 
hợp con của tập hợp các hình 

bình hành, hình thang. 

c) Giao của tập hỢp các hình chữ 
nhật và tập hỢp các hình thoi là 
tập hỢp các hình vuông. 

HS vẽ hình vào vở 
Hai HS lên vẽ 
HSl vẽ A AiBiCi 
HS2 vẽ A A 2 B 2 C 2 


462 





http://tuhoctoan.net 


A ABC qua điểm 0. 

GV yêu cầu HS lên bảng thực 
hiện hai câu. 


Bài tập 88, trlll SGK. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 


- Tứ giác EFGH là hình gì ? 
Chứng minh 



A, 


Một HS lên bảng vẽ hình. 
B 



HS trả lòi: 

— Tứ giác EFGH là hình bình 


463 







http://tuhoctoan.net 


hành 

Chứng minh : A ABC có 
AE = EB (gt) 

BE = FC (gt) 

=> EF là đường trung bình của 

AC 

EF//AC và EF=^ 

2 

C/M tương tự ^ HG // AC ; 

An RD 

HG=^ và EH // BD ; EH=-^ 
2 2 

Vậy EEGH là hình bình 
hành 


vì có EF // HG (//AC) 
^ AC^ 


và EF = HG 


V 




- Các đường chéo AC, BD của 
tứ giác ABCD cần có điều kiện 
gì thì hình bình hành EEGH là 
hình chữ nhật ? GV đưa hình vẽ 
minh hoạ 

B 



— Các đường chéo AC, BD cần 
điều kiện gì thì hình bình hành 
EEGH ià hình thoi ? 


(theo dấu hiệu nhận biết) 
a) Hình bình hành EEGH là 
hình chữ nhật <=> HEF=90° 
EH1EF 

<=> AC_L BD 

(vì EH // BD) ; EF // AC) 

HS vẽ hình vào vở 


b) Hình bình hành EEGH là 
hình thoi <=> EH = EF 
BD = AC 


464 















http://tuhoctoan.net 


GV đưa hình vẽ minh họa 



D 


— Các đường chéo AC, BD cần 
điều kiện gì thì hình bình hành 
EFGH là hình vuông ? 


(vìEH= EF= 

2 2 

HS vẽ hình vào vở 


c) Hình bình hành EFGH là hình 


vuông <íí> 


<=>/ 


EFGH là hình chữ nhật 
EEGH là hình thoi 
ACIBD 
AC = BD 


GV đưa hình vẽ minh họa 


B 



HS vẽ hình vào vở 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (5 phút) 

Ôn tập định nghĩa, tính chất, dấu hiệu nhận biết các hình tứ giác ; 
phép đối xứng qua trục và qua tâm. 

Bài tập về nhà sô" 89, trlll SGK. 

bài số 159, 161, 162, tr76, 77 SBT. 

Hướng dẫn bài 89, trlll SGK. 


465 

















http://tuhoctoan.net 


E A 



(Hình vẽ và bài chứng minh câu 
a, b đưa lên màn hình) 


a) DM là đường trung bình của 
AABC 

DM//AC1 
. ' VriDMlAB 

aciabJ 

mà 

CÓ DM = DE (gt) 

=> AB là trung trực của EM 
^ E đốĩ xứng với M qua AB 

AC 

b) Có DM // AC và DM = ^ 

2 

^ EM // AC và EM = AC 

^ AEMC là hình bình hành 

(dấu hiệu nhận biết) 

Có AE // BM (vì AE // MC) 

và AE = BM (= MC) ^ AEBM là 
hình bình hành. Lại có AB _L EM 
=> AEBM là hình thoi. 


Tiết sau kiểm tra 1 tiết 


Tiết 24 


KIỂM TRA CHƯƠNG I 

{Thời gian làm bài 45 phút) 


Để 1 

Bài 1 ; Điền dấu “x” vào ô trổhg thích hỢp. 


466 








http://tuhoctoan.net 


Câu 

Nội dung 

Đúng 

Sai 

1 

Hình chữ nhật là một hình bình hành có 
một góc vuông. 



2 

Hình thoi là một hình thang cân. 



3 

Hình vuông vừa là hình thang cân, vừa là 
hình thoi. 



4 

Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là 
hình thang cân. 



5 

Tứ giác có hai đường chéo vuông góc là 
hình thoi. 



6 

Trong hình chữ nhật, giao điểm hai 
đường chéo cách đều bốn đỉnh của hình 
chữ nhật. 




Bài 2 ; Vẽ hình thang cân ABCD (AB // CD), đường trung bình 
MN của hình thang cân. Gọi E và F lần lượt là trung điểm của AB 
và CD. Xác định điểm đốĩ xứng của các điểm A, N, c qua EF. 

Bài 3 ; Cho tam giác ABC. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của 
AB và AC. 

a) Hỏi tứ giác BMNC là hình gì ? Tại sao ? 

b) Trên tia đối của tia NM xác định điểm E sao cho NE = NM. 

Hỏi tứ giác AECM là hình gì ì Vì sao ì 

c) Tam giác ABC cần có thêm điều kiện gì để tứ giác AECM là 
hình chữ nhật ? là hình thoi ? Vẽ hình minh họa. 

Đáp án tóm tắt và biểu điểm 

Bài 1 ; 3 điểm 

Mỗi câu xác định đúng được 0,5 điểm 

1 / Đúng 4/ Sai 

2 / Sai 5/ Sai 


467 















http://tuhoctoan.net 


3/ Đúng 


6 / Đúng 


Bài 2 : 2 điểm 



Điểm đổi xứng của A qua EF là B 
Điểm đối xứng của N qua EF là M 
Điểm đối xứng của c qua EF là D 


Vẽ hình đúng : 1 điểm 

Xác định đúng các điểm đốĩ xứng : 1 điểm 


Bài 3 ; 5 điểm 
Vẽ hình : 0,5 điểm 

a) Chứng minh tứ giác BMNC là hình thang : 1,5 điểm 

b) Chứng minh tứ giác AECM là hình bình 1 điểm 

hành : 

c) Tam giác ABC phải cân tại c thì tứ giác 

AECM là hình chữ nhật. Vẽ hình minh họa 1 điểm 

- Tam giác ABC phải vuông tại c thì tứ giác 

AECM là hình thoi — Vẽ hình minh họa 1 điểm 

(Nếu không vẽ hình minh họa, mỗi lần thiếu 

trừ 0,25 điểm) 


Để 2 


468 







http://tuhoctoan.net 


Bài 1 ; a) Định nghĩa hình bình hành. 

b) Nêu các dấu hiệu nhận biết hình bình hành. 

c) Tại sao nói : Hình chữ nhật là một hình bình hành đặc biệt. 

Bài 2. a) Một hình vuông có cạnh bằng 4cm 

Đường chéo của hình vuông đó bằng : 

A. 8cm ; B. >/^cm ; c. 6 cm 

b) Đường chéo của hình vuông bằng 6cm. 

Cạnh của hình vuông đó bằng : 

A. 3cm ; B. 4cm ; c. VĨ8cm 

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng. 

Bài 3. Cho tam giác vuông ABC có A= 90°, AB = 3cm, AC = 4cm. 
D là một điểm thuộc cạnh BC, I là trung điểm của AC, E là điểm đối 
xứng với D qua I. 

a) Tứ giác AECD là hình gi ? Tại sao ? 

b) Điểm D ở vị trí nào trên BC thì AECD là hình chữ nhật ? Giải 
thích. Vẽ hình minh họa. 

c) Điểm D ở vị trí nào trên BC thì AECD là hình thoi ? Giải 
thích. Vẽ hình minh họa. Tính độ dài cạnh của hình thoi. 

d) Gọi M là trung điểm của AD. Hỏi khi D di động trên BC thì M 
di động trên đường nào ? 

Đáp án tóm tắt và biểu điểm 

Bài 1 ; 3 điểm 

a) 0,5 điểm 


469 








http://tuhoctoan.net 


b) 1,5 điểm 

c) 1,0 điểm 

Bài 2 ; 2 điểm 

a) 1 điểm (ễ) 

b) 1 điểm (ễ) 

Bài 3 : 5 điểm 
Hình vẽ : 0,5 điểm 

a) Chứng minh tứ giác AECD là hình bình hành 

b) D là chân đường cao hạ từ A tới BC (AD_LBC) 
thì AECD là hình chữ nhật. (Vẽ hình minh họa) 

c) D là trung điểm của BC thì AECD là hình thoi 
(Vẽ hình minh họa) 

BC = V3"+4"=V^=5(cm) 
cạnh hình thoi DC=^p=2,5(cm) 

d) Khi D di động trên BC thì M di động trên đường 
trung bình KI của tam giác ABC (với K là trung điểm 
của AB) 


1 điểm 


1 điểm 


1 điểm 


0,5 điểm 


1 điểm 


470 






http://tuhoctoan.net 


MỤC LỤC 


Trang 

Lời nói đầu 3 

PHẦN ĐẠI SỐ 


Chương I : PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC 


T iết 1 : 

§1. Nhân đơn thức với đa thức 

5 

Tiết 2 : 

§2. Nhân đa thức với đa thức 

12 

T iết 3 : 

Luyện tập 

19 

Tiết 4 : 

§3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ 

25 

Tiết 5 : 

Luyện tập 

32 

T iết 6 : 

§4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 

39 

Tiết 7: 

§5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) 

45 

Tiết 8 : 

Luyện tập 

51 

Tiết 9 : 

§6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung 

58 

Tiết 10 : 

§7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng 
đẳng thức 

64 

Tiết 11 : 

§8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử 

71 

Tiết 12 : 

§9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều 
phương pháp 

78 

Tiết 13 : 

Luyện tập 

85 

Tiết 14 : 

§10. Chia đơn thức cho đơn thức 

92 

Tiết 15 : 

§ 11. Chia đa thức cho đơn thức 

98 

Tiết 16 : 

§12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp 

103 

Tiết 17 : 

Luyện tập 

110 

Tiết 18 : 

On tập chương I 

115 

Tiết 19 : Kiểm tra chương I 

Chương ĩĩ : PHÂN THỨC ĐẠI số 

122 

Tiết 20 : 

§1. Phân thức đại số 

125 

Tiết 21 : 

§2. Tính chất cơ bản của phân thức 

131 

Tiết 22 : 

§3. Rút gọn phân thức 

137 

Tiết 23 : 

Luyện tập 

144 

Tiết 24 : 

§4. Qui đồng mẫu thức nhiều phân thức 

151 

Tiết 25 : 

Luyện tập 

158 

Tiết 26 : 

§5. Phép cộng các phân thức đại số 

165 

Tiết 27 : 

Luyện tập 

172 

Tiết 28 : 

§6. Phép trừ các phân thức đại số 

179 

Tiết 29 : 

Luyện tập 

185 

Tiết 30 : 

§7. Phép nhân các phân thức đại số 

192 

Tiết 31 : 

§8. Phép chia các phân thức đại số 

198 

Tiết 32 : 

§9. Biên đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức 

205 


471 


http://tuhoctoan.net 


Tiết 33 : Luyện tập 212 

Tiết 34 : Ôn tập chưong II (tiết 1) 219 

Tỉết 35 : Ôn tập chưong II (tiết 2 ) 227 

Tiết 36 : Kiểm tra chương II 234 

Tiết 37 : Ôn tập đại số (tiết 1) 237 

Tiết 38 : Ôn tập đại số (tiết 2) 244 

PHẦN HÌNH HỌC 

Chương I: J\j G\AC 

Tiết 1 : § 1. Tứ giác 251 

Tiết 2 : §2. Hình thang 259 

Tiết 3 : §3. Hình thang cân 266 

Tiết 4 : Luyện tập 272 

Tiết 5 : §4. Đường trung bình của tam giác 278 

Tiết 6 : §4. Đường trung bình của hình thang 284 

Tiết 7 .* Luyện tập 290 

Tiết 8 : §5. Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình hang 297 

Tiết 9 : Luyện tập 302 

Tiết 10 : §6. Đối xứng trục 309 

Tiết 11: Luyện tập 315 

Tỉết 12 : §7. Hình bình hành 319 

Tiết 13 : Luyện tập 326 

Tiết 14 : §8. Đối xứng tâm 331 

Tiết 15 : Luyện tập 338 

Tỉết 16 : §9. Hình chữ nhật 344 

Tiết 17 : Luyện tập 351 

Tiết 18 : §10. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước 357 

Tiết 19 : Luyện tập 364 

Tiết 20 : §11.'Hình thoi 371 

Tiết 21 : §12. Hình vuông 377 

Tiết 22: Luyện tập 384 

Tiết 23 : Ôn tập chương I 390 

Tiết 24 : Kiểm tra chương I 399 

Chương II : ĐA GIÁC - DIỆN TÍCH ĐA GIÁC 

Tỉết 25 : § 1. Đa giác - đa giác đều 403 

Tỉết 26 : §2. Diện tích hình chữ nhật 409 

Tỉết 2 7 : Luyện tập 415 

Tiết 28 : §3. Diện tích tam giác 423 

Tiết 29 : Luyện tập 429 

Tiết 30 : §4. Diện tích hình thang 435 

Tiết 31 : §5. Diện tích hình thoi 442 

Tỉết 32 : Ôn tập hình học 449 

Tiết 39 Đại số + 33 Hình học : Kiểm tra học kì I 456 


472 


http://tuhoctoan.net 


Mục lục: 


462 


Thiết kê bài giảng 

TOÁN 8 - TẬP MỘT 

HOẢNG NGỌC DIỆP (Chủ biên) 


NHA XUẦT BAN HA NỘI 2004 

Chịu trách nhiệm xuất bản : 
NGUYỄN KHẮC OÁNH 


Biên tập : PHẠM QUỐC TUẤN 
Vẽ bìa : NGUYỄN TUẤN 
Trình bày : LÊ ANH TÚ 
Sửa bản ỉn : PHẠM QUỐC TUẤN 


In 2000 cuốn, khổ 17 X 24 cm. Tại Công ty cổ phần in - vật tư Ba Đình 
Thanh Hoá. Giấy phép xuất bản sô": 52 GV/197/CXB. Cấp ngày 24/02/2004. 
In xong và nộp lưu chuyểu quý III/2004. 


473 




